GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY 


PABONGKA RINPOCHE 


GIẢI THOÁT 
TRONG LÒNG TAY 


Liberation in the Palm oƒ Your Hand 


Việt dịch 
THÍCH NỮ TRÍ HẢI 
tập 2 


NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI 


PHẦN NĂM 
PHAM VI TI\UNCG BÌNH 


Ngày thứ mười bốn 


K.sái Pabongka Rinpoche trích dẫn hai câu thơ 


trong tác phẩm của Tsongkapa vĩ đại bắt đầu như sau: 


- Đời sống và thân thể chúng ta giống như bọt 


7+ ^ Z 
nổi trên nước... 


Rồi Ngài kể một chuyện ngắn để chúng tôi khởi 
động lực, và nói đến những tiêu đề đã bàn. Ngài còn 
ôn lại sự phát khởi niềm tin vào Luật nhân quả, phương 
pháp thực thụ để được hạnh phúc trong những đời sau. 


IVB2.2 Luyện tâm chung với phạm vi trung bình 
Có hai phần: 
(IVB2.2.1) Phát tâm cầu giải thoát. 


(IVB2.2.2) Xác định bản chất con đường đưa đến giải thoát. 


10 Pabongka Rinpoche 


IVB2.2.1 Phát tâm cầu giải thoát 


Có hai tiêu để phụ: 
(IVB2.2.1.1) Nghĩ về khổ sinh tử. 
(IVB2.2.1.2) Nghĩ về những khổ đặc biệt. 


Như tôi đã nói, khi bạn tu tập phần Lamrim 
chung với Phạm vi Nhỏ, và giữ giới 10 bất thiện, thì 
bạn sẽ được tái sinh ở các cõi cao và tạm thời thoát 
khỏi những đau khổ ở các đọa xứ. Nhưng điều này 
chưa đủ. Giả sử một tội nhân, đã bị kết án tử, người 
ta đi xin với một kẻ có thế lực giùm y, và trong vài 
ngày y không phải chịu những khổ hình phụ trước khi 
chết như bị đánh đòn, bị đốt bằng sáp nóng, vân vân. 
Nhưng y vẫn không thoát được án tử hình. Cũng vậy, 
người ta sẽ không vĩnh viễn ra khỏi sinh tử được. Tác 
phẩm Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Bạn có thể lên các cõi cao 

Thụ hưởng khoái lạc. 

Nhưng khi chết, bạn lại rơi vào 
Những thống khổ của các đọa xứ, 


Ở đấy nỗi đau thật khó nhẫn nổi và lại kéo dài 


Nói cách khác, chắc chắn bạn sẽ đi xuống các 
đọa xứ khi bạn đã hết cái tâm mà nghiệp lành đẩy 
bạn đi lên. Nếu muốn dừng lại vĩnh viễn sự tuôn chẩy 


của khổ đau thì bạn phải vĩnh viễn ra khỏi sinh tử. 


Giải thoát trong lòng tay | 11 


Trong phần Lamrim Phạm vi Trung bình, bạn 
phải phát triển những ý tưởng cầu giải thoát. Có hai 
cách làm việc này: Nghĩ về bản chất của bốn Diệu đế, 
hay nghĩ về 12 nhân duyên. 


Ở đây “Giải thoát” có nghĩa là hết bị trói buộc. 
Giả sử bạn hết bị những sợi dây thừng cột bạn, khi ấy 
bạn được “giải thoát”. Chúng ta bị cột bởi nghiệp và 
vọng tưởng vào các uẩn. Chúng ta bị trói theo cách 
sau. Do nghiệp và vọng tưởng, các uẩn được thành 
hình. Có ba lãnh vực trong đó chuyện này xảy ra, đó 
là Dục giới, vân vân, có 5 hay 6 kiểu luân hồi trong 
đó chuyện này xảy ra; và có bốn hình thức tái sinh, 
là sinh từ trứng, từ bào thai... Đấy là bản chất của trói 
buộc, và giải thoát có nghĩa là khỏi bị buộc vào đấy. 


Người ta thường cho “sinh tử” có nghĩa là nhận 
lấy những thân xác từ cõi trời Hữu đánh cho đến Địa 
ngục Vô gián. Người chưa học cứ nghĩ “sinh tử” là 
quay cuông giữa những nơi cư trú tạm thời, hay quay 
qua lộn lại trong sáu nẻo luân hồi. Đây có thể là cách 
dùng danh từ đúng, nhưng không phải là sinh tứ thực 
sự. Vài học giả cho sinh tứ là thọ bào thai trở lại nhiều 
lần, tuy nhiên, với đức Dalai Lama thứ bảy là đúng 
nhất, ngài bảo sinh tử là sự liên tục tái sinh vào các 
uẩn bị ô nhiễm. Bởi vậy ta giải thoát khỏi sinh tử khi 
đã cắt đứt dòng tương tục tái sinh và chui vào bào 
thai dưới năng lực của nghiệp và vọng tưởng. 


Những tù nhân phải phát ý muốn thoát khỏi 
ngục trước khi họ thoát được. Họ sẽ không phát khởi 


12 Pabongka Rinpoche 


ước muốn này nếu họ không xét những điều tệ hại 
của sự ở trong lao nguc. Cũng thế nếu bạn không 
muốn thoát ly sinh tử thì bạn sẽ không làm một nỗ 
lực nào để được thoát. Và khi bạn khởi lên ý muốn 
giải thoát, thì như Aryadeva nói: “Những bậc hiển trí 
sợ tái sinh thù thắng cũng như sợ địa ngục.” Nói cách 
khác, bạn phải cẩn thận về sinh tử, phải nghĩ về Bốn 
Diệu đế hay Mười hai Nhân duyên. Bây giờ tôi sẽ bàn 
đến Bốn Diệu đế. 


Khi đức Phật Thế Tôn lần đầu quay bánh xe 
pháp tại Benares cho 5 đệ tử đầu tiên, Ngài dạy: 


“Này các Tỷ-kheo, đấy là diệu đế về khổ. Đấy 
là diệu đế về Nguồn gốc của khổ. Đấy là diệu đế về 
Diệt khổ. Đấy là diệu đế về con đường Diệt khổ...” 


Mười hai kiểu tất cả. Đây là sự chuyển bánh xe 
Pháp về Bốn đế: gọi là “Đế” vì đúng theo cái thấy của 
bậc thánh. 


Chân lý về nguồn gốc của khổ đáng phải bàn 
trước, nếu ta muốn xét cái nhân và hậu quả của nó. 
Nhưng ở đây bốn đế không theo thứ tự này, vì chân 
lý về khổ được bàn trước hết. Lý do như sau. Khổ được 
dạy trước, vì cân phải làm cho bạn bị kích động phải 
từ bỏ nó. Nếu bạn không bị kích động, bạn sẽ không 
muốn từ bỏ nguyên nhân của khổ. Khi bạn muốn 
thành tựu một sự tách rời khỏi những nguyên nhân 
này, thì bạn sẽ nỗ lực trên con đường tu tập — nguyên 
nhân của sự thành tựu ấy. Bởi thế Bốn đế được bàn 
theo thứ tự này để phản ảnh sự tu tập của người đệ 


Giải thoát trong lòng tay | 13 


tử. Như vậy Bốn chân lý này là những điều căn bản 
quyết định người tìm giải thoát nên thay đổi lối hành 
xử của họ như thế nào. 


Đức Di-lặc dạy vài ẩn dụ trong Dòng tương tục 


vỉ diệu của Đại thừa về khổ, sự cần thiết phải phá 
hủy nguyên nhân của khổ, vân vân. 


Bệnh cân được chẩn đoán, 

Nguyên nhân gây bệnh phải từ bỏ, 
Sức khỏe cần được phục hồi, 

Thuốc hay cần được nương theo. 
Cũng vậy khổ cần chẩn đoán, 

Nhân khổ cân từ bỏ, 

Diệt khổ cần đạt được, 

Con đường diệt khổ cần nương theo. 


Khi đau ốm ta chẩn đoán nguyên nhân chứng 
bệnh, và nương theo một phương thuốc để chữa lành. 


Đức Dalai Lama đệ ngũ cho một ví dụ: Khi bạn 
ngủ trên một mảnh đất, mặt má lưng bị ẩm thì bạn 
muốn ngăn việc này xảy ra trở lại. 


Bạn phải mong muốn cho đừng có các nhân 
của khổ nếu bạn nỗ lực theo phương pháp diệt khổ. 
Muốn phát sinh lòng mong muốn này, bạn phải tra 
tầm nguyên nhân của khổ, và muốn vậy thì bạn 
phải hiểu bạn bị khổ dày xéo như thế nào - Đức 
Tsongkapa nói: 


14 Pabongka Rinpoche 


Nếu người ta không nghĩ kỹ 

Về những lỗi lầm của dau khổ, 

Thì người ta không có đủ sự khát khao giải thoát 
Nếu người ta không nghĩ 

Về nguồn gốc của mọi khổ 

- cửa ngõ dẫn đến sinh tử 

Thì không thể biết đúng sự diệt tận sinh tử. 

Hãy bị kích động để từ bỏ hiện hữu này, 

Hãy chán nó, và yêu mến tri kiến 


Về những gì buộc ta vào sinh tử. 


Mỗi đế trong bốn đế có bốn sắc thái - Với Khổ 
đế, bốn sắc thái là: vô thường, khổ, không, vô ngã. 
Với Tập đế (nguồn gốc khổ) là: nguyên nhân, nguồn 
gốc, duyên, và sự sinh sản mãnh liệt. Với Diệt đế, là: 
diệt, an, huy hoàng, ngõ thoát quyết định. Với Đạo đế 
là: con đường, sự hoàn tất, sự chính xác, và sự thoát 


ly chắc chắn. 


Uẩn ô nhiễm có 3 loại cảm thọ: lạc, khổ, và xả. 
Mặc dù bạn có nhận ra được cảm giác đau khổ là đau 
khổ, song bạn không nhận ra hai cẩm giác kia cũng 
là khổ. 


Có lần một người trì mật tông bảo các bà vợ của 


ông ta rằng: 


— Một vài người như ta sẵn sàng đi đến cõi tịnh 


độ của những bậc trí giả, khi nào các ngươi làm quấy. 


Giải thoát trong lòng tay {| 15 


VỀ sau ông ta ốm, và các bà vợ hỏi ông chừng 


nào chết: 


- Thưa bậc thầy mật điển, thầy đang sẵn sàng 
đi đến tịnh độ của người trí. Vậy có phải vì chúng em 


đã làm gì quấy chăng? 
Ông đáp: 


— Chỉ vì ta bất lực không sống thêm được nữa. 
Nếu không, thay vì đi đến các cõi tịnh, ta muốn ở lại 


với các em hơn. 


Như câu chuyện về vị giáo thọ Manu, chúng ta 
nghĩ là có hạnh phúc trong sinh tử, mà không biết đấy 
chỉ là sự trói buộc, và bản chất nó là khổ. Khi ta biết 
được đó là chân lý về nguồn gốc khổ - nguyên nhân 


chính của khổ - thì ta sẽ có ý muốn từ bỏ nó. 


Có hai nguồn gốc: nghiệp và vọng tưởng. Chân 
lý về Diệt là kết quả của sự vắng bóng đau khổ; chân 
lý về Đạo là phương tiện để đạt đến Diệt. Muốn đạt 
đến Diệt, ta phải thực hành Đạo đế. 


Muốn hiểu khổ, ta phải nghĩ về 8, 6, 2 loại khổ.! 


1. 8 loại là 8 khổ trong loài người: sinh, già, bệnh, chết, ái biệt 
ly, oan tụ hội, cầu bất đắc, có 5 uẩn vật lý tâm lý mà bản 
chất là khổ. 6 loại là 6 khổ trong sinh tử nói chung: bất trắc, 
không toại ý, luôn luôn bỏ thân, luôn luôn thọ thân, di 
chuyển từ cao xuống thấp, và không bầu bạn. Hai loại là 
khổ trong sinh tử nói chung và khổ trong lục đạo nói riêng. 


16 | Pabongka Rinpoche 


Những điều này được bàn trong tác phẩm của 
Tsongkapa Những giai đoạn lớn của Đạo lộ. Khổ của 
cõi người thuộc về 8 loại. Tất cả 3 mục trên bao hàm 


cái khổ lan khắp tất cả pháp hữu vi. 


IVB2.2.1.1 Nghĩ về khổ sinh tử nói chung 


Có 6 đoạn 
a) Đây bất trắc 


Có thể trong tương lai bạn tái sinh vào thượng 
giới, nhưng bao lâu bạn còn tái sinh trong sinh tử thì 
bạn vẫn còn chưa thoát khổ - vì hạnh phúc trong sinh 


tử là hoàn toàn không đáng tin cậy. 


Hãy lấy ví dụ những tái sinh quá khứ và vị lai 
của ta. những kẻ thù, bạn, cha mẹ, vân vân của ta đổi 
chỗ. Ngày xưa một người cha của một cư sĩ thường ăn 
cá trong cái ao sau nhà. Ông chết và tái sinh làm một 
con cá trong ao. Người mẹ của cư sĩ tham luyến cái 
nhà nên tái sinh làm con chó của ông ta. Kẻ thù của 
ông bị giết vì cưỡng hiếp vợ ông, kẻ ấy quá sỉ mê vợ 
ông nên tái sinh làm con trai ông. Đứa con trai này 
bắt được con cá — cha của người cư sĩ — và giết. Trong 
khi y ăn cá ấy, con chó — mẹ của y - ăn xương cá, và 
bị con trai của y đánh. Ké thù y lại ngồi trên đùi y — 
đó là đứa con út. Ngài Xá-lợi-phất trông thấy cảnh 


này nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 17 


Ăn thịt cha, đánh mẹ, 

Kẻ thù mới giết lại ngôi trên gối, 
Vợ nhai xương chồng, 

Đó là trò hề sinh tử. 


Long Thọ cũng nói: 


Cha, con, vợ, kẻ thù... có thể đổi địa vị, 
Bạn có thể thành thù, 

Và ngược lại: sinh tử, 

Thật không có gì chắc chắn. 


Nói cách khác, mặc dù luôn luôn chắc chắn kẻ 
thù là thù, bạn là bạn, ta thực sự không thể bảo đắm: 
ở đầu đời là bạn mà cuối đời có thể thành thù, thù có 
thể thành bạn. Về giàu nghèo cũng thế: người giàu 
hôm qua có thể thành ăn mày hôm nay vì bị cướp, 
vân vân. Những điều này thật rõ: mọi sự luôn luôn 
thay đổi. 


(Khi ấy Pabongka Rinpoche kể chỉ tiết câu 
chuyện gia chủ Shrijàta.) 


Shrijàta trông thấy một con rắn quấn quanh thân 
một phụ nữ, một cây lớn bị côn trùng ăn, một người 
đàn ông bị đánh đập bởi những sứ giả mang nhiều 
mặt nạ của Diêm vương và bộ xương của một thủy 
quái to bằng dãy núi có thể che cả mặt trời. 


Mục-liên bảo ông: 


18 Pabongka Rinpoche 


— Con rắn là tái sinh của một phụ nữ quá tham 
luyến thân xác mình. Cái cây là một người lạm dụng 
gỗ của tăng chúng. Người bị đánh là tái sinh của một 
thợ săn. Bộ xương là chính xương của ngươi trong đời 
quá khứ, này Shrijàta. 


Ngày xưa một vị quan hỏi vua làm sao xử lý một 
tội nhân. Vua đang mải mê chơi cờ, nói: “Giết theo 
luật.” Do vậy người ấy bị tử hình. Khi xong ván cờ, 
vua hỏi ông đã làm gì với tội nhân, và được trả lời đã 
hành quyết. Vua rất ân hận, nhưng vẫn bị tái sinh làm 
một thủy quái vì tội để cho người kia bị hành quyết. 
Một thời gian trôi qua, vài thương gia đi biển tiến về 
phía cái miệng của con quái vật. Các thương gia kinh 
hãi quy y Phật. Con quái nghe lời quy y bèn ngậm 
miệng và bị chết đói. Thân nó được các Long vương 
dưa vào bờ. 


Vậy Shrijàta lúc đầu sinh làm vua, sau làm thủy 


quái, rồi lại làm người trở lại. Sinh tử bất trắc là thế. 


b) Không toại ý 


Loài bướm mê màu sắc, loài nai mê âm thanh, 
loài ong mê mùi, loài voi mê xúc giác. Cũng vậy, hạnh 
phúc cõi sinh tử như uống nước mặn - uống bao nhiêu 
cũng không đỡ khát. Giả sử một người khi có được một 
đồng vàng sẽ nghĩ, “Bao giờ cho tôi có được mười 
đồng?” Khi có mười đồng, lại nghĩ chừng nào mới 
đựơc trăm đồng. Nếu đã được trăm đồng, y mong cho 


Giải thoát trong lòng tay | 19 


đựơc ngàn đồng. Dù có bao nhiêu y cũng không toại 
ý. Kinh Màn kịch lớn nói: 


Này đại vương, nếu một người 
Có được tất cả lạc thú 

Ở cõi trời và cõi người, 

Thì nó vẫn chưa thấy đủ. 

Nó còn khao khát có thêm. 


Ta hãy lấy ví dụ hạnh phúc trời, người. Vua 
Màbhvwàtà cai trị cả 4 châu lục và các cõi trời, thế mà 
ông vẫn chưa thỏa mãn. Cuối cùng khi công đức của 
ông đã khánh tận, ông rơi vào lục địa Diêm phù để 


và trút hơi thở cuối cùng. 


Lạc thú không bao giờ làm thỏa mãn, đó là nỗi 
sâu khổ không gì lớn hơn. 


Khi đã làm chủ một cõi, bạn mong muốn làm 
chủ hai cõi. Bạn sẽ không bao giờ thỏa mãn dù có làm 
vua bao nhiêu xứ sở. Dù giàu cách mấy, bạn cũng 
muốn giàu thêm và sẵn sàng kiệt lực để có thêm của 
cải. Nếu bạn không hỷ túc thì dù đã có nhiều tài sản 
của cải đến bao nhiêu, bạn cũng không khác gì môt 
kẻ ăn xin. Ở Ấn Độ ngày xưa có một người ăn mày 
Sùrata lượm được một viên ngọc vô giá, và bảo rằng 
y phải đem cho một kẻ ăn mày khác. Y đem đến cho 


vua Ba-tư-nặc (Prasenajit) mà nói: 


20 Pabongka Rinpoche 


- Này đại vương, vua không biết đủ, nên là 
người nghèo nhất. 

Nếu bạn hài lòng với cái mình có, thì mặc dù 
không có tài sản gì bạn vẫn giàu. Long Thọ nói: 


Hãy luôn luôn hỷ túc, 
Dù bạn không tài sản. 
Nếu bạn biết hỷ túc, 


Là bạn có tài sản thanh tịnh nhất. 


Drogoen Tsangpa Gyarae nói: - Người hỷ túc ấp 
những cái trứng của tài sản trong nhà ấp. Những người 
nhiều ham muốn thì không thể cảm nghiệm điều này. 

Nói cách khác, nếu bạn không hỷ túc thì sự bất 
mãn của bạn thực vô bờ bến. Sự thiếu hỷ túc, sự bất 


mãn là điều hại lớn nhất. 
c) Nổi khổ phải bỏ thân 


Bạn có mang cái thân xác như thế nào đi nữa, 


nó cũng không đáng tin cậy. Long Thọ nói: 


Dù bạn có được phúc lạc to lớn 

Của các vị vua trời, ngay cả đến 

Lạc thú không ràng buộc của Phạm thiên, 
Thì sau đó bạn vẫn làm môi 


Cho lửa địa ngục Vô gián, 


Giải thoát trong lòng tay | 21 


Ở đấy sự thống khổ liên miên bất tận. 
Dù bạn có là chúa tể mặt trời, trăng, 
Thân thể bạn tuôn ra ánh sáng 

Chiếu khắp mọi thế gian, 

Về sau bạn lại đi đến chỗ tối mịt, 


Ở đấy bạn không trông rõ được bàn tay mình. 


Nói cách khác, trong quá khứ bạn đã có vô số 
tái sinh vào những thân Phạm vương, Đế thích, vân 
vân nhưng không có được lợi ích gì. Về sau bạn bị 
sinh vào địa ngục Vô gián, vân vân, hoặc làm nô tỳ, 
vân vân. Thỉnh thoảng bạn sinh làm thần mặt trời, 
mặt trăng, thân bạn chiếu sáng khắp các châu lục. 
Rồi bạn chết và tái sinh vào những đáy sâu thẳm của 
đại dương giữa hai châu lục, ở đấy bạn không trông 
thấy được đến cả tay chân bạn chuyển động. 


Không một tài sản cõi trời cõi người nào mà bạn 
có thể nói rằng mình chưa từng trải qua, song không 
có một thứ tài sản nào trong đó chứng tỏ đáng tin cậy. 
Bạn đã từng tái sinh vào các cõi trời, ngồi trên những 
chiếc ngai nạm hột xoàn, vân vân. Những cái nhà của 
bạn cũng đã từng làm bằng châu báu. Nhiều lần bạn 
đã hưởng những điều như vậy. Thế mà bây giờ bạn 
toàn ngồi trên đệm bằng da thuộc. Bạn cũng đã từng 
làm Đế thích rồi làm kẻ ăn xin; những kiếp làm Đế 


thích chẳng ích gì cho bạn. 


22 Pabongka Rinpoche 


Trong các cối tái sinh cao, 

Bạn đã dùng nhiêu thời gian vào lạc thú 

Vuốt ve ngực và eo của phụ nữ, 

Rồi ở địa ngục bạn cảm thấy những hình cụ tra tấn 
Nghiền nát, cắt, xẻ bạn ra, 


Ôi thật đau đớn liên miên khó kham nổi. 


Nói cách khác, bạn đã từng sinh vào các cõi trời 
và trong thời gian dài, trải qua dục lạc với những thiên 
nữ. Rồi bạn phải từ giã đời sống ấy mà tái sinh vào 
địa ngục bị vây quanh với những ngục tốt hung dữ, 
và trải qua nhiều nỗi thống khổ - Bạn đã uống cam 
lồ bất tử ở cõi trời, rồi khi từ giã cõi ấy bạn phải 
uống nước đồng sôi của địa ngục - Bạn đã từng làm 
Chuyển luân vương cai trị nhiều trăm ngàn thần dân 
nam, có bẩy dấu hiệu của vương quyển để sử dụng, 
nhưng bây giờ không còn một chút gì chứng tỏ những 
điều ấy, không một dấu vết nào của sự lợi lạc. Như 
tôi đã nói, lỗi là do sự bám víu của bạn vào những 
đối tượng giác quan càng ngày càng tăng, làm bạn 
bất mãn; khi ấy bạn tích lũy tội ác và càng lúc càng 


đi xuống cõi thấp hơn. 


Bậc tôn sư tôi, người bảo hộ, nơi nương tựa của 
tôi, đã kể cho tôi nghe câu chuyện này: “Có lần một 
vị Lama chết và có người hồi ông muốn trối trăn điều 
gì không. Vị ấy lặp đi lặp lại: “Những chuyện trong 
sinh tử không có thực chất.” 


Giải thoát trong lòng tay | 22 


Bất kể bạn có tài sản bao nhiêu, bạn sẽ không 
rút ra được tỉnh hoa nào từ đấy, cũng như trong quá 
khứ. Tất cả tài sản của thế gian này không bằng giá 
một chiếc giày của ta lúc ta làm vua Chuyển luân; 
song những y phục đẹp đẽ của ta lúc ấy đã không lợi 
ích gì cho ta bây giờ. 

Khi một ông vua và một kể ăn xin đi vào cõi 
Trung ấm, cả hai đều được đối xử ngang nhau. Điều 
lợi hay hại đều có thế đến với họ một cách bình đẳng. 

Geshe Chaen Ngawa nói: 

— Đức Đạo sư tôn quý của chúng ta đã không có 
một thân như vậy từ vô thỉ kiếp rồi sao? Chúng ta từ 
nay phải nỗ lực, vì ta chưa từng hành đạo đại thừa. 


Nói cách khác, chúng ta nên cẩn thận. 


d) Nổi khổ liên tục vào thai 
Long Thọ nói trong Bức thư: 


Nếu đem đất vo lại từng hột như hột anh đào. 
Để đếm tất cả những bà mẹ của ta, 

Thì cả quả đất cũng không đếm đủ... 

Thay vì rũ bỏ những đau buồn, 

Bạn đã cứ phải rơi lại vào địa ngục mãi mãi 
Để uống nước đồng đun sôi, 


Nước ấy còn hơn cả nước bốn bể. 


24 Pabongka Rinpoche 


Nghĩa là bạn đã từng sinh vào địa ngục và uống 
nhiều nước đồng sôi nhiều hơn nước ở đại dương. Và 
nếu bạn không cắt đứt dòng tương tục vào sinh ra tử 


này, bạn còn phải uống nhiều hơn nữa. 


Khi bạn làm chó và heo, 
Số lượng đô dơ mà bạn ăn 
Có thể lớn hơn 


Núi Tu Di, vua các núi. 


Bạn đã từng làm chó, heo và đã ăn nhiều phân 
dơ hơn núi Tu di. Nhưng nếu không dứt ra khỏi sinh 


tử thì bạn còn phải ăn nhiều hơn nữa. 


Biết bao nước mắt bạn đã đổ ra 
Vì khóc những người thân lúc chia ly, 
Nước mắt của bạn đổ xuống 


Có thể tràn đây đại dương. 


Bạn đã chia lìa với cha mẹ, con cái, anh em, 
vân vân, và khóc nhiều hơn nước biển. Nhưng nếu 
không dứt ra khổi dòng sinh tứ, thì bạn còn phải 
khóc nhiều hơn. 


Từ khi người ta chiến đấu, 
Đống đầu bị chặt của bạn 
Có thể chất cao 


Hơn cối Phạm thiên. 


Giải thoát trong lòng tay {| 25 


Bạn đã vướng vào chuyện đánh nhau và những 
cái đầu bạn bị kẻ thù chặt chất cao hơn núi Tu Di. 
Nhưng nếu không dứt khỏi dòng tương tục tái sinh vào 
sinh tử thì bạn có thể bảo đảm rằng sẽ còn nhiều lần 


bị chặt đâu nữa. 


Khi bạn làm giun đất, 
Bạn quá đói, 
Tất cả phân và đất bạn ăn 


Có thể lấp dây biển cả. 


Nói cách khác, chúng ta đã từng làm trùn và ăn 
nhiều phân, đất hơn số lượng đất cần để lấp đại 
dương. Nhưng nếu ta không thoát ra khỏi sinh tử, ta 
còn phải ăn nhiều hơn nữa. 


Long Thọ nói: 


Mỗi người đã uống nhiều sữa mẹ 
Hơn cả bốn biển, 

Nhưng khi còn làm phàm phu 
Trong cõi sinh tử, 


Thì bạn còn uống nhiều hơn nữa. 


Nghĩa là bạn đã liên tục thọ thân trong sinh tử 
và uống nhiều sữa mẹ hơn nước biển. Nhưng nếu bạn 
không thể chấm dứt tái sinh vào sinh tử thì bạn còn 


uống nhiều hơn. 


26 | Pabongka Rinpoche 


Nếu theo những gì đã quán sát trong phần Phạm 
vi Nhỏ, bạn đã rất đau khổ và phải trải qua những 
kinh hoàng khi tái sinh vào đọa xứ sau mỗi lần chết, 
thì nói gì đến những đau đớn và kinh hoàng còn hơn 
thế nhiều mà bạn sẽ phải trải qua, vì chắc chắn bạn 
sẽ kinh nghiệm những nỗi đau sinh, già, bệnh, chết, 
vân vân, vô số lần. 

Chúng ta sợ hãi mỗi khi trông thấy một con bò 
cạp, nhưng nếu ta đem các thân bò cạp mà chúng ta 
đã làm trong những tái sinh quá khứ mà chồng chất 
lại, thì nó sẽ cao hơn núi Tu Di. Thế mà chắc chắn ta 
phải có nhiều tái sinh như thế, bao lâu ta không dứt 


dòng tương tục sinh tử của chúng ta trong cõi luân hồi. 


e) Nổi khổ lăn lóc lên xuống 


Truyễn thừa Luật tạng nói: 


Mọi cái gì do tích lũy mà thành, 
Thì cuối cùng đều phải khánh tận. 
Lên cao cuối cùng sẽ xuống thấp, 
Gặp gỡ cuối cùng phải chia ly, 


Sống cuối cùng phải chết. 


Điều này nói đến bốn sự chấm dứt của các pháp 
hữu vi: sự tích tụ tài sản và sở hữu chấm dứt bằng sự 
khánh tận, lên voi rồi xuống chó, gặp gỡ rồi ly biệt, 


và chết chấm dứt sự sống của một đời. Dù bạn có đựơc 


Giải thoát trong lòng tay | 27 


sự đôi dào đến đâu trong sinh tử, thì cũng không có 
một chút gì trong đó thoát khỏi sự tàn tạ, không gì là 
không đi đến chấm dứt. Geshe Sangtpuba nói: 


— Trong sinh tử, ta phải chất chứa nhiều thứ, 
nhưng đừng gắn hy vọng nào vào đấy - chúng sẽ 
suy tàn. 

Lại nữa, chúng ta nỗ lực để xây dựng nhà cửa 
và tích chứa tài sản nhưng chúng ta không chắc gì sẽ 
hoàn tất được những gì ta muốn: kẻ thù có thể mang 
đi, hoặc ta sẽ chết. Thầy trò có thể cùng nhau dự tính 
những kế hoạch, nhưng chúng ta chắc chắn phải chia 
ly trong vòng vài năm. 


Đức Dalai Lama thứ bảy nói: 


— Chỉ trong một thời gian ngắn, những người ở 


trên cao có thể trở thành những kẻ nô lệ. 


Và Bức thư của Long Thọ nói: 


Bạn có khi là Đế thích được cả thế gian cúng dường, 
Nhưng do nghiệp lực, bạn sẽ rớt xuống. 
Bạn có thể là vua Chuyển luân, 


Nhưng trong sinh tử bạn sẽ trở thành nô lệ. 


Nói cách khác, đây là những gì xảy đến cho 
những chúng sinh cao cấp như Phạm vương, Đế thích, 


vân vân. 


28 Pabongka Rinpoche 


Còn về những người thấp kém thì bất cứ những 
tài sản, chức vị của thế gian đều không thực chất. 
Gungstang Rinpoche nói: 


Khi bạn leo lên ngọn cây “Danh tiếng”, 
Thì thật đau khi bạn té xuống đất. 
Tốt hơn nên ở lưng chừng. 


Nghĩa là không những các đời quá khứ là không 
đáng tin cậy, mà ngay đời này cũng thế: có những ông 
vua phải ở tù, vân vân. 


Ngày xưa Sanyae Gyatso, một vị nhiếp chính 
của Tây Tạng, đã làm nhiều cải cách ở chính phủ 
Trung ương, ngài vừa là một người giàu và có thế lực, 
lại là một trong những học giả lớn nhất, nhưng cuối 
cùng ngài làm cho Lhazang Khan bất mãn và thế là 
ngài suy vong. Ngài bị thả ra giữa cầu Trizam ở Tve- 
lung trong nhiều ngày, không ai dám giúp đỡ. Vợ con 
ngài phải đi lang thang khắp nơi như những kẻ ăn xin. 
Chính Lhazang Khan về sau cũng bị bại về tay đạo 
quân xâm lược Dzungarian và bị giết. 


J) Nổi khổ không di cứu giúp 


Lúc đầu khi sinh ra, bạn cũng chỉ sinh một 
mình. Giữa đời, khi đau ốm, cũng chỉ mình bạn nếm 
mùi đau khổ. Cuối cùng khi chết, bạn cũng chết một 
mình, như một sợi tóc bị lôi ra khói thỏi bơ. Không có 
ai giúp bạn. Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 29 


Khi sinh, bạn sinh ra một mình, 
Khi chết bạn cũng chết một mình, 
Bạn bè ruột rà có thể làm được gì 


Khi họ không thể san sẻ khổ đau? 


Tsongkapa nói: 


“Những vẻ huy hoàng của thế gian không đáng 
tin cậy. Hãy biết rõ khuyết điểm của chúng. Nghĩa 
là dù bạn có huy hoàng hạnh phúc đến đâu trong 
sinh tử, những chuyện ấy đều không bảo đắm; cuối 
cùng không một người bạn nào trong sinh tử là đáng 


tin cậy.” 


Như thế đấy là cách bạn kinh quá nỗi khổ của 
sinh tử, và nếu bạn xét kỹ nỗi khổ ấy thực bất tận 
như thế nào, thì bạn sẽ đâm ra mệt mỏi. Bởi vậy, tất 
cả sinh tử nói chung có cùng tận hay không cùng tận, 
bạn phải đặt một giới hạn cho sinh tử của riêng mình. 
Nếu muốn giới hạn lại những sinh tử của mình và 
chấm dứt nó, thì bạn phải tìm cách dứt dòng tương 


tục của những tái sinh trong sinh tử. 


IVB2.2.1.2 Nghĩ về những khổ đặc biệt 
Có hai tiêu đề phụ: 
(IVB2.2.1.2a) Nghĩ về khổ của các đọa xứ; 


(IVB2.2.1.2b) Nghĩ về khổ ở các thượng giới. 


30 | Pabongka Rinpoche 


a) Nghĩ về khổ của các đọa xứ 


Bạn đã nghĩ về nỗi khổ ở đọa xứ trong phần 
Phạm vi Nhỏ, bởi thế, dù có nói thêm gì về điều này 
cũng sẽ làm bạn chán ngấy như một người đã ăn uống 
ê chề mà trông thấy rượu. 


b) Nghĩ vê khổ ở các thượng giới 

Có ba đoạn: 
IVB2.2.1.2b(i) Nghĩ về nỗi khổ của con người; 
IVB2.2.1.2b(ii) Nghĩ về nỗi khổ của loài tu-la; 


IVB2.2.1.2b(iii) Nghĩ về nỗi khổ của chư thiên. 


b(i) Nghĩ về nỗi khổ của con người 


Có bảy tiêu đề phụ. 


* Khổ về sinh 


Nếu những nỗi khổ ở đọa xứ giống như những 
gì tôi đã mô tả, thì có lẽ bạn nghĩ cái khổ ở cõi người 
cõi trời là nhỏ nhặt, không thấm gì. Nhưng bạn hoàn 
toàn không thoát được khổ dù có đạt đến một tái sinh 
cao siêu. Chúng ta đã được sinh làm người, nhưng nếu 
ta không biết tu hành là có lợi ích lớn, thì ta vẫn còn 
những thống khổ to tát. Do sự muội lược vì bị sinh ra 
từ bào thai, chúng ta đã hoàn toàn quên lãng những 
đau đớn ta phải chịu trong quá trình sinh ra. Nếu ta 
lại cố mà tái sinh lần nữa, thì ta lại phải kinh quá tất 


Giải thoát trong lòng tay | øI 


cả những đau đớn của sự sinh ra, mặc dù bây giờ ta 
không nhớ được. 


Sau khi đã vào bào thai mẹ và cho đến khi ra 
đời, bạn trải qua từng nỗi đau liên kết với năm giai 
đoạn phát triển bào thai và với từng thời kỳ thân thể 
phát triển. Đầu tiên, khi thần thức bạn bị đặt vào tâm 
điểm của tinh cha huyết mẹ, thì thân bạn giống như 
một giọt sữa đông, bạn đau đớn như thể bị luộc trong 
một nồi đồng ở địa ngục. Khi cái đầu và những mô tế 
bào phông lên cho chân tay xuất hiện, bạn đau như 
thể bị kéo trên một cái trăn (dụng cụ tra tấn). Mỗi 
phần thân thành hình là thêm một nỗi thống khổ. Khi 
bà mẹ uống cái gì nóng, khi bà di chuyển, ngủ, vân 
vân, thì bạn đau đớn như thể bị luộc trong dòng suối 
nóng, bị gió mang đi, hay bị nghiến dưới một ngọn 
núi. Thư gửi môn đệ của Chandragomin nói: 


Bị nhốt trong mùi thối kinh khủng, 

Bạn sống trong màu đen như mực; 

Sau khi chui vào cái bào thai như địa ngục ấy, 
Bạn phải chịu đựng thống khổ lón, 

Thân thể co quấắp lại. 


Hãy tưởng tượng bạn bị đặt trong một nồi sắt 
đầy những thứ dơ uế khác nhau, đậy nắp. Không 
cách gì bạn có thể ở lại đấy một ngày, vậy mà bạn 
phải ở trong thai đầy mùi hôi và bóng tối ấy suốt chín 
tháng rưỡi. 


32 | Pabongka Rinpoche 


Rồi bạn phát sinh năm thái độ liên hệ đến 
những khía cạnh nôn mửa của bào thai, làm cho bạn 
muốn nổi lên. Nhưng ngay cả khi bạn bị đẩy qua cửa 


tử cung: 


Bạn dần dân bị nén lại thật mạnh 
Như người ta chà mè 
Khi sinh ra: còn khổ nào bằng? 


(Thư gửi môn đệ) 


Nghĩa là, bạn đau như là thân thể bị siết bằng 
đỉnh ốc. Khi bạn chui ra, da bạn giống như da bò bị 
lột; và khi bạn được đặt trên một cái gối dù mềm mại 
đến đâu, cũng như thể đang bị ném trên gai. Khi gió 
thổi, bạn nghe như gươm đâm. Khi mẹ bạn bế bạn vào 
lòng, thì giống như diều hâu đang tha một con chim 


sẻ. Những điều ấy đều làm cho bạn kinh hãi. 


Mọi sự học tập trong đời quá khứ đều bị xóa mờ, 
bạn không có một chút trí tuệ nào cả. Bạn phải học 


ngay cả chuyện ăn, ngủ, học ngồi, học đi. 


Khi thiền quán về sự sinh ra của mình, thì 
không nên làm như đang nhìn một kẻ nào khác: bạn 
phải triển khai tuệ quán đi sâu vào sự tình chắc chắn 
mình sẽ còn bị sinh ra như thế, và nó sẽ ra sao. Bạn 
phải nghĩ về những đau đớn nói trong kinh Nan-đà 
nhập thai. 


Giải thoát trong lòng tay | „7 


Một vài người nghĩ rằng nỗi khổ về Sinh không 
hại gì, vì nó đã qua rồi. Nhưng nếu ta không đặt một 
giới hạn cho sự sinh tử của chính mình, thì ta còn 


phải trải qua nỗi khổ về sinh vô số lần nữa. 
* Khổ về già 
Trích từ Màn kịch lớn: 


Tuổi già làm cho thân thể đẹp thành xấu; 
Già cướp mất vẻ sáng, cướp mất sức mạnh; 
Già cướp mất hạnh phúc, đem lại tủi nhục; 


Già cướp mất sự sống, cướp mất làn da. 


Nói cách khác, những khổ về già là: thân thể héo 
mòn, sức khỏe tàn tạ, các căn suy sụp, sự thưởng thức 
ngũ dục thoái hóa, mạng sống giảm dần, vân vân. 

Những giác quan, trí tuệ, vân vân, đều mờ dân, 
thân thể bạn cong xuống như cây cung; bạn ngồi 
xuống đứng lên một cách khó nhọc; tóc bạn bạc trắng; 
da nhiều nếp nhăn - bạn trở nên xấu xí như một kẻ 


ăn mày chết. Milarepa nói: 


Một là bạn sẽ đứng lên như người bị trói vào cây cọc 
Hai, bạn bước như một con mèo rình mỗi. 
Ba, bạn ngôi như thể đất vỡ ra từ một cái bị. 


Khi đã đến lúc làm bà ngoại có cả ba điêu ấy, 


34 | Pabongka Rinpoche 


Sự tàn tạ của thân xác ảo ảnh này 

sẽ làm bạn buôn sâu... 
Bên ngoài, da bạn nhăn thành nhiêu nếp. 
Bên trong thịt và máu cạn dẫn, khiến xương lôi ra. 
Ngoài ra, bạn còn ngớ ngẩn, đui điếc và lẩm cẩm, 
Khi đã đến lúc làm bà ngoại có cả ba điêu này, 


Bạn sẽ trông xấu xí, nhăn nheo và giận dữ. 


Tất cả những điều ấy là những lỗi lầm của sinh 


tử. Tiến sĩ Kamaba phái Kadampa nói: 


Thật may làm sao vì tuổi già tiến lại từ từ. 
Sẽ không thể nào chịu nổi 


Nếu nó đến một cói rụp. 


Nói cách khác, nếu một thanh niên mạnh khỏe 
đang tuổi xuân xanh vừa ngủ qua một đêm thức dậy 
bỗng thấy mình lưng còng, các giác quan suy sụp vân 


vân, thì anh ta không thể nào chịu nổi. 


Bạn phải tu tập ngay bây giờ, trước khi các giác 
quan, trí tuệ và thân thể suy tàn. Về sau, khi những 
nỗi đau tuổi già thắng lướt, bạn sắp từ giã thân xác, 
thì tình trạng cơ thể của bạn đã thay đổi. Các giác 
quan của bạn khi ấy đã tàn tạ, bạn còn không thể ngồi 
xuống đứng lên. Làm sao bạn thực hành Pháp được? 


Gungtang Rinpoche Taenpa Droenme nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 22 


Người già như thể đang tiếp nhận 

Lễ quán đảnh về tuổi già trên đỉnh đâu. 

Tóc bạc trắng như vôi, 

Nhưng không phải là màu trắng tỉnh khiết, 
Mà vì thần chết đã khạc nhổ lên đấy 

Làm cho nó có màu trắng như sương. 

Những nếp nhăn phủ đây trán, 

Nhưng không như đường nhăn của hài nhỉ bụ bẫm 
Sứ giả thời gian đã ghi dấu lại 

Để đếm bao nhiêu năm đã trôi qua trong đời. 
Từng giọt nước nhây nhỏ xuống từ lỗ mũi 
Không giống như những hạt ngọc trai, 

Tuổi hoa niên, thời vô tư lự, 

Bây giờ như băng tan dưới ánh mặt trời. 
Những hàng răng đã rơi rụng, 

Nhưng không có răng nào khác mọc lên: 
Chúng đã ăn hết thực phẩm của đời sống 
Nên nghề cắt nghiến của nó đã bị thu hôi. 
Những nét mặt nhăn nhúm màùu tro bụi, 


Không phải là những chiếc mặt nạ khỉ họ đeo vào 


1. Trong lễ quán đảnh, người thọ pháp được thầy đặt cái bình 
cam lỗ trên đỉnh đầu, tưởng tượng nước cam lổ tràn ra 
chảy vào sọ thấm xuống khắp châu thân. Tác giả muốn 
nói ở đây người già cũng như được quán đảnh vì cái già 
từ từ thấm khắp cơ thể. 


36 | Pabongka Rinpoche 


Mà vì tuổi thanh xuân vay mượn đã trả lại, 
Nên bây giờ chân diện mục họ đang hiển bày. 
Những cái đầu gật gật 

Không phải họ đang cười khẩy với nhau, 

Mà Diêm vương đang dùng roi quất, 

Khiến họ không thể giữ cho đâu khỏi lung lay. 
Mắt nhìn xuống đường 

Không phải họ đang tìm kim, 

Mà vì trí nhớ và châu báu tuổi trẻ 

Đã đổ xuống đất. 

Họ sử dụng cả bốn tay chân khi đứng dậy, 
Nhưng không phải vì muốn giả làm con bò: 
Hai chân họ không mang nổi thân hình, 

Nên hai tay phải giúp. 

Họ ngôi xuống cái phịch, 

Nhưng không phải vì giận bạn bè, 

Mùà vì sức khỏe và hỉ lạc nội tâm 

Không còn đủ làm chỗ tựa. 

Khi bước đi, họ lắc qua lắc lại, 

Nhưng không phải như vua ởđi,: 

Họ bị oằn xuống vì sức nặng tuổi tác, 

Không còn có thể giữ thăng bằng. 

Tay họ run rẩy chộp lấy đô vật, 

Không phải đang hốt tiền đánh ăn trong canh bạc, 


Giải thoát trong lòng tay | 37 


Mà họ đang sợ thần chết 

Sẽ cướp lấy những gì trong tầm tay. 

Họ ăn uống rất ít, 

Không phải vì hà tiện miếng ăn: 

Hóa đại trong bao tử đã suy tàn 

Nên người già sợ sẽ ngã gục. 

Họ chỉ mặc đồ mỏng nhe, 

Nhưng không phải vì sắp đi dự khiêu vũ: 
Họ đã mất sức mạnh trong cơ thể, 

Đến nỗi y phục cũng trở thành gánh nặng. 
Họ thở phì phò một cách khó nhọc, 
Không phải như ông thây đang thổi thần chú, 
Tiếng gió họ gây nên trong khi thở 

Báo trước họ sắp tan vào hư không. 

Cái kiểu họ làm công việc hàng ngày 
Không phải cố ý chọc cười kẻ khác, 

Ác ma tuổi già đã tóm lấy họ 

Nên họ không còn tự do làm theo ý muốn. 
Họ thường quên làm mọi công việc 
Không phải vì nông cạn bất cần, 

Mà vì các giác quan suy sụp, 


Làm cho trí nhớ cùng ý thức lu mờ. 


Nói cách khác, những nếp nhăn và tóc bạc là 


điềm báo họ sắp bị thần chết mang đi. Và lại còn 


38 | Pabongka Rinpoche 


nhiều nỗi khổ khác: nỗi phập phông lo sợ vì cái chết 


gần kể, vân vân. 


* Khổ vì bệnh 
Kinh Màn kịch lớn nói: 


Giữa mùa đông giá rét, gió nổi, tuyết rơi, 
Cướp mất vẻ huy hoàng của cây cỏ, 
Tuổi già cũng vậy, cướp đi vẻ sáng chói của hữu tình; 


Thân thể, sức mạnh, các quan năng đều tàn tạ. 


Nói cách khác, bạn đau khổ vì nhiều nỗi: bản 
chất cơ thể thay đổi, càng ngày càng lo sợ và đau 
đớn; bạn không còn ham muốn những gì kích động 
giác quan; bạn lo sợ vì có thể mất đi sự sống, vân 
vân. Cơ thể mất hết sức lực, miệng và mũi lún vào, 
khô héo. Bạn có thể đang tuổi xuân xanh nhưng khi 
nằm liệt giường thì cơ thể cũng kiệt sức và vẻ rạng 


rỡ cũng tàn phai. 


Nếu cần nhiều chỉ tiết hơn, bạn hãy quán tưởng 
mỗi loại bệnh hành hạ một kiểu, và có thể rằng bạn 
không còn thì giờ mà viết di chúc khi bị một cơn bệnh 
đột ngột đưa đến tử vong. 


(Khi ấy Pabongku Rinpoche nói về thái tử Tất- 
đạt-đda đã đạt giải thoát nhờ quán tưởng sau khi trông 
thấy một người già, một người bệnh và một thây chết, 
vân vân.) 


Giải thoát trong lòng tay | 39 


* Khổ vê chết 
Kinh Màn kịch lớn nói: 


Thời gian đưa đến chết, sinh ly, 

Và biệt ly vì cái chết. 

Mãi mãi bạn xa lìa 

Những người dễ chịu mà bạn mến yêu; 
Họ sẽ không trở lại, 

Sẽ không bao giờ tái ngộ. 

Như lá lìa cành, 

Như dòng nước chảy xuôi. 


Nghĩa là, bạn sẽ chia ly với vẻ đẹp và sự dồi 
dào tài sản, thân bằng quyến thuộc, và thân thể của 
mình. Khi chết bạn kinh quá nỗi đau đớn mãnh liệt 
của thân xác và sự sợ hãi trong tâm. Khi đã đến thời 
chết thì bạn không thể ngăn nổi, như kinh Giáo giới 
một vị vua đã nói. Tôi đã bàn điều này trong chương 
Niệm chết. 


* Khổ vì phải xa lìa cái đẹp 


Bạn sẽ bị tách la khỏi thầy, khỏi đệ tứ, bà con, 
bè bạn, và những người thân — những người mà bình 
thường chia tay nhau một giờ bạn cũng không chịu nổi 
và khỏi địa vị, uy quyển, tài sản, sở hữu, sự dồi dào 
của bạn. Vài người tu còn nỗi khổ như phải sống 
không giới luật. 


40 Pabongka Rinpoche 


Những sự tình ấy xảy đến không phải vì ta đáng 
bị trừng phạt, mà chỉ vì ta còn ở trong sinh tử. 


* Khổ vì phải gặp gỡ cái xấu 


Xấu xa nghĩa là khó chịu. Gặp gỡ kẻ thù thì bạn 
bị đánh bị cướp, gặp bệnh hay ác quỷ thì bị hành hạ. 
Có vô lượng nỗi khổ như bị thưa kiện, bị thất sủng, bị 
trộm, vân vân. 


Nếu một hoàn cảnh bất hạnh xảy đến làm bạn 
mỏi mệt cả thể chất lẫn tỉnh thần trong khi đang làm 
phận sự, ấy cũng vì bạn đang ở trong sinh tử. Ví như 
khi một con lừa phải chở nặng đến nỗi lưng sinh 
những ung nhọt, ấy là do nghiệp riêng của nó - điều 
này không xảy đến nếu nó đã không gây nghiệp. 
Geshe Potowa nói: 


— Bao lâu chúng ta còn sinh vào sáu nẻo luân hồi, 
thì vẫn còn phải chịu nóng, chết, vân vân. Bệnh và 
nguyên nhân gây bệnh chỉ là một, chết và nguyên nhân 
chết chỉ là một, và điều ấy không phải chỉ xảy ra tình 
cờ cho những người không xứng đáng; mà nó là đặc 
điểm của sinh tử, nằm trong bản chất của sinh tử. 
Chúng ta chưa vượt qua sinh tử một lúc nào. Ta cần 
phải bị kích động để từ bỏ những điều ấy và do thế từ 
bỏ tái sinh. Ta phải từ bỏ nguyên nhân của chúng. 


Nghĩa là, nếu ta không muốn trải qua những khổ 
sinh tứ thì phải dùng những phương tiện để giải thoát 
khỏi chúng. 


Giải thoát trong lòng tay | 41 


* Khổ vì câu gì cũng không toại ý 


Đấy là cái khổ nóng lạnh, hay khổ vì phải kiếm 
sống bất chấp nóng lạnh, mệt mỏi, lo sợ, vân vân. 


Điều ấy cũng như xin một điều gì quan trọng từ 
một ông lớn. Trước hết vì hi vọng có được điều bạn 
muốn, mà bạn đâm ra bất an, sau đó bạn đau khổ vì 
không đạt được mục đích. 


Vài người nghĩ rằng giới địa chủ là sung sướng, 
nhưng họ cũng không sung sướng gì. Chủ trại phải dậy 
sớm để làm việc; ban ngày thì bị ánh nắng thiêu đốt, 
gió bụi hành hạ. Khi hạt giống đã gieo thì còn phải 
gặt hái; khi chưa đem lúa vào kho, nông phu lo sợ 
sương mù, mưa đá, nắng hạn có thể xảy đến. Mà nếu 
không gieo thì không gặt được mùa. Những lo lắng ấy 
đem lại cho họ khổ đau. 


Bạn có thể nghĩ làm thương gia sung sướng hơn 
nông phu, nhưng thương gia cũng khổ. Họ phải bồ cha 
mẹ, con cái, bạn bè lại và liều mạng ra đi đến những 
vùng đất xa xôi. Họ không thể nghỉ ngơi dù ngày hay 
đêm. Họ qua sông, vượt đèo, đi những con đường chật 
hẹp. Một số không lời mà còn mất hết vốn. Họ còn 
có thế bị kẻ thù, cướp hay trộm giết mất. 


Ngay cả nếu bạn không có tài sản gì bạn cũng 
khổ. Kê ăn xin khổ vì hôm nay được ăn thì lo ngày 
mai không biết lấy gì ăn. Điếu ấy làm họ đau khổ, họ 
đi tìm thực phẩm nhưng đôi khi không được chút gì. 


42 Pabongka Rinpoche 


Dù có tiền của, bạn cũng khổ vì tiền. Kẻ ăn xin đến 
xin mang đi một ít, người mượn tiền mang đi một ít, 
quan quyền mang đi một ít, chuột mèo tha bớt một ít. 
Người giàu khổ vì tích chứa được tài sản mà không 


thể bảo vệ được nó. 


Bạn có thể đau khổ vì mất của, bị người nói xấu. 
Những người buôn bán, thợ mộc, thợ may... thì có khi 
làm không đủ trả cho thực phẩm, y phục, tiền nhà; 
khổ vì không ai kính trọng, vì kiêu mạn, ganh ghét; vì 


có khi không kiếm được cái ăn. 


Có thể chúng ta đã thụ giới, nhưng nếu không tu 
hành chân chính, thiểu dục tri túc, thì nội một việc đi 


cúng bái tại nhà cư sĩ cũng là một hình thái đau khổ. 


Khi nhà nước đi điều tra, họ cứ nghĩ dân hạnh 
phúc, nhưng không. Thức ăn thì đạm bạc, áo rách, tài 
sản bị đánh thuế nên không được tự do; họ có thể bị 
nhục mạ, đánh đập, vân vân. Một số người không có 
thức ăn quần áo gì cả và buộc lòng phải đi đến cha 
mẹ bà con hay cả đến người lạ để xin. Một số người 
lại không còn phương tiện để làm bột lúa mạch, thế 
nhưng họ vẫn bị đóng thuế. Tai nạn có thể giáng 
xuống đầu họ, họ có thể bị trừng phạt nặng, vân vân. 


Tóm lại là họ bị bức bách cả ngày lẫn đêm. 


Dân chúng có thể nghĩ rằng những nhân viên 
nhà nước thật sung sướng, nhưng không phải vậy. 


Aryadeva nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 43 


Người trên cao thì có nỗi khổ tâm; 
Người thường thì bị khổ thân. 
Hai nỗi khổ này xâm chiếm thế gian 


Từng ngày mỘit. 


Nghĩa là bạn dù làm vua cũng vẫn khổ: bạn 
mang lấy gánh nặng nỗi khổ của cả nước bởi vì những 
tranh chấp và những để tài khó chịu trong nước 
thường được mang đến trước bạn. Bạn sẽ có kẻ thù 
chưa được hàng phục; những người thân chưa được 
che chở; bạn lo sợ luật pháp không thể trị dân; bạn lo 


sợ mất uy quyển, vân vân. 
Những người xuất gia chúng ta chỉ ăn một bữa 
trưa nhưng lại phải mổi mòn vì quá nhiều công việc. 
Nói tóm lại dù bạn chỉ có một con ngựa bạn có thế 
bảo rằng có một con ngựa là một hình thức khổ đau. 
Khi người ta mới gặp nhau lần đầu, họ nói với 
nhau những lời rất tử tế; nhưng không bao lâu họ chỉ 


cãi nhau, dùng những lời châm chọc. Đức Dalai Lama 
thứ bảy nói: 


Bất cứ người nào bạn gặp - người sang kẻ hèn, 
Tăng hay tục, nam hay nữ - 
Dù họ có hoàn cảnh tốt đẹp hay không, 


Nỗi đau kiếp nhân sinh nơi họ vẫn là một.... 


44 Pabongka Rinpoche 


Đối với bạn bè và người ngang hàng, họ có về 
bất hạnh. 


Nói cách khác, nhìn bên ngoài có người trông 
bảnh bao có kẻ trông tổi tàn, nhưng bên trong tất cả 
mọi người đều khổ như nhau. 


Nơi cư trú của chúng ta có thế không vừa ý, có 
thể có nhiều điều không ổn: không có bàn ghế, bạn 
bè, vân vân. Tuy nhiên dù ta có chỗ ở tốt nhất, bạn 
bè tốt nhất, ta cũng không thoát khỏi khổ đau. Ngay 
dù chúng ta thay thế tất cả hàng trăm hay hàng ngàn 
tôi tớ, học trò, bằng hữu, họ vẫn không thể làm chúng 
ta hài lòng tất cả. Không ai thực sự giống ai, và đây 
là một dấu hiệu cho thấy dù làm bạn với bất cứ ai, ta 


cũng chỉ tăng thêm nỗi khổ. 


Bất cứ gì bạn sử dụng, ngay cả trà, bạn cũng 
đang mở cửa để đón lấy đau khổ. Bất cứ bạn ở đâu, 


dù trong tu viện, đó là một chỗ ở của khổ. 


Khi mới đến tu viện, chúng ta cảm thấy bất 
hạnh. Rồi chúng ta đi đến một nơi ẩn cư, hy vọng sẽ 
khá hơn. Nhưng ngay tại đấy chúng ta cũng gặp một 
vài người ta không chịu nổi. Bởi thế chúng ta đi hành 
hương, nhưng điều này cũng không làm cho ta hạnh 
phúc, nên ta trở về quê cũ nghĩ rằng việc này sẽ tốt 


hơn. Cuối cùng chúng ta đâm ra nóng nảy. 


Khi nói chuyện, chúng ta chỉ thảo luận về những 


điều đáng chán, như thực phẩm, thời trang, danh tiếng 


Giải thoát trong lòng tay | 45 


của người khác - và điều này chính là sự tai hại mà 
sinh tử đã đem đến cho ta. 


Tôi đã kể cho bạn nghe nỗi khổ của cõi người. 
Khi không biết được như vậy, thì bạn dễ cho rằng chỉ 
vì chỗ bạn ở, những người bạn quen đã gây khổ cho 
bạn, hoặc nỗi khổ sinh tử là một cái gì chiếm một 
không gian rộng lớn. Bởi thế bạn phải hiểu vấn để 
sinh tử và biết rõ gốc rễ khổ đau như tôi đã giải thích. 
Khi bạn chưa quay lưng với sinh tử, thì bạn vẫn còn 
kinh quá vô lượng khổ đau, dù bất cứ gì xảy đến. 


b(ii) Nghĩ vê nỗi khổ loài tu-la 


Bạn có thế nghĩ:”Nhưng nếu tôi sinh làm loài tu 
la thì có sung sướng không?” Ngay cả trong tái sinh ấy, 
bạn cũng chỉ có đau khổ. Bức thư của Long Thọ nói: 


Loài tu la bản chất là rất khổ 
Vì chúng ganh tỊ với sự vinh quang của chư thiên. 
Chúng phân biệt, nhưng không thấy được chân lý. 


Vì luân hồi làm cho mờ mỊt. 


Loài tu-la cư trú trên phần núi Tu Di nằm dưới 
biển. Chúng có bốn đô thị: đô thị Sáng chói, đô thị 
Nguyệt tràng, đô thị Chỗ cao quý, đô thị Bất động. Bốn 
tầng đô thị này cách nhau cũng như khoảng cách bốn 


tầng của chư thiên ở phần trên núi Tu Di. 


46 | Pabongka Rinpoche 


Thông thường loài tu la không thể cạnh tranh 
với chư thiên trừ một vài điểm ngang nhau. Và chư 
thiên thường bắt cóc những tu la nữ xinh đẹp. Chư 
thiên thường có của cải nhiều hơn, chẳng hạn như 
cam lô bất tử, và bởi thế tu la mãi mãi bị dày vò bởi 
ngọn lửa ganh ghét. Nếu chúng ta thường bất hạnh 
khi ganh tị với những kẻ thù chỉ dồi dào hơn ta một 
ít, thì hãy tưởng tượng sự dồi dào to lớn của chư thiên 
khó chịu như thế nào đối với tu la. Khi những tu la 
không chịu đựng nổi sự ghen tức, chúng gây chiến. 
Con voi lớn của chư thiên dùng vòi tung những tảng 
đá vào tu la. Tu la ném khí giới vào chư thiên, nhưng 
chư thiên chỉ chết khi cổ bị thương; còn tu la có thể 
chết khi bị khí giới đánh trúng bất cứ chỗ nào trên 
thân thể, bởi vậy chúng luôn luôn bại trận, không bao 
giờ thắng được chư thiên. Ở cõi người, chúng ta thường 
kinh hãi khi thấy hai đạo quân đánh nhau mà không 
cân sức, vậy mà loài tu la phải trải qua một trận chiến 
như thế chống lại chư thiên. Điều ấy có làm chúng sợ 
hãi không? Chúng vô cùng kinh hãi. Những đạo quân 
của tu la phải chiến đấu liên tục như thế cho tới chết, 
nên chúng rất đau khổ. Những tu la nữ ở nhà cũng bị 
nỗi khổ dày vò, vì chúng có thế chứng kiến mọi sự 
trên mặt hồ Sudarshana - sự thất bại của đạo quân tu 


la, cái chết của chồng họ, vân vân. 


Mặc dù loài tu la cũng có trí tuệ nhưng khi tái 
sinh chúng bị nghiệp che lấp nên không thấy được 
chân lý. 


Giải thoát trong lòng tay | 47 


b(iii) Nghĩ vê nỗi khổ của chư tiên 

Bạn có thể hỏi: Chư thiên có sung sướng không? 
Không, chư thiên cõi dục cũng kinh quá nỗi khổ: khổ 
vì phải sa đọa khi rời khỏi tái sinh ấy, khổ vì bị đe 
dọa, khổ vì bị què quặt, khổ vì bị đọa đày. Nỗi khổ bị 
đọa là như sau: 


Bức thư của Long Thọ nói: 


Màu da thân thể họ trở nên xấu xí, 
Những chiếc ngai không làm họ vui lòng, 
Hoa trên đầu họ úa tàn, 
Y phục họ thấm vết bẩn, 
Và lần đâu tiên họ toát mô hôi. 
Đấy là năm suy tướng báo hiệu cái chết; 
Chứng tỏ rằng họ sẽ rời khỏi tái sinh thù thẳng này. 
Khi điêu này xảy đến cho chư thiên ở thiên giới 
Họ công bố rằng ngay những người 
ngoài trái đất cũng sẽ chết 


Họ như những điềm báo sự chết chóc. 


Nói cách khác, có năm dấu hiệu báo cái chết từ 
xa và năm dấu hiệu báo cái chết tiến lại gần, và khi 
mười dấu hiệu ấy xuất hiện thì chư thiên đau khổ. Vẻ 
sáng chói trên thân họ phai tàn; họ không chịu ngồi 
trên ngai; hoa họ mang bị héo úa; y phục bắt đầu 
thấm dơ; họ ra mô hôi, thân thể họ ít ánh sáng, nước 
dính vào thân họ khi họ tắm rửa; đồ trang sức họ đeo 


48 Pabongka Rinpoche 


phát ra những âm thanh khó chịu; mắt họ chớp nháy; 
và họ cứ ở lì một chỗ. Khi mười dấu hiệu này xuất 
hiện, họ đi đến một nơi khuất nẻo để than khóc, quằn 
quại như cá cạn nước. Chư thiên trải qua những đau 
khổ này trong bảy ngày ở cõi trời. Trong cõi Tứ thiên 
vương chẳng hạn, nỗi khổ này kéo dài một thời gian 
bằng ba trăm năm mươi năm ở cõi người. 


Chư thiên trải qua ba giai đoạn: tái sinh về trước 
đã khiến họ sinh vào cõi trời, tình trạng hiện tại là 
làm trời, và nơi họ đi đến sau khi chết ở cõi trời. Họ 
biết cả ba điều ấy, nên họ biết rõ kế tiếp mình sẽ tái 
sinh ở đâu. Chư thiên không sử dụng phần thời gian 
đầu của tái sinh ở cõi trời để tạo dù chỉ một loại 
phước hành nào, như là tự xét nỗi khổ của mình và 
phát sinh từ bỏ, hay xét những khổ của người khác để 
phát sinh xót thương. Do vậy những công đức họ tích 
lũy từ trước cứ cạn dần. Chẳng hạn bạn mang một 
khăn quàng trị giá mười đồng trong khi những tu sĩ 
khác mang khăn quàng chỉ trị giá một đồng, thế là 
bạn đã tiêu phí gấp mười kẻ khác. Cũng tương tự như 
thế, phúc lạc ở cõi trời quá cường liệt đến nỗi nó tiêu 
mòn một số lớn công đức. Vì vậy mà chư thiên thường 
tái sinh xuống những cõi thấp. Đó là lý do tại sao thời 
gian hiện tại là tốt nhất cho ta tích lũy công đức, chứ 
không phải cho ta phung phí quả báo của công đức. 
Chư thiên biết họ sẽ đọa nên rất đau khổ. Họ thấy rõ 
mình sẽ mất hết những sự huy hoàng - cung điện, 
thân thể, sở hữu, bạn bè, vân vân -— và sẽ bị tái sinh 
trong những cõi thấp kém. Nỗi khổ tâm của họ gấp 


Giải thoát trong lòng tay | 49 


mười sáu lần nỗi khổ địa ngục. Chúng ta cũng đau khổ 
lo sợ như thế khi chết, mặc dù ta không chắc tái sinh 
kế tiếp của mình xấu hay tốt. Nhưng chư thiên thì biết 
chắc, vì họ thấy rõ họ sẽ tái sinh ở đọa xứ. Họ thốt 
những lời như: “Than ôi, ta sẽ không bao giờ thấy lại 
Lạc viên!” 


Những chư thiên và thiên nữ khác không thể 
nào chịu nổi khi nhìn những hiện tướng của cái chết; 
họ tránh né chúng như né một thây chết, và để mặc 
những vị trời sắp chết trong cô độc. Những vị này bảo 
bằng hữu: “Tôi chỉ còn sống một thời gian ngắn rồi sẽ 
đi đến tái sinh mới, một cõi đau khổ; bởi thế bây giờ 
tôi muốn gặp gỡ các bạn.” Họ nói những lời van nài 
đứt ruột như thế, nhưng những vị trời khác không thể 
nào chịu nổi ngay cả chuyện nhìn thẳng vào mắt họ. 


Bạn bè cố cựu đã từng thân thiết với họ, bây giờ 
đặt những cái hoa ở đầu một cây sào và đứng từ xa 
mà đặt hoa lên đầu họ và bảo: “Sau khi bạn chết từ 
cung trời này, bạn sẽ tái sinh vào cõi người; mong bạn 
tích lũy công đức để lại lên đây.” Họ chỉ làm được 
đến thế là cùng, nhưng điều ấy cũng chỉ tăng thêm 
nỗi khổ của những vị trời đang chết, nỗi sợ hãi của 
họ càng lớn thêm. 


Những vị trời ít công đức trông thấy sự vinh 
quang dư dật của những vị nhiều công đức, làm cho 
họ càng khiếp sợ và đau khổ lo lắng nhiều hơn. 


Khi chư thiên và tu la đánh nhau, họ kinh quá 
nỗi khổ bị mất chân tay, bị què quặt, và bị tử trận. 


50 Pabongka Rinpoche 


Những vị trời ít thế lực đau khổ vì những vị trời nhiều 
thế lực hơn đẩy họ ra khỏi trú xứ. 


Ở cõi Sắc và Vô sắc, chư thiên không bày dấu 
hiệu chết, nhưng vẫn bị sự bức bách của các pháp hữu 
vi: họ vẫn còn vọng tưởng và chướng ngại, và họ khổ 
vì sẽ bị tái sinh vào cõi xấu hơn: họ không có năng 
lực để lưu lại trong cõi này, không có năng lực để 
kiểm soát cái chết hay để biết mình sẽ đi đâu sau khi 
chết. Thế Thân (Vasubandhu) nói: 


Những chư thiên cõi Sắc và Vô sắc 

Tạm thoát “khổ khổ” trong một thời gian, 

Nhưng những vị chúa tế của định nhất tâm này 

An trú bất động trong nhiêu đời kiếp. 

Bởi thế điêu chắc chắn là họ không được giải thoát 


Và về sau sẽ đọa khỏi cõi ấy. 


Nói cách khác, khi bạn sinh làm một vị trời cõi 
Vô sắc chẳng hạn, bạn biết bạn đã được tái sinh. Rồi 
bạn nhập định trong nhiều kiếp, và cuối cùng chết rơi 
xuống cõi thấp. Bạn đau khổ vì nỗi bất lực không duy 
trì được tình trạng của mình. Những tái sinh làm chư 
thiên đã tiêu xài hết công đức, và khi không còn công 
đức nào nữa thì những vị trời phải từ giã đời sống ấy 
mà tái sinh vào một cõi thấp hơn. Nhưng vì tính tương 
tục của trí tuệ nơi họ đã bị gián đoạn, những vị trời 
này còn ngu ngốc và thiếu trí tuệ hơn những chúng 
sinh khác. 


Giải thoát trong lòng tay | 51 


Nhiều người lầm lẫn trạng thái thiền chứng là 
giải thoát, và tưởng rằng khi đạt đến những trạng thái 
ấy là họ đã đạt giải thoát. Về sau, khi họ thấy mình 
sắp tái sinh, họ lại phủ nhận rằng “không có giải 
thoát” và bởi thế họ tái sinh vào địa ngục Vô gián. 
Bởi thế tái sinh vào các cõi cao cũng không khác gì ở 
trong nồi đồng của địa ngục — bạn chỉ có lạc đường 
một lúc. Quả thực, chẳng thà làm một bà già niệm 
Phật còn hơn! 


Đức Dalai Lama thứ bảy nói: 


Cái gọi là “ba cõi luân hôi” 

Là một nhà sắt nóng chảy: 

Đi khắp cả mười phương hướng, 
Bạn vẫn bị đốt cháy, 

Tim bạn đau nhói, 

Nhưng thế đấy là cảnh ngộ của bạn, 
Khi lang thang trong nơi xấu ác này, 


Thì hoàn cảnh bạn là rất đáng buôn. 


Nói cách khác, dù bạn tái sinh vào đâu trong cõi 
sinh tứ, từ địa ngục A-tỳ lên tận cõi trời Hữu đảnh, 
cũng đều như thể là ở trong một cái nhà bằng sắt nóng 
chảy có sáu tầng', nghĩa là bạn tuyệt đối vẫn chưa 
thoát khổ. Có lần, vào một thời đói kém, trẻ con đòi 


1. Lục đạo luân hồi - DG 


52 Pabongka Rinpoche 


bột lúa mạch nhưng người ta cho chúng nhiều của cải. 
Chúng nhất định không động tới và bảo “Ôi, đấy chỉ 
là của cải!”. Cũng thế, dù bạn tái sinh ở đâu, bản chất 
vẫn là khổ, chỉ có khác nhau ở vài phương diện, và 


mọi người đều có sung sướng và bất hạnh ngang nhau. 


Tóm lại bạn luôn luôn bị dằn vặt bởi ba loại 
khổ, bởi thế ba loại khổ này được gọi là chiều dài và 


chiều rộng của đau khổ. 


Trong cõi luân hồi chúng ta khởi lên những ý 
nghĩ: “Tôi sung sướng”. Nhưng những ý tưởng này tự 
bản chất cũng là khổ. Những ý nghĩ cho rằng “Tôi 
dửng dưng” cũng là đau khổ tự bản chất. Khi chúng 
ta dội nước lạnh lên một vết thương, chúng ta tạm 
thời cảm thấy sung sướng. Mọi cảm giác sung sướng 
của chúng ta cuối cùng cũng chuyển thành đau khổ, 
đó là nỗi khổ của sự biến đối. Không những các lạc 
thọ bị ô nhiễm này mà tất cả những tâm và tâm sở 
tương ưng với chúng và bất cứ đối tượng ô nhiễm nào 
đưa đến những lạc thọ ấy - tất cả đều thuộc về nỗi 
khổ của sự biến dịch. 


Khi bạn mới bị bỏng lửa, bạn không thực sự bị 
hơi nóng hành hạ, mặc dù bản chất của vết bỏng là 
hơi nóng. Điều này chỉ tạm thời trong khi chưa có cảm 
giác gì nóng hay lạnh tiếp xúc với vết thương. Cũng 
vậy, những cảm thọ xả cùng với những tâm tâm sở và 
đối tượng của nó, được liên kết với những hạt giống 


của khổ đau và vọng tưởng vị lai; chúng cũng liên kết 


Giải thoát trong lòng tay | ` 


với những bất thiện tâm sở luôn luôn có mặt. Bởi thế 
cảm thọ “xả” là sự khổ lan khắp các pháp hữu vi. 


Khi da bạn đã bị bỏng mà còn bị chạm vào nước 
sôi thì bạn cảm thấy một nỗi khổ rõ rệt, và đây là nỗi 
đau đớn tệ nhất. Cảm thọ “khổ” cũng như thế. Cảm 
giác đau khổ hoành hành thân và tâm — tâm vương, 
tâm sở, và đối tượng cảm thọ - là khổ khổ. Khi ta có 
cắm giác “tôi khổ” thì đó gọi là khổ khổ. 


Khái niệm của bạn về hạnh phúc chính nó cũng 
là nỗi khổ của sự biến dịch. Một dấu hiệu rằng đấy 
không phải là hạnh phúc mà chỉ là quan niệm của 
bạn về hạnh phúc, do bởi sự kiện nỗi khổ của bạn sẽ 
tăng sau một thời gian. Nỗi khổ của bạn lúc đầu chỉ 
là một giọt ở dưới ngưỡng cửa; về sau nó sẽ lên quá 
ngưỡng cửa, và thời gian xen vào giữa là khái niệm 
của bạn về hạnh phúc. 


Giả sử khi cảm thấy lạnh vì đã ngồi quá lâu 
trong bóng râm, ta dời ra ngồi dưới nắng và cảm thấy 
dễ chịu chốc lát, nhưng đấy không phải là hạnh phúc. 
Khi đã khổ thì dù làm bất cứ gì ta cũng chỉ tăng thêm 
khổ. Nếu sự đi ra ngoài nắng là hạnh phúc thì dù có 
ngồi bao lâu dưới nắng ta cũng không thấy khổ. Nhưng 
sự thật không phải vậy: chúng ta lại khổ sở, và chỉ 
một lát sau phải đi trở lại vào bóng râm vì sự khổ nơi 
ta đã vượt trên lần mức chịu đựng, mặc dù điều này 
trong thực tế không rõ rệt. 


Cũng thế khi bạn đi bộ: khi mệt bạn ngồi xuống 
và dường như cảm thấy sung sướng trong một lúc, 


54 Pabongka Rinpoche 


nhưng nỗi khổ phải đứng lâu chỉ có giảm xuống dưới 
mức chịu đựng, nỗi khổ của sự ngồi chưa xuất hiện 
rõ rệt mặc dù nó sẽ vượt lên trên lần mức khi bạn 
ngồi đã chán. Rồi bạn nghĩ rằng, tôi muốn đi dạo. Khi 
bạn đứng lên, nỗi khổ của sự ngồi lại tụt xuống dưới 
lần mức, còn nỗi khổ của sự đứng thì chưa lên đến 
lần mức báo động, vân vân. Aryadova nói: 


Bạn có thể thấy rằng 

Dù hạnh phúc tăng lên bao nhiêu 
Nó cũng sẽ chấm dứt 

Cũng vậy đau khổ cũng tăng thêm 
Không cùng tận. 


Các uẩn bị ô nhiễm là một trường hợp của nỗi 
khổ lan khắp các pháp hữu vi: sự sinh ra các uẩn 
này khiến cho người ta trở thành một dụng cụ để 
chứa khổ. Bạn trải qua những khổ nóng lạnh của địa 
ngục là vì bạn đã nhận các uẩn của một chúng sinh 
ở địa ngục; bạn trải qua nỗi khổ của một quý đói là 
vì bạn đã nhận các uẩn của một quỷ đói. Khi bạn 
tạo cho mình thân thể của một con lừa chẳng hạn, 
thì lưng bạn phải chở nặng, bị quất bằng roi da, vân 
vân, vì bạn đã tạo cho mình cái khí cụ để chịu những 
khổ này. 


Nói tóm lại, ngay cả nỗi khó chịu khi bị gai đâm 
xảy ra cũng chỉ vì bạn có cái thân, vì mang lấy một 


bộ sậu năm uẩn. Cũng như một người mang gánh nặng 


Giải thoát trong lòng tay | 55 


trên lưng không bao giờ hết khổ cho đến khi đặt gánh 
xuống, bạn sẽ không bao giờ thoát khói bất cứ loại 
khổ nào cho đến khi bạn thoát khỏi gánh nặng năm 
thủ uẩấn (năm uẩn bị ô nhiễm vì chấp thủ). 


(Kyabje Pabongka Ripoche kể chuyện tôn giả Mục- 
kiên-liên đưa đệ tử Shrìjàta đến bờ biển, chỉ cho xem 
những bộ xương, xúc chết từ các đời trước của mọi người, 
khiến Shrijàta bị kích động và phát tâm từ bỏ). 


Sở dĩ gọi “các uẩn bị ô nhiễm” (thủ uẩn - chấp 
là ta và của ta) là vì cái thân năm uẩn hiện tại được 
sinh ra do vọng tưởng (chấp thủ) trong quá khứ, như 


1€ 


lửa sinh từ dăm bào gọi là “lứa dăm bào” - đây là 
cách gọi theo nhân. Rồi cái thân do vọng tưởng sinh 
ra lại sản sinh thêm các vọng tưởng khác nữa, như 
cây sản xuất ra thuốc hay hoa được gọi là “cây thuốc” 


hay “cây hoa” - đây là cách gọi theo quả. 


Những uẩn này là nỗi khổ lan khắp tất cả pháp 
hữu vi, vì những ác pháp khổ và mê lầm luôn luôn đi 
liền với chúng. Bao lâu còn có những uẩn này thì dù 
hiện tại ta chưa có cảm giác đau khổ, ta cũng sẽ phát 
sinh nhiều đau khổ trong tương lai, theo những cách 
khác nhau. Bởi thế hành khổ (nỗi khổ do có cái thân 
năm uẩn, khổ của các pháp hữu vi) là căn bản của 
tất cả khổ (thuộc hai loại, là khổ khổ và hoại khổi. 
Các uẩn tạo ra dụng cụ chứa khổ trong tái sinh này, 
vì chúng tạo ra tái sinh tương lai cũng đưa đến đau 
khổ. Trong tất cả loại khổ, khổ về các uẩn (hành khổ) 


56 | Pabongka Rinpoche 


là tệ nhất: sinh tử là một tình trạng vô phương cứu 
chữa trong đó ta phải chịu gánh nặng các uẩn bị ô 
nhiễm do nghiệp và vọng tưởng. Điều này có nghĩa 
rằng ta phải tái sinh từ cõi trời Hữu đảnh xuống cho 
đến địa ngục Vô gián, và luân chuyển giữa hai cõi 
này trở đi trở lại nhiều lần. Cho nên thật đúng để nói 
rằng chính các uẩn bị ô nhiễm (thủ uẩn) là sinh tử. 
Muốn chán sinh tử ta phải chán ô nhiễm. Khi người 
ta chưa chán cái khổ thấm khắp các pháp hữu vi thì 
ta chưa thật tình chán ngấy sinh tử. 


(Kyabje Papongka còn thảo luận về tất cả điều 


này một cách chỉ tiết) 


Ngày thứ mười lăm 


K2zbie Pabongka Rinpoche trích dẫn lời Àryadeva: 


Hõi phàm phu! Sao không biết sợ 
Bị trói buộc vĩnh viễn 


Trong biển khổ ngươi đã sa vào? 


Sau khi kể một mẩu chuyện để giúp chúng tôi 
khởi động lực và nhắc lại những tiêu đề đã bàn, Ngài 
ôn lại chương “Phát sinh những ý tưởng câu giải 
thoát.” Rồi Ngài dạy cách tu tập. 


Như trong các nghi thức chuẩn bị, bạn phải 
nghĩ về nỗi khổ sinh tử trong khi quán tưởng bậc 
thầy ngồi trên đỉnh đầu. Giữa các thời khóa thiển, 
hãy đọc những kinh dạy về những lỗi lầm của sinh 


tử, vân vân. 


Khi trông thấy một điều gì thuộc về sinh tử như 


hạnh phúc, quyền lực, của cải .. mà bạn đâm chán 


58 Pabongka Rinpoche 


và nghĩ: “Đấy chỉ toàn là ảo tưởng lừa dối, toàn là 
khổ đau,” thế là bạn đã được kích động để phát sinh 


ý muốn từ bỏ. 


Bạn có thể bị kích động để từ bỏ những vật ấy 
khi gặp vài rắc rối như bị phạt, bị giáng chức. Nhưng 
đây chỉ là một sự từ bỏ nông cạn, chỉ là phản ảnh mờ 
nhạt của từ bỏ. Bao lâu còn sinh ra trên cõi đời thì 
bạn vẫn chưa hoàn toàn thoát khổ; nếu bạn muốn 
vĩnh viễn thoát khổ, thì bạn phải cắt đứt dòng tương 
tục tái sinh. Bạn phát sinh một khát khao giải thoát 
khi bạn thấm mệt vì sinh tử và mong muốn đạt đến 


một vài bảo đảm - nghĩa là sự từ bỏ. 


Đức Tsongkapa vĩ đại nói: 


Khi nào nhờ thiên bạn hết khát khao 
Những hào nhoáng của sinh tử, 

Khi tư tưởng bạn ngày đêm 

Đầu luôn luôn câu giải thoát, 


Thế là bạn đã phát sinh tâm Từ bỏ. 


Khi những người khác làm cho tôi pháp tòa đẹp 
đẽ, bày tỏ với tôi niềm cung kính, tôn trọng, vân vân, 
tôi nghĩ: “Tất cả đều vô thường, tất cả đều là đau 
khổ,” và tự nhiên bị kích động để từ bỏ. Tôi đã có 
được điều này một thời gian. Dù có bao nhiêu huy 
hoàng trong sinh tử, điều ấy phải làm cho bạn thêm 
chán ngấy mới được. Khi chết người ta đau khổ nhận 


Giải thoát trong lòng tay | 59 


ra rằng mình sẽ xa lìa tất cả tài sản, quyến thuộc trên 
đời; nhưng đấy chỉ là một ý thức rất nông cạn về vô 


thường, do những chuyện tầm thường của thế gian. 


Điều quan trọng là phải sử dụng một vài 
phương pháp để khai triển trong dòng tâm thức 
những tư tưởng thuần tịnh về động lực đưa ta đến từ 
bỏ. Điều chính yếu ta nên khát khao là Phật quả. 
Muốn thành Phật quả chúng ta phải có tâm bồ-để, 
muốn có tâm bồ-để chúng ta trước hết phải có lòng 
thương xót; và muốn có lòng thương xót thì trước hết 
chúng ta phải nhận ra rằng tất cả hữu tình đều đã 
là mẹ của ta. Chúng ta phải phát sinh sự từ bỏ bằng 
cách thiển quán về nỗi khổ sinh tử của chính mình, 
và rồi phát triển lòng xót thương bằng cách thiển 
quán về nỗi khổ của người khác. Như vậy điều chắc 
chắn là không phải Phạm vi Lớn không có sự thiển 
quán về từ bỏ. 


Tuy nhiên, từ bỏ là đạo lộ chính yếu trong phần 
nói về Phạm vi Trung bình. Khi đã phát triển sự từ 
bỏ trong dòng tâm thức, thì bất cứ công đức nào ta 
làm đều trở thành cái nhân giải thoát. Nhưng nếu 
chưa phát triển được tâm từ bỏ dù chỉ là gượng óp, 
thì bất cứ công đức nào ta làm - trừ công đức đối với 
Ruộng phước — cũng chỉ quay thêm bánh xe sinh tử. 
Nếu không xem trọng ba điều căn bản của đạo lộ, thì 
dù có nỗ lực tu tập những pháp sâu xa như thiển quán 
về các huyệt đạo, về những luồng khí lực, về chư 
thiên, tụng thần chú, vân vân - ta cũng sẽ không dự 


60 | Pabongka Rinpoche 


phần vào con đường đưa đến giải thoát hay toàn trí 
mà chỉ là lãng phí năng lực. Bởi thế trước khi khởi sự 
tu tập, điều cốt yếu là ta phải nỗ lực hướng đến từ 


bỏ, bổ-để tâm và chánh kiến. 


IVB2.2.2 Bản chất con đường đến giải thoát 
Có hai phần: 


(IVB2.2.2.1) Nghĩ về nguồn gốc của đau khổ - các giai 


đoạn buộc chúng ta vào sinh tử; 
(IVB2.2.2.2) Xác định bản chất con đường đưa đến 
giải thoát. 
IVB2.2.2.1 Nghĩ vê nguồn gốc của đau khổ - các giai 
đoạn buộc ta vào sinh tử 
Có 3 tiêu đề phụ: 
(IVB2.2.2.1a) Vọng tưởng phát triển cách nào (Hoặc) 
(IVB2.2.2.1b) Nghiệp được tích lũy cách nào (Nghiệp): 


(IVB2.2.2.1c) Người ta bỏ thân thọ thân cách nào (Khổ) 


a) Vọng tưởng phát triển cách nào 


Có 4 mục: 


IVB2.2.2.1a(ï) Nhận ra vọng tưởng; 


Giải thoát trong lòng tay | 61 


IVB2.2.2.1a(ii) Các giai đoạn trong sự phát triển 
vọng tưởng; 


IVB2.2.2.1a(iii) Nguyên nhân của vọng tưởng; 
IVB2.2.2.1a(iv) Những lỗi lầm của vọng tưởng. 


Có hai cách để đưa vào Lamrim đề mục “Nghĩ 
về nguồn gốc của đau khổ - Những giai đoạn trói buộc 
ta vào sinh tử.” Gách thứ nhất là cho vào tiêu để đầu 
tiên; cách thứ hai - sử dụng ở đây, theo những bài 
giảng truyền thống Con đường Nhanh và Con đường 
Dễ - đặt tiêu đề ở dưới mục “Xác định bản chất con 
đường đưa đến giải thoát.” 


Trước hết bạn phải nghĩ về những lỗi lầm chung 
và riêng của sinh tử, bị kích động để từ bỏ nó, và phát 
sinh ước muốn giải thoát. Khi ấy bạn sẽ đặt câu hỏi: 
“Gái gì là nguyên nhân của sinh tử?” Sau khi tra tầm 
nguyên nhân và trở nên quen thuộc với nó, bạn sẽ 


muốn chấm dứt sự tương tục của nó. 


Nguồn gốc của khổ có hai phần: những vọng 
tưởng (phiền não) phát sinh ra khổ và những nghiệp 
phát sinh ra khổ. Bạn phải mang gánh nặng của các 
uẩn ô nhiễm, và đấy là do nghiệp. Nghiệp phát sinh 
do vọng tưởng. Bạn đã tích lũy vô lượng nghiệp trong 
quá khứ, nhưng nếu không có những yếu tế phụ là 
(khát) ái và (chấp) thủ thì nghiệp không thể tự nó xô 
đẩy bạn vào một tái sinh mới: điều ấy cũng giống như 


hạt giống mà thiếu nước. Dù trong quá khứ chưa tích 


62 | Pabongka Rinpoche 


lũy nghiệp nhưng hiện tại có vọng tưởng, bạn cũng sẽ 
tạo nghiệp mới do những vọng tưởng ấy, và sẽ nhận 
lấy những “thú uẩn” trong tái sinh kế tiếp. Dhar- 
makirti (Pháp Xứng) nói: 


Khát khao hiện hữu trong sinh tử 
Là chủ yếu trong tất cả nghiệp - 
Các nghiệp khác chỉ là yếu tố phụ 
Không thể thúc đẩy tái sinh. 
Nhưng nếu có khát úi, 


Người ta sẽ nhận thêm nghiệp mới. 


Như vậy căn bản của sự sinh tử tiếp nối chính 
là vọng tưởng. “Vọng tưởng” là một năng lực bộc phát 
trong dòng tâm thức ta, khó mà kìm hãm. Bởi thế ta 
phải nhận ra được những vọng tưởng rồi mới nói đến 
chuyện dứt vọng, nếu không ta sẽ không biết áp dụng 
phương pháp nào để chữa trị - cũng như chưa nhận 


diện được kẻ thù đã bắn ra mũi tên độc. 


a(i) Nhận ra vọng tưởng 


Có hai phần: Phiền não căn bản; Phiền não phụ 


thuộc. 
* Phiên não căn bản 


Thế Thân nói trong Kho tàng siêu vật lý: 


Giải thoát trong lòng tay | 63 


Sáu phiên não vi tế và rộng rãi 
Trong hiện hữu sinh tử là: 
Tham, sân, kiêu mạn. 


Ngu sĩ, tà kiến, nghỉ. 
Nghĩa là có 6 phiền não căn bản. 
- Tham 


Khi trông thấy một vật hấp dẫn như đồ trang 
sức, thức ăn uống ... ta phát sinh những ý tưởng không 
muốn lìa xa. Những vọng tưởng khác dễ trừ, giống như 
giũ bụi trên áo, nhưng “tham” rất khó trừ, như tẩy vết 
dầu đã dính vào áo. Tham là tập trung sự bám víu 
vào một cái gì. Chẳng hạn khi nhìn hay sờ một vật ta 
ưa thích, thì một góc tâm tư ta đang bám víu đối tượng. 


Khi ấy sự tham ái tỏa rộng và rất khó trừ. 


Dây trói tham ái và chấp thủ 


Buộc ta vào ngục tù sinh tử. 


Nói cách khác, tham ái là gốc rễ ngăn ta không 
phát sinh động lực từ bỏ sinh tử và cũng là một trong 


những yếu tố chính trói buộc ta vào chu kỳ sinh tử. 


Một cách để đối trị tham ái là thiền quán về 
khía cạnh bất tịnh của thân xác, trong đó ta triển khai 
thái độ cho rằng thân thể là bất tịnh: thi thế chảy 
máu, thi thể phân tán, thi thể phình trương và cuối 


64 | Pabongka Rinpoche 


cùng là bộ xương. Khi bị ràng buộc với một người nào 
chẳng hạn, hãy quán sát người ấy chỉ là một cái đãy 
chứa đựng toàn những thứ hôi hám. Nếu bạn tham ăn 
thịt, hãy nghĩ đến mùi hôi thối của nó, nghĩ rằng thịt 
này có là do giết hại mạng sống. Khi ấy sự tham ái 


và chấp thủ của bạn sẽ giảm bớt. 


- Giận dữ 


Giận dữ là tâm bị giao động mạnh khi ta thấy 
một cái gì khó chịu như thấy kẻ thù, vân vân. Đối 
tượng của giận dữ có thể là những hữu tình hay vật 
vô tri mà khi động tới là tâm ta hoàn toàn bị quấy rầy 


và ta muốn hại chúng. 


Sự giận dữ có hại lớn. Nó có thể tàn phá những 
công đức ta đã có, như thể bị thiêu rụi trong một đống 
lửa. Sự giận dữ làm cho người ta giết hại, đâm chém 
và đánh đập ké khác. 


Ngày nay người ta sử dụng nhiều danh từ êm tai 
để chỉ sự giận dữ như “nóng tính,” vân vân. Những 
người ấy có thể không xem sự giận dữ là tai hại. 
Nhưng có câu: “Không có tội lỗi nào bằng hận thù. 
Không có khổ hạnh nào bằng sự kiên nhẫn.” Hoặc: 
“Sự giận dữ là khí giới giết hại những tái sinh thù 
thắng của bạn.” Nói cách khác, trong tất cả vọng 
tưởng, sự giận dữ có sức mạnh lớn nhất để phá hủy 
những công đức căn bản, nó là yếu tố chính ném bạn 
vào đọa xứ. Bởi thế giận dữ rất tai hại. Có nhiều cách 


Giải thoát trong lòng tay | 65 


để phá hủy công đức tùy thuộc vào đối tượng của giận 
dữ (xem Ngày thứ sáu). Bạn phải áp dụng những 
phương cách chữa trị giận dữ như nhẫn nhục, vân 
vân. Tôi sẽ nói thêm về giận dữ trong chương bàn về 


sáu ba-la-mật dưới đây. 


Tuy nhiên bạn có thể đánh đập học trò nếu làm 
vậy có lợi ích cho chúng, và nếu bạn không bị cơn 


giận thúc đẩy. 


— Kiêu mạn 


Kiêu mạn là tự thối phông, thói này hiện rõ khi 
bạn tương quan với một đối tượng tốt hoặc xấu: bạn 
có thể kiêu hãnh về năng lực, tài sản, đức tính, gia 
đình, trí tuệ, đạo đức của mình - ngay cả giọng nói 
êm tai hay thể lực của mình. Khi nhìn xuống từ một 
đỉnh núi cao, thì mọi sự dưới thấp đều như nhỏ lại. 
Khi bạn tự cho mình cao hơn thiên hạ, và có một lối 
nhìn tự thổi phông, là bạn khoác cho mình một sắc 
thái cao vượt. Chỉ cần một đối tượng nhỏ nhặt cũng 
đú cho bạn phát triển thói kiêu căng. Những người 
phái Kadampas ngày xưa nói: Có phải hơi nước bốc 
lên nhiều hơn từ trên đỉnh núi tuyết không? Hãy xem 
có chút hơi nào bốc lên từ tuyết dưới vực sâu! Họ cũng 
nói đỉnh núi kiêu mạn sẽ không ngập lụt với cơn lũ 
thiện đức. Nói khác đi, có thói kiêu căng thì thật khó 
mà tu tập một đức tính nào. Người kiêu căng dù có 


học Pháp với một bậc thầy cũng không ích gì. 


66 | Pabongka Rinpoche 


Cách chữa trị thói kiêu căng là nghĩ về một vài 
bảng kê mà bạn không hiểu, nhất là sự phân loại đầy 
đủ các yếu tố thuộc giác quan.! Thỉnh thoảng nên nghĩ 
đến từng vật trong và ngoài từ đỉnh đầu xuống đến 
gót chân; bạn không biết được bao nhiêu cái, và điều 
ấy sẽ diệt bớt thói kiêu căng của bạn. 


- Vô minh 


Thông thường vô minh hay bất giác (ma rigpa 
Tạng ngữ) là ngược lại với “biết” (rigpa) — thêm từ phủ 
định ma ở trước - như động từ “thấy” và “không thấy” 
hay “biết” và “không biết”. Vô minh là không biết, 
không thấy, không hiếu, không rõ ràng, vân vân. Ví dụ 
như không thấy lửa vì mắt nhắm, hoặc không trông 
thấy vật gì trong bóng tối đen. Vô minh cũng như mù — 
không thấy bản chất hay hình thái hiện hữu của một 
pháp: bốn chân lý, nhân quả, Ba ngôi báu, vân vân. Vô 
mỉnh là gốc rễ của mọi phiền não (hay vọng tưởng). 


Có một hệ thống triết học cho rằng vô mỉnh là 
một với thân kiến - tà kiến, xem ngã đồng như những 
vật khả hoại (nghĩa là các uẩn, vân vân.). Hệ thống 
khác thì cho rằng vô minh và kiến chấp ấy là hai cái 
khác nhau. Chẳng hạn, giả sử sự lầm sợi dây với con 
rắn, là như tà kiến xem ngã là một với các uẩn; thì 


1. Một bảng liệt kê rất khó hiểu của Vasubandhu trong Kho 
tàng siêu vật lý tức Abhidharma, dịch âm là A-tỳ-đàm, dịch 
nghĩa là Thắng pháp. 


Giải thoát trong lòng tay | G7 


vô minh là như cái nhân của sự lầm lẫn ấy: do cuộn 
dây nằm trong tối, do bóng tối mà người ta thiếu nhận 


thức sáng suốt về hình thái hiện hữu của sợi dây. 
Hệ thống đầu do nhóm Nguyệt Xứng (Chan- 


drakirti) và Pháp Xứng (Dharmakirti) chủ trương; hệ 
thống thứ hai do Vô Trước (Asanga) và đồ đệ chủ trương. 


- Nghi 


Là hoài nghỉ về hiện hữu của các pháp như Bốn 
chân lý, Ba ngôi báu, nhân quả.., không biết những 
chuyện ấy có thật hay không. Sự hoài nghi về Ba ngôi 
báu làm cho ta không triển khai được thực chứng. Đức 


Dalai Lama đệ nhất nói: 


Xin cứu con ra khỏi ác ma hoài nghỉ 
Bay lượn trong bầu trời hắc ám, 
Có hại cho niềm khát khao xác tín, 


Và giết chết sự giải thoát. 


Sự hoài nghỉ luật nhân quả ngăn ta tái sinh lên 
thượng giới; hoài nghi bốn chân lý ngăn ta đạt giải 
thoát. Hoài nghi quả thực gây vô số tai hại. Nó được 


xem là một trong năm căn bản phiên não. 


- Kiến chấp sai lầm 


Có năm kiến chấp sai lầm: 


68 | Pabongka Rinpoche 


. Thân kiến 


Là quan điểm cho ngã chính là năm uẩn có đặc 
tính là sẽ hoại diệt — xem chúng chính là bản ngã, 


N €t+A+% 


thuộc về ngã, tức là “tôi” và “của tôi.” 


Ví dụ khi bị người khác làm tốn thương, bạn nghĩ 
“Tại sao chúng làm điều ấy với ta?” ý nghĩ ấy hiện ra 
rõ trong tâm bạn; bạn ôm giữ lấy “cái tôi” của mình. 


Đấy là gốc rễ của tà nghiệp. 


Ngay những con kiến cũng có quan niệm này, 
đồng hóa cái ngã với thân xác là thứ khả hoại. Nếu 
bạn lấy một cọng cỏ mà châm chích vào mũi con kiến, 
nó liền nghĩ ngay “Tại sao chúng làm chuyện ấy với 
tôi?” rồi nó cong lên, giả chết. Sau đó, nó quay lại và 
bỏ chạy. Chính thân kiến —- quan niệm chấp ngã là 


cái thân xác khả hoại - đã khiến nó làm việc ấy. 
. Biên kiến: những quan điểm cực đoan 


Những quan điểm này hướng về bất cứ vật gì 
được chấp thủ bởi ngã kiến trên đây; có một cực đoan 
xem những vật ấy là trường cửu, bên bỉ độc lập, là 
thực có, vân vân!. Một cực đoan khác cho rằng cái tôi, 
một dòng thức tương tục lúc sống, sẽ bị gián đoạn vào 
lúc chết. 


1. Thường kiến- DG 
2. Đoạn kiến- DG 


Giải thoát trong lòng tay | 69 


Mặc dù những người không phải Phật tử mới ôm 
giữ những quan điểm này, song Phật tử chúng ta đôi 
khi cũng có cái nhìn sai lạc, xem mọi sự là thực có, 
hoặc nhìn sự vật bằng những cách khác cũng không 


kém phần ngu ngốc. 


. Kiến thủ: xem năm uẩn là tối thượng 


Đây là một tà kiến phát xuất từ bất cứ một kiến 
chấp sai lầm nào kể trên, hoặc chấp ngã và các pháp 
là đoạn diệt, hoặc chấp các pháp là thường còn, hoặc 
chấp các pháp là phi hữu. Sự mê lầm này hướng về 
các uẩn của người giữ những tà kiến ấy, xem các uẩn 
ấy là tối thượng. 


. Giới cấm thủ: xem một thứ đạo đức hay cách 
hành xử nào đó là tối thượng 


Quan điểm này cho rằng sự đào luyện năm ngọn 
lửa, nhảy qua chĩa ba, đứng một chân, vân vân, là 
những con đường đưa đến giải thoát. Nó cũng xem 
một vài lối hành xử là tối thượng, như ngồi trên một 
tấm da thú. Một vài người nhờ thần thông nhận ra 
rằng trong tiền kiếp họ làm chó, và điều này khiến 
họ mù quáng tưởng rằng muốn kiếp sau làm người thì 
kiếp trước phải làm chó. Vì lầm tưởng như vậy nên 
họ tu những hạnh bắt chước con chó (cẩu hạnh) và 
xem điều này là tối thượng; thân thể và lời nói của 
họ thực hành những tà hạnh. 


70 Pabongka Rinpoche 


Người ta theo những tà hạnh vì lầm tưởng đấy 


là nguyên nhân chính đưa đến giải thoát. 
. Tà kiến 


Tà kiến gồm phần lớn quan niệm cho rằng Bốn 
chân lý, Ba ngôi báu, nhân quả, vân vân, là không 
hiện hữu. 


Tà kiến có hai: hoặc xác nhận những cái phi 
hữu - cho là thực có, hoặc phủ nhận những cái hiện 
hữu - cho là không có, hoặc cho rằng mọi sự tuyệt 
đối không hiện hữu. Vài người không phải Phật tử cho 
rằng thế giới do thần Vi nữ sáng tạo, đã nhập thể 
mười lần vào thế gian; phái Số luận phân mọi cái khả 
tri thành ra 25 loại và cho rằng nói chung, 25 nguyên 
lý ấy tạo ra thế giới; những người khác lại khẳng định 
thế giới do Tự tại thiên tạo dựng, vân vân. Những 
người này tuyên bố có một cái gì được tạo ra trong khi 
thực sự là không - và đấy là những kiểu chấp có. Tà 
kiến ngược lại là những sự phủ nhận (chấp không). 


Năm thứ thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm 
thủ và tà kiến, cộng thêm sự chấp không, thành sáu 
kiến chấp là những mê lầm căn bản, vi tế và rộng rãi. 

Àryadeva nói: 


- Cũng như các giác quan cư trú trong cơ thể, vô 


mỉnh sỉ ám cư trú trong tất cả những kiến chấp ấy. 


Giải thoát trong lòng tay | 71 


Nghĩa là, vô minh thấm khắp và làm nhân cho 
tất cả những phiền não khác. Tuy vậy, vô minh sỉ ám 
rất khó nhận diện, bởi thế tôi sẽ bàn về nó dưới đây. 


a(ii) Các giai đoạn trong sự phát triển vọng tưởng 


Sáu căn bản phiền não, quả thế, tất cả phiền 
não đều xuất phát từ sự chấp ngã (xem Ngày thứ hai 
mươi hai) hay thân kiến - cho rằng cái tôi chính là 
năm uẩn khả hoại. Tất cả đau khổ nghiệp và vọng 
tưởng bởi thế đều xuất phát từ quan điểm cho rằng 
ngã là năm uẩn - thân kiến và vô minh chỉ là một. 
Theo một hệ thống khác thì chính vô minh là yếu tố 
then chốt - từ vô minh phát sinh các sai lầm khác 
như thân kiến (chấp ngã). 


Theo hệ thống Trung quán Pràsangika, căn bản 
vô minh là đồng hóa ngã với năm uẩn. Có quan điểm 
thuộc tri thức!, có quan điểm thuộc bản năng”, và ở 
đây là quan điểm thuộc bản năng. Lại có hai loại 
chấp thủ theo bản năng: chấp thủ “tôi” và “của tôi.” 
Quan điểm đồng hóa ngã với năm uẩn là chấp thủ cái 
“của tôi” (ngã sở). Khi ai khen bạn chẳng hạn, bạn 
nghĩ, “họ thật tốt vì đã khen tôi như vậy.” Cái “tôi” 
ấy rất sống động và ăn sâu trong tâm thức; vì bạn có 
những ý nghĩ ấy, nên bạn cho đó là ngã, và có quan 
niệm rằng cái ngã ấy là người sử dụng. Do quan niệm 


1. Phân biệt ngã chấp- DG 
2. Câu sinh ngã chấp - DG 


12 Pabongka Rinpoche 


ấy, bạn bám lấy cái tôi, bạn đâm ra thương người nào 
giúp bạn, ghét người nào hại bạn, và có sự ngu sỉ mê 
muội đối với những người xa lạ. Quyển Luận về những 
Pháp có giá trị nói: 


Bạn biết người ta là “kẻ khác” 
Vì bạn cho mình có một cái ngã; 
Bạn chấp thủ vào tự và tha 

Và trở thành thù nghịch. 

Những điều này có tương quan; 
Tất cả ác hành phát sinh từ đấy. 


Thực hành trung đạo của Pháp Xứng nói: 


Mong sao tâm tôi thấy được 

Rằng mọi lỗi lầm đêu phát xuất 
Từ tà kiến cho rằng 

Các uẩn và ngã là một... 

Lúc đầu tôi bám lấy ngã, cái “tôi”, 


Hồi sinh ra tham ái đối với các pháp... 


Mặc dù gốc rễ của sáu căn bản phiển não sâu 
rộng chính là vô minh, song người ta phát triển tham, 
sân, nghỉ, v.v. do thân kiến (chấp ngã là năm uẩn khả 
hoại). Và do tham ái, v.v. mà người ta tích lũy nghiệp. 
Theo nghiệp này, người ta quay bánh xe sinh tử. Gốc 
rễ của sinh tử là vô mỉnh, sự chấp thủ theo bản năng 
vào một cái ngã, và quan niệm cho rằng ngã là năm 


Giải thoát trong lòng tay | 73 


uẩấn khả hoại. Muốn từ bỏ vĩnh viễn sự mê lầm, ta 
phải nỗ lực áp dụng thuốc chữa bệnh vô minh và 
chấp ngã - đó là trí tuệ liễu tri lý vô ngã. Trí tuệ 
này bởi vậy giống như thuốc có thể phá trừ hàng 
trăm sự ác. 


Sách Bốn trăm bài kệ nói: “Đấy là lý do tại sao 
tất cả phiền não được nhiếp phục nếu vô minh được 


nhiếp phục.” 


Kinh Thập địa nói: “Trong thế gian này, tất cả 
tội lỗi đã phạm đều do chấp thủ có một bản ngã. Nếu 
không có sự chấp ngã rõ rệt, thì những tội lỗi ấy đã 


không xảy ra.” 


Tuy nhiên, khi chưa hiểu thấu vô ngã, thì ta vẫn 
phải dùng phương tiện để đàn áp phiền não, để tạm 
thời xua tan chúng. Ta phải đề phòng nguyên nhân 


của phiển não (hay vọng tưởng). 
a(1ii) Nguyên nhân của vọng tưởng 
Có sáu nguyên nhân. 
* Nguyên nhân thứ nhất: nên tẳng của vọng 


Nền tảng này gồm những hạt giống hay tùy miên 
(sự tiềm tàng). Như khi ta không thể nhổ tận gốc mầm 
bệnh, thì ngay cả một miếng ăn nhổ cũng đủ gây 
bệnh, bởi thế khi gặp dịp là ta sẵn sàng phát triển 


vọng tưởng trong dòng tâm thức ta vì ta có sẵn những 


74 Pabongka Rinpoche 


hạt giống của vọng tưởng. Hạt giống ấy là nền tảng 


hay bản năng cho vọng tưởng phát sinh. 


* Nguyên nhân thứ hai: đối tượng của vọng 


Đấy có thể là một cái gì dễ chịu, khó chịu, hay 
bất cứ gì khi gặp những vật ấy, ta phát sinh ham muốn 


vì chưa từ bỏ hạt giống mê vọng. Thế Thân nói: 


Không từ bỏ vọng tưởng 

Vị tế và rộng rãi; 

Ở gân đối tượng của vọng; 

Và có những tư duy không thực tế - 
Đấy là trọn bộ nguyên nhân 


Cho những mê vọng xủy ra. 


Nói cách khác, ta phải tách rời mình khỏi những 
đối tượng của vọng, nếu không sẽ phát sinh vọng 
tưởng. Những người xuất gia nên tránh vọng bằng cách 
sống trong tu viện, am thất, vân vân. Điều ấy thật tốt 
cho những người mới tu; họ sẽ không phát sinh vọng 
tưởng nếu không trông thấy những đối tượng làm phát 
sinh vọng tưởng trong một thời gian. Bởi thế ta nên 
tránh chúng càng nhiều càng tốt. Trong vài bản văn 


luyện tâm, ta đọc: 


Người còn phải đối trị vọng tưởng 


Cốt yếu nên tránh những đối tượng xấu. 


Giải thoát trong lòng tay | 75 


Vô Trước nói: 


Hãy từ bỏ những đối tượng xấu 
Thì vọng tưởng dẫn bị che khuất. 
Vì bạn không xao lãng 

Nên những thiện hành dân tăng. 
Tâm bạn được thanh lọc 

Bạn sẽ có được niễm tin vào pháp. 
Đào luyện sự độc cư 


Là việc của người con Phật. 


Nói cách khác, cốt yếu là phải từ bỏ những đối 
tượng làm phát sinh vọng tưởng, và cư trú một nơi 


thuận lợi cho việc này. 


* Nguyên nhân thứ bu: xã hội 


Bạn phải từ bỏ sự bận rộn của bạn bè xấu ác. 
Tuy nhiên, bất cứ ai dính vào cuộc đời này đều là bạn 
xấu, vì họ nói toàn chuyện gây vọng tưởng, như 
chuyện rượu, cờ bạc, vân vân. Bạn không nên để ý 
những người như vậy, hoặc bị ảnh hưởng của họ. Nếu 
bạn rơi vào ảnh hưởng họ, thì họ sẽ làm tăng thêm 
vọng tưởng nơi bạn, bạn sẽ tham dự vào những hoạt 
động không thích đáng. Ví dụ: Ngày xưa có hai người 
từ kinh đô xứ Paenpo, một người uống rượu một người 
không. Người đầu đi Retreng, người sau đi Lhasa. 
Người đi Rotreng gặp những tiến sĩ phái Kadam. 


76 | Pabongka Rinpoche 


Người đi Lhasa gặp những bạn xấu. Về sau hai người 
lại gặp nhau, và do ảnh hưởng bạn tốt và bạn xấu mà 
người trước kia nghiện rượu nay từ bó, còn người 
không uống bây giờ lại trở thành sâu rượu. 


Chúng ta gọi thói bỏn xẻn keo kiệt bằng danh 
từ “cần kiệm”, thói giận dữ là “nóng tính”, vân vân. 
Chúng ta đặt những cái tên êm tai cho những thói xấu 
ấy, nhưng chúng vẫn gây tai hại lớn lao. Khi học trò 
nương vào một ông thây hà tiện giữ của thật kỹ, thì 
thói hà tiện nơi học trò tăng thêm. Cũng vậy đối với 
những ông thầy nóng tính. Điều quá dễ hiếu là tác 
dụng của bạn xấu, bởi thế ta nên tránh bạn xấu. 


Tuy nhiên, mặc dù những người khát khao 
những vật thuộc đời này đều là bạn xấu, ta không thể 
ruồng bỏ tất cả mọi người, bởi vậy điều cốt yếu là đối 
xử với họ rất cẩn thận và đừng giao thiệp quá nhiều. 
Ngày xưa có một xứ trong đó mọi người đều uống thứ 
nước gây bệnh điên nên trở thành điên dại. Chỉ có 
ông vua còn tỉnh táo, nhưng mọi người lại nói: “Vua 
điên.” Cũng vậy, ngày nay những người tu hành không 
thích nghi với đám đông thường tình, song điều này 
không hại gì, vì họ mong muốn theo đuổi việc tu tập 
đến thành công. Khi bạn xấu khuyên bảo, bạn đừng 
nên nói ngược với họ: hãy như một con trâu đực già 
ương ngạnh, và thực hành những điều quý báu nhất 
của phái Kadampas - trước hết phải có tâm kiên cố 
như kim cương, rồi tự giúp mình bằng căn bản trí như 
kim cương, và cuối cùng đạt đến sự dũng mãnh như 
kim cương. 


Giải thoát trong lòng tay | 77 


* Nguyên nhân thứ tư: thảo luận 


Điều này bao gồm sự đọc những sách có những 
chỉ dẫn nghe ra hầu như có lý mà kỳ thực vẫn phát 
sinh vọng tưởng. Khi bạn đọc những tác phẩm xấu ác 
như thế —- chẳng hạn truyện nhân gian về những công 
trạng của Gesar Ling, những luận về tình yêu, những 
sách nói về bùa chú, dâm thư, vân vân - thì chỉ có 
tăng thêm tham sân sỉ nơi bạn. Nhưng nếu bạn đọc 
về hành trạng và đời sống của những thánh nhân, thì 
có thể gieo vào tâm thức mình những hạt giống giải 
thoát, bởi thế nên đọc loại sách này. 


Khi quần năm tụ bảy thì người ta thường nói về 
nhiều điều làm tăng tham ái hoặc hận thù — như nói 
về vua chúa, quân đội, đàn bà, những vụ kiện, vân vân. 
Đây cũng là một nguyên nhân phát triển vọng tưởng. 


* Nguyên nhân thứ năm: tập quán 


Zhangpa Rinpoche nói: - Bạn như được vây phủ 
bằng những bản năng do tập quán tư tưởng xấu... 


Nói cách khác, do đã quá quen thuộc với vọng 
tưởng nên bạn phát triển tham ái, hận thù, vân vân, 
như một điều đương nhiên, ngay cả khi lơ đễnh. 


Chúng ta có những vọng tưởng sỉ mê lớn hay nhỏ 
tùy cách ta quen thuộc nhiều hay ít với chúng trong 
những đời quá khứ. Một vài người phát triển tham ái, 
thù hận hay bất cứ gì một cách đậm đà vì một duyên 


78 Pabongka Rinpoche 


cớ rất nhỏ nhặt. Chẳng hạn, có người quen thói giận 
dữ thì không thể chịu được ngay cả một tia nhìn khó 
chịu, vân vân. Những người như thế thì phải áp dụng 
vài phương pháp chữa trị, và tìm mọi cách để ngăn 
ngừa những phiền não ấy tiếp tục. 


* Nguyên nhân thứ sáu: suy nghĩ không thực tế 


Ta thường có những nhận xét quá đáng liên hệ 
đến những đối tượng mà ta thích hoặc ghét. Đối với 
đối tượng vừa ý ta như một bộ y phục chẳng hạn, thì 
ta thấy mọi vẻ của nó đều đẹp: màu sắc, kiểu may 
cắt.. không chỗ nào chê. Với những đối tượng ta ghét, 
thì ta thấy nó đáng chê ở mọi mặt. Người ta ưa nghĩ 
lui nghĩ tới về những đối tượng đáng ưa hoặc không 
đáng ưa ấy. 

Khi thực hành Pháp, ta có thể gặp những sự khổ 
đau, rắc rối và dễ đâm ra hoài nghi luật nhân quả và 
phát triển vọng tưởng, bởi thế phải cố đề phòng những 
nguyên nhân khiến vọng tưởng khởi lên. Nếu không 
nỗ lực áp dụng phương pháp đối trị thì sẽ tăng thêm 
vọng tưởng. 


a(iv) Những lỗi lầm của vọng tưởng 
Trang nghiêm kinh nói: 


Vọng tưởng phá hoại hữu tình, 
Phá hoại đạo đức. 


Giải thoát trong lòng tay | 79 


Bị Hộ pháp và bậc thầy chê trách, 
Khiến tái sinh vào hoàn cảnh bất lợi. 
Những gì có được đều suy giảm, 
Khiến ta phải chịu nhiều khổ đau. 


Nói cách khác, vọng tưởng (phiền não) có nhiều 
lỗi lầm. Khi phát sinh vọng tưởng, thì dòng tâm thức 
trở thành một thực thể bất thiện khiến ta hành động 
ngược ngạo và điều này làm cho những hạt giống tiềm 
tàng của vọng tưởng thêm vững chắc. Do vậy người ta 
luôn luôn phát triển cùng một thứ vọng tưởng như 
tham ái, hận thù, hay bất cứ gì, để cuối cùng đi đến 
những cảnh giới mà những bậc thánh không đến. Ta 
lạc xa khỏi giải thoát và toàn tri, trở nên xa xôi với 
cả hai thứ. Vọng tưởng làm cho đạo đức và những 
phước hành thối giảm khiến ta tự hại và hại người; 
càng ngày ta càng ít được quà tặng, ít được giúp đỡ. 
Phật và hộ pháp cũng chê trách ta. Những người khác 
cũng khổ theo ta vì vọng tưởng phiền não nơi ta khiến 
họ khó chịu và muốn hại ta. Trong đời này ta phát 
triển tiếng xấu vì vướng vào kiện tụng, tranh chấp. 
Trong tương lai ta sẽ tái sinh vào nơi biên địa, hay 
vào những đọa xứ. Nói tóm lại, có vô số lỗi lầm do 


vọng tưởng gây nên. 


Bởi thế mỗi khi phát sinh một vọng tưởng, bạn 
phải nhận ra ngay tức khắc đấy là kẻ thù, và sử 
dụng một cách đối trị để chấm dứt nó. Hành Bồ-tát 


hạnh nói: 


80 Pabongka Rinpoche 


Nếu tất cả chư thiên, a-tu-la 
Đầu trở thành kẻ thù của ngươi, 
Thì cũng không thể dẫn ngươi 
Xuống địa ngục Vô gián. 

Vọng tưởng là kẻ thù lón nhất, 
Vì mỗi khi gặp nó, 

Thì có thể trong phút chốc 

Nó tung ngươi vào địa ngục, 
Trải qua vô lượng kiếp 


Cho đến khi núi Tu Di cũng mòn. 


Nói cách khác, không có kẻ thù nào lớn hơn 
vọng tưởng. Khi bạn làm vừa lòng kẻ thù, nó sẽ dịu 
cơn giận dữ và không làm hại bạn nữa. Vô lượng 
thống khổ mà bạn có khi bị thiêu đốt trong lửa địa 
ngục Vô gián đều phát sinh từ vọng tưởng. Vọng tưởng 
đẩy ta đi vào những bất tịnh của sinh tử, bởi thế nó 
còn mạnh hơn tất cả những kẻ thù của ta trong ba cõi. 
Những người phái Kadampas ngày xưa nói: 

“Hãy luyện tập đứng vững chống lại vọng tưởng, 
nhưng hãy duỗi tay cứu giúp làm lợi ích cho hữu tình”. 

Geshe Ban Gun-gyael nói: 

“Tôi luôn luôn canh giữ cổng vào thành trì tâm 
tôi với khí giới là những pháp đối trị. Khi vọng tưởng 
sắp nổi lên, tôi sẵn sàng để dứt nó. Khi vọng tưởng 
dứt thì tôi mới an nghỉ”. 


Giải thoát trong lòng tay | 81 


Nói cách khác, bạn phải xem vọng tưởng như 
kẻ thù tệ nhất và tức khắc áp dụng biện pháp chống 


lại nó. 


b) Nghiệp được tích lũy cách nào (Nghiệp) 

Có hai loại nghiệp: ý nghiệp và hành động cố ý. 

bí) Ý Nghiệp 

Vô Trước nói: 

- Ý nghiệp là tác động của 5 uẩn gồm những 
tâm vương và tâm sở khiến cho một ý tưởng sinh khởi. 
Nó có nhiệm vụ làm cho tâm dấn mình vào thiện, bất 
thiện hay trung tính. 

Ví dụ một tâm vương (mắt thấy, tai nghe...) kích 
động cho ta cảm thấy cần phải nói những lời lăng 


nhục; hoặc đó là nghiệp của tâm sở khích ta, cổ vũ ta 
thốt lên những lời ấy. 


b(ii) Hành động cố ý 


Là hành động của thân và lời có ý nghiệp làm 
động lực thúc đẩy. Kho tàng siêu vật lý (Thắng 
pháp) nói: 


Nghiệp thuộc về tâm, do tâm tạo. 
Ý nghiệp là hoạt động thuộc tâm ý 


Làm sinh khởi nghiệp của thân và lời. 


82 Pabongka Rinpoche 


Vọng tưởng làm nổi lên ba loại nghiệp: phi 
phước hành, phước hành và bất động hành. Phi phước 
hành là nghiệp tích lũy do khao khát những vật thuộc 
đời này, rồi hành động bằng cách giết hại, vân vân. 
Loại nghiệp này làm cho ta tái sinh vào các đọa xứ. 
Phước hành là nghiệp tích lũy do khao khát lạc thú 
trong đời vị lai. Nghiệp này làm người ta tái sinh làm 
một vị trời cõi Dục. Bất động hành là như sau: Một 
người từ bó lạc thú đời sau, mà say mê cảm thọ hỉ 
lạc do tịnh chỉ nhất tâm, nên tái sinh làm một vị trời 
trong ba cõi trời thiền đầu. Hoặc người ta có thể bất 
cân cả đến cái cảm thọ hỉ lạc do tịnh chỉ nhất tâm 
đem lại, nhưng khao khát cảm thọ xả và tích lũy loại 
nghiệp làm nhân tái sinh vào cõi trời thiển thứ tư 
trở lên. 


Cả hai loại nghiệp phước hành và phi phước 
hành đều ném người ta vào một tái sinh ở cõi Dục, 
và hậu quả của chúng là di chuyển. Chẳng hạn, ta có 
thể đã đạt đến trạng thái trung ấm của một chúng 
sinh trên đường đến địa ngục, nhưng nhờ năng lực bậc 
thầy, nhờ các nghi lễ và thần chú, vân vân, mà trạng 
thái trung ấm của ta có thể thay đổi, làm cho ta tái 
sinh vào các thượng giới. Drom Rinpoche nói: 


- Nếu cọng đồng dân chúng và cư sĩ ở Retreng 
cùng góp công đức giữ giới của mình để hồi hướng 
cho một người trong cộng đồng sau khi chết, thì có thể 
tạo công đức căn bản cho người ấy. Nói cách khác, vì 
những cư sĩ ấy đều có giới đức giống nhau, nên thiện 


Giải thoát trong lòng tay | 83 


căn do giới tạo nên sẽ rất lợi lạc cho bất cứ người nào 
trong họ đã chết mà đang còn ở trong cõi trung ấm. 


Dẫn nghiệp để tái sinh vào các thượng giới là 
như sau. Giả sử một người đã tích lũy nghiệp để tái 
sinh vào cõi trời thiền thứ nhất. Nghiệp ấy sẽ không 
thay đổi thành cái nghiệp tái sinh vào cõi thiền thứ 
hai hay bất cứ cõi nào khác. Đó là lý do loại nghiệp 
này được gọi là “bất động.” Kho tàng siêu vật lý nói: 


Phước hành là công đức để tái sinh vào Dục giới 
Nghiệp sinh vào thượng giới thì bất động; 
Nghiệp này gọi là bất động vì 

Nó chỉ chín trong những thượng giới. 


Bất cứ nghiệp nào được tích lũy mà không phù 
hợp với một trong ba nền tảng của đạo lộ thì chỉ là 
nhân cho sinh tử. Bất cứ nghiệp nào được tạo khi ta 
bị thúc đẩy để từ bỏ ba cõi luân hồi thì chỉ có thể trở 
thành nhân cho giải thoát. Khi bạn dẹp bỏ chuyện thế 
gian để tu tập mà không có một trong ba động lực là 
từ bỏ, chánh kiến và tâm bồ-để thì bạn có thể an trú 
trong định tịnh chỉ ở một am cốc nào đó, và cùng lắm 
là bạn có được cái nhân để tái sinh vào các cõi trời 
Vô sắc hoặc vào các cõi trời thiển thuộc Sắc giới! chứ 
không giải thoát. Đấy là lý do tại sao muốn tu tập, 
điều cốt yếu là bạn phải tìm một chỉ dẫn hoàn toàn 
không lỗi lầm. 


1. Ngũ tịnh cư thiên-DG 


84 | Pabongka Rinpoche 


c) Người ta bỏ thân thọ thân cách nào 


Có ba phần: 
c() Cái gì xảy ra lúc chết 


Thọ mạng và công đức của bạn có thể đã chấm 
dứt, nhưng bạn vẫn chưa thoát khỏi hiểm nguy. Kinh 
nói có chín yếu tố đưa đến cái chết. 


Ý nghĩ lúc sắp chết có thể khởi động cái nghiệp 
ném bạn vào tái sinh kế tiếp. Những yếu tố khởi động 
cho nghiệp ấy là khát ái và chấp thú. Ví dụ khi nghĩ 
mình sắp phải la bỏ thân xác, bạn có thể khởi lên ý 
niệm bám víu cái thân hiện tại. Khát ái giống như 
mong mồi có được hơi ấm, và thế là bạn sinh vào địa 


ngục nóng. 


Đối tượng của tiến trình châm ngòi này là nghiệp 
cường liệt nhất nơi bạn, đen hay trắng (ác hay thiện). 
Nếu nghiệp đen và trắng đều ngang nhau, thì đối 
tượng để châm ngòi là một trong hai nghiệp nào quen 
thuộc hơn trong bạn. Nếu cả hai loại đều quen thuộc, 


thì loại nghiệp nào được làm trước sẽ bị châm ngòi. 


Thời gian sự châm ngòi này xảy ra là lúc tâm 
còn hoạt động và còn có hình thức thô của nhận biết, 
đại khái như tín tâm, lòng thương xót, sự ái luyến, 
giận dữ, vân vân, và bạn còn có thể tự mình nhớ được 
những điều ấy hoặc có thể được người khác nhắc nhở. 
Khi nhận thức thô chấm dứt, và khi những ý tưởng đã 
trở nên rất vi tế (lúc gần chết), thì tư tưởng bạn thuộc 


Giải thoát trong lòng tay | 85 


loại trung tính và bạn không thể nhớ lại bất cứ một 
điều thiện hay bất thiện nào. 


Nếu những ý tưởng lúc chết liên hệ đến lòng tin, 
vân vân, thì thiện đức sẽ được khởi động. Bởi thế điều 
thực thiết yếu là khởi động những ý niệm thiện lúc 
bạn đã gần kề cửa tứ. Có thể suốt đời bạn là một hành 
giả luôn luôn tạo điều lành, nhưng nếu nổi giận lúc 
sắp chết là bạn đã khởi động những tư tưởng cận tử 
không được tốt lành, và bạn phải đi đến những đọa 
xứ do hậu quả thuần thục của những bất thiện quá 
khứ. Ngược lại một người có thể suốt đời làm ác 
nhưng lúc sắp chết lại khơi động những niệm tốt lành 


và nhờ vậy khói rơi vào đọa xứ. 


Ở giao điểm này, người ta sẽ hoặc lên cõi cao 
hoặc xuống cõi thấp. Nếu sắp lên thượng giới, thì hơi 
ấm trong cơ thể tan dần từ dưới lên trên và tụ lại ở 
tim. Nếu sắp xuống đọa xứ thì điều ngược lại xảy ra 
là, hơi ấm tan dần từ phần trên cơ thể đi xuống và tụ 
lại ở phần dưới. Bạn cũng có thể biết được người chết 
sẽ lên thượng giới hay tái sinh vào đọa xứ bằng cách 
quan sát những dấu hiệu như cường độ đau đớn mà 
người ấy trải qua trong cơn bệnh cuối cùng. “Đau đớn 
trong cơn bệnh” ở đây ám chỉ lúc đại bộ phận của cơ 


thể bị suy sụp. 


Một vài người có ảo giác lúc chết: chẳng hạn họ 
tưởng mình bị những hộp trà đè lên, hay nhiều người 
đè lên. 


86 | Pabongka Rinpoche 


(Kyabje Pabongka Rinpoche kể chuyện ở Lhasa 
ngài chứng kiến cái chết của một người hầu phòng ở 
chính phủ trung ương. Anh ta đã ăn trộm trà, nên khi 


chết có ủo giác bị những hộp trà nghiến nát.) 


Khi sắp chết, một viên chức ở tỉnh Tsang nói 
mình đang bị nhiều người chà đạp. Ông từ giã cõi đời 


trong một trạng huống kinh hoàng. 


Những người thường hành thiện thì có những ảo 
giác đẹp đẽ. Xưa có người ăn xin bên vệ đường lúc 
sắp chết trông thấy đền đài cung điện và những tia 
sáng trắng. Kyabje Pabongka Rinpoche còn kể một bà 
già ở Chuzang thường niệm thần chú Om mani padme 
hum nên khi chết đã thấy những điểm tốt. 


Những dấu hiệu ấy chỉ là một dẫn nhập đi vào 


cõi chết. 
c(¡) Cách thành tựu thân trung ấm 


Như hoạt động của một quả lắc, sự sống của 
thân xác hiện tại vừa chấm dứt thì đồng thời xuất 
hiện một hình thể vật lý dẫn đầu cho tái sinh mới. 
Sự nhập thế sắp đến được báo hiệu bằng bóng ma 
này, dù tái sinh ở đâu. Có người bảo rằng người chết 
lúc ở cõi trung gian (giữa chết và tái sinh) mang hình 
dạng và y phục họ mặc lúc sống, và ta có thể liên lạc 
với họ. Điều này thật sai lầm. Có thể có vài trường 
hợp một chúng sinh nào giả dạng người vừa chết để 
lừa dối những kẻ phàm phu. 


Giải thoát trong lòng tay | 87 


(Pabongka ám chỉ câu chuyện trong tiểu sử Mi- 
larepa về cái chết của thân phụ một cư sĩ theo đạo Bon) 


Những chúng sinh trong cõi trung gian có đủ tất 
cả giác quan; có thần thông để làm vài chuyện phi 
thường; họ có thể đi đến bất cứ nơi nào không bị 
chướng ngại, trừ các thánh tích hoặc nơi họ sẽ sinh 
vào. Trong cõi trung ấm, chúng sinh nào sắp tái sinh 
vào địa ngục thì có màu khúc gỗ cháy; chúng sinh nào 
sắp tái sinh làm quỷ đói thì có màu nước; chúng sinh 
sắp làm súc sinh có màu xám tro; chúng sinh sắp sinh 
làm người hay chư thiên cõi dục có màu vàng ròng. 
Những chúng sinh sắp thành chư thiên sắc giới thì có 
màu trắng. Không có cõi trung ấm cho những chúng 
sinh tái sinh vào cõi vô sắc. 


Trạng thái đi vào cõi trung ấm đối với những 
người bất thiện thì giống như đi vào đêm tối đen; đối 
với những người hiển thiện thì giống như đang vào 
một đêm có điểm những dải ánh sáng trắng hoặc được 
thắp sáng như dưới ánh trăng. Thọ mạng của chúng 
sinh cõi trung ấm có nhiều thuyết khác nhau, thông 
thường là 7 ngày —- độ dài của những ngày này cũng 
giống như ngày trong đời trước đấy. Sau 7 ngày, những 
chúng sinh trung ấm trải qua một cái chết nhỏ, và họ 
có thể có đến 7 lần chết như thế trước khi tìm được 
chỗ tái sinh. 


c(i1i) Cách nhập thai và sinh ra 


Lấy trường hợp một người được sinh ra từ bào 
thai. Sự thụ thai xảy đến khi có gặp gỡ giữa tỉnh cha 


88 Pabongka Rinpoche 


và huyết mẹ. Lúc thần thức trong cõi trung ấm trông 
thấy cha mẹ giao hợp, sự giận dữ và tham luyến làm 
cho nó nôn mửa, và nó chỉ thấy những cơ quan sinh 
dục của cha mẹ. Cơn giận giết chết nó và nó liền 
nhập vào bào thai. 


Đến đây hoàn tất tiêu đề “Nghĩ về nguồn gốc 
của đau khổ - các giai đoạn buộc ta vào sinh tử” theo 
các tác phẩm của Tsongkapa — Những giai đoạn giữa 
của đạo lộ, Con đường Nhanh và Con đường Dễ. Bây 
giờ tôi sẽ bàn tiêu đề này theo 12 nhân duyên, cũng 
được bàn trong tác phẩm của Tsongkapa nhan để 
Những giai đoạn lớn của đạo lộ. Những Lamrim Con 
đường Dễ và Con đường Nhanh không bàn rõ đề tài 
này. Bởi thế tôi sẽ dạy đề mục này theo tác phẩm Lời 


đức Văn-thù, chỉ bàn qua những tiêu để của nó. 


Sự đề cập ngắn ngủi trên đây về cách nghĩ đến 
những giai đoạn buộc ta vào sinh tử — nghĩa là nguồn 
gốc khổ - đã đủ. Tuy nhiên những người đã nghiên 
cứu các bản tranh luận cổ điển thì nên nghĩ về điều 
này qua 12 nhân duyên. Đây là điều tốt nhất cho vài 
người đặc biệt. 


(Pabongkua Ripoche kể lại một thời, vua Ma-kiệt- 
đà theo lời khuyên của đức Phật đã giải thích quá 
trình tái sinh cho vua Utrayana bằng cách dùng một 
hình vẽ bánh xe sinh tử, và vua này đã đâm ra chán 
ngấy sinh tử luân hôi. Ngài cũng kể cho chúng tôi nghe 


Geshe Puchungwa đã nghiên cứu 12 nhân duyên và 


Giải thoát trong lòng tay | 89 


giảng dạy Phạm vi Nhỏ và Phạm vỉ Trung bình theo 


12 mắt xích duyên sinh.) 


Bởi vậy bạn nên nghĩ thêm về những lỗi lầm 
của Tập đế nguồn gốc khổ, và lỗi lầm của sinh tử nhờ 
phương tiện 12 mắt xích để tăng thêm sự chán ngấy 
của bạn đối với sinh tử. đức Phật bàn về những mắt 


xích này khi Ngài dạy kinh Những hạt lúa: 


“Vì cái này đã có nên cái kia sẽ có. Vì cái này 
đã sinh nên cái kia sẽ sinh. Cũng vậy vô minh là một 


nhân tố phụ thuộc để sinh ra các hành ...” 


Nói cách khác, có 12 mắt xích duyên sinh như sau. 


MƯỜI HAI CHI DUYÊN SINH 
* Vô minh 


Đây là căn nguyên sự xoay vần của chúng ta 
trên bánh xe sinh tử. Vì thiếu trí tuệ để hiểu lý vô 
ngã, ta chấp thủ bản thân ta và các hiện tượng bên 
ngoài, cho rằng chúng đều có thực chất và có thể được 
thiết lập do tự tính của chúng. “Vô minh” là cái thấy 
điên đảo, ngược lại với trí tuệ căn bản. Điều này cũng 


giống như bị mù. 


Có hai hình thái vô minh: vô minh về nhân quả, 


và vô minh về chân như. 


90 | Pabongka Rinpoche 


* Hành 


Vô minh khởi động các hành như thể là nghề 
của nó. Các uẩn xuất hiện trong tái sinh kế tiếp của 
ta cũng là nhiệm vụ các hành. Như thế, chúng ta bị 
khởi động bởi vô minh không thấy luật nhân quả, nên 
tạo những nghiệp phi công đức; hoặc chúng ta được 
khởi động bởi vô minh không thấy được hình thái 
hiện hữu của vạn pháp nên chúng ta tạo những phước 
hành hoặc bất động hành. Tất cả loại nghiệp này đều 
gọi là hành. 


* Thức 


Ám chỉ hai loại thức: thức vào thời gian của 
nhân, và thức vào thời gian của quả báo. Loại thứ 
nhất là thức theo liền sau bản năng hay khuynh hướng 
tiêm ẩn của hành, tức là nghiệp. Loại thứ hai là thức 
theo liền sau sự nhập thai vào tái sinh mới. 


Một ví dụ: Giá sử bị kích động bởi vô minh bạn 
giết một mạng sống. Khi bạn phạm nghiệp này hay hành 
này, bản năng hay sự tiềm tàng của nó được in dấu khi 
nghiệp vừa hoàn tất. Đây là thức vào thời gian của nhân. 
Do nghiệp này bạn nhập thai thành một chúng sinh ở 
địa ngục, ngay sau sự nhập thai này, tình trạng “thức” 
của bạn là thức ở vào thời gian của quả báo. 


Mỗi phi phước hành hay nghiệp đều có thể ném 
ta vào nhiều tái sinh trong các đọa xứ. Đối với các 
phước hành hay “phước nghiệp”, thức cũng có hai giai 
đoạn nhân và quả như thế. 


Giải thoát trong lòng tay | 91 


Những bản năng của nghiệp đi vào tâm thức 
cũng giống như dâu thấm vào cát hoặc như mực thấm 
vào giấy. Tham ái và chấp thú đều có thể kích động 
khuynh hướng tiềm tàng này, và khi ấy chúng trở 
thành đủ sức mạnh để đưa đến tái sinh. 


* Danh sắc 


Trong trường hợp tái sinh từ bào thai, “Danh” 
là bốn uẩn thọ, tưởng, hành và thức; “Sắc” là tỉnh 
cha huyết mẹ trong giai đoạn phát triển đầu tiên, 
trong đó thức đã chen vào. Hai thứ phối hợp gọi là 


Danh sắc. 
* Sáu căn 


Giai đoạn này là khi sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý đã thành hình nhưng chưa phân biệt được sự 
vật mặc dù hiện hữu giác quan và đối tượng (căn, 
trần, thức) đầy đủ. Các căn vật lý và tâm lý này được 
xem là hiện hữu từ giai đoạn đầu của bào thai. Nếu 
tái sinh vào hai cõi dục và sắc, thì danh sắc và các 
căn xảy ra đông thời. Ở cõi vô sắc, thì chỉ có “danh” 
không có “sắc” hay năm căn vật lý. 


* Xúc 


Khi sáu căn đã thành hình đồng thời có tác động 
hỗ tương giữa căn, trần, thức thì có thể phân biệt được 
những đối tượng dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Đấy 


gọi là xúc. 


92 | Pabongka Rinpoche 


* Thọ 


“Xúc” làm điều kiện (duyên) để phát triển của 
một trong ba loại “thọ” hay cảm giác là vui, khổ, và 
trung tính. Ví dụ ta phát sinh cảm giác vui sướng khi 
gặp đối tượng dễ chịu. 


* Ai 


Ái nghĩa là không muốn xa lìa những cảm giác 
vui, và mong muốn xa lìa đau khổ, bám lấy mong mồi 
ấy. Chúng ta còn khát khao tình trạng “không vui 
không khổ” nơi ta đừng thối giảm. 


Cảm thọ được xem là nguyên nhân phụ vào sự 
phát triển của tham ái. Điều này cần hiểu là khi vô 
minh có mặt, và có xúc làm duyên: chỉ có “thọ” xảy 
ra lúc ấy mới phát sinh tham ái. Như vậy khi vô minh 
không có mặt, chúng ta vẫn có thể có cảm giác, nhưng 
tham ái sẽ không phát sinh. 


* Thủ 


Khi ái càng mạnh, ta ham muốn đối tượng và 
ràng buộc với nó. Có bốn loại chấp thủ. “Dục thủ” là 
ràng buộc với các đối tượng giác quan. “Kiến thủ” là 
ràng buộc với tất cả tà kiến, trừ tà kiến cho ngã là 
năm uẩn khả hoại được kể vào loại thứ tư. “Giới cấm 
thủ” là bám vào những thứ đạo đức hạ đẳng và những 
lối hành xử liên hệ đến tà kiến. “Ngã luận thủ” là 
thích bám lấy những quan điểm về thực hữu mà căn 
bản là bám vào quan điểm cho ngã chính là 5 uẩn. 


Giải thoát trong lòng tay | 93 


* Hữu 


Trong quá khứ, “hành” gieo bản năng nghiệp 
vào tâm thức. Ái và thủ hiện tại khởi động bản năng 
và khi ấy nó đủ sức ném ta vào một thân xác mới 


trong đời vị lai gọi là “hữu”. 
* Sĩnh 


Mắt xích này trải từ sự khởi động nói trên, khi 
nghiệp trở thành căn bản cho ta tái sinh vào một trong 
bốn cách sinh (từ trứng, từ thai, từ ẩm thấp và do biến 


hóa) —- cho đến lúc ta đi vào tái sinh mới. 
* Già chết 


Già là sự tuần tự biến đổi tình trạng của các uẩn 
cho đến khi chín mùi. Chết là sự hoại diệt các uẩn, 
khi chúng chấm dứt vận hành. 


Khi đã được giới thiệu chuỗi Duyên khởi (hay 
Duyên sinh) gồm 12 mắt xích này và có thể phân biệt 
từng cái, ta còn phải biết gom thành từng phần. Có 4 
phần: phần thúc đẩy nhân, phần thành tựu nhân, 
phần thúc đẩy quả, phần thành tựu quả. 


Vô minh là như người gieo hạt giống. Hành do 
vô minh khởi động là như hạt giống. Và thức (vào giai 
đoạn nhân trong đó nghiệp tích lũy theo bản năng) là 
như mảnh đất trên đó ta gieo giống. Đấy là phần “thúc 


đẩy nhân” gồm hai rưỡi yếu tố là vô minh, hành, và 


94 | Pabongka Rinpoche 


nửa phần thức ở thời điểm làm nhân (nửa phần kia 
của thức là ở thời điểm làm quả.) 


Cũng như hạt giống được nuôi bằng nước, phân, 
hơi ấm, sự ẩm ướt, ái và thủ cũng khởi động nghiệp 
để phát sinh quả. Như hạt giống sở dĩ có thế đâm chồi 
là nhờ nước, phân, hơi ấm và ẩm thấp, cái nghiệp đã 
được khởi động bởi ái và thủ sẽ thúc đẩy sự thành 
hình năm uẩn đời sau nhờ “hữu.” Vậy ái, thú, hữu là 


phần “thành lập nhân”. 


Cũng như hạt giống đâm thành chổi, “sinh” — 
được hoài thai thành hình thể trong tái sinh mới - là 
một yếu tố thuộc phần “thành tựu quả.” Một yếu tố 
khác của phần này là già chết. Vậy phần thành tựu 
quả gồm hai yếu tố “sinh” và “già chết.” 


Năm rưỡi yếu tố' làm nên phần thúc đẩy quả, 
đó là: thức vào thời điểm làm quả, danh-sắc, sáu giác 
quan, xúc, và thọ. 


Lấy ví dụ sự tái sinh làm một vị trời. Do năng 
lực vô minh, nghĩa là mù quáng đối với chân như, cái 
bản năng nghiệp tích lũy - nghĩa là những hành hay 
nghiệp đưa đến tái sinh làm chư thiên - được an trụ 
trong thức khiến ta nghĩ mình thích tái sinh vào cõi 
trời và khát khao cầu nguyện, làm các thiện sự, vân 
vân: đây gọi là ái. Ta đặt nhiều nỗ lực vào khát vọng 
ấy: đó là thủ. Vào lúc chết, hai yếu tố ái, thủ này làm 


1. Đúng ra là bốn rưỡi, nếu danh-sắc kể là một - DG 


Giải thoát trong lòng tay | 95 


nên cái nghiệp chắc chắn sẽ ném ta vào tái sinh ấy: 
đây là hữu. Vậy, ba yếu tố thuộc phần thúc đẩy và ba 
yếu tố thuộc phần thành tựu, cả sáu yếu tố được đầy 
đủ trong đời này. Rồi chúng ta tái sinh làm một vị trời. 
Sáu yếu tế kia được hoàn tất trong tái sinh mới khi ta 
làm một vị trời; trong đó bốn thứ - danh sắc, các giác 
quan, xúc và thọ - là phần thúc đẩy quả; và hai thứ 
—sinh và già chết - là phần thành tựu quả. Đây là 
cách mà một bộ duyên sinh gồm 12 mắt xích được 


đầy đủ qua hai đời. 


Lấy ví dụ tái sinh vào đọa xứ. Cũng những 
nguyên tắc ấy áp dụng ở đây: vì mù lòa trước luật 
nhân quả (vô minh), ta tích lũy những nghiệp bất 
thiện (hành), được khởi động do ái và thủ, vân vân. 


Dưới năng lực của một nghiệp duy nhất, thì 
không thể nào có đủ toàn bộ 12 nhân thành tựu chỉ 


trong một đời, mà nhanh nhất phải trải qua hai đời. 


Cần thời gian lâu hơn khi với ái, thủ ta đã không 
thể khởi động một vài nghiệp; khi ấy ba yếu tố thúc 
đẩy nhân sẽ đầy đủ trong một đời; ba yếu tố thành 
tựu nhân đầy đủ vào một đời khác; bốn yếu tố thúc 
đẩy quả và hai yếu tố thành tựu quả sẽ được bổ túc 
trong một đời khác nữa. Ví dụ ta đã tích lũy nghiệp 
ác để tái sinh vào đọa xứ, thế là bản năng đã được 
gieo. Nhưng vào lúc chết, thầy và bạn gieo những ý 
tưởng thiện vào trong tâm ta; điều này khởi động cái 


nghiệp tái sinh làm người, nên ta được sinh làm 


%6 | Pabongka Rinpoche 


người. Khi chết, ta lại khởi động ác nghiệp xưa kia do 
ái và thủ, và rồi ta lại tái sinh vào đọa xứ. 


Trong ví dụ chúng ta có thể có nhiều tái sinh 
xen vào giữa phần thúc đẩy và phần thành tựu, nhưng 
đấy là những cuộc đời thuộc vào những bộ 12 nhân 
duyên khác nữa, nên không tính. 


Vậy, để tóm tắt: cách nhanh nhất ta có thể hoàn 
tất đủ bộ 12 nhân duyên là trong hai đời sống, và 
chậm nhất là ba đời. Không thể nào nhanh hơn hay 
chậm hơn thế. Mỗi mắt xích làm duyên cho mắt kế 
tiếp sinh khởi, cho nên tất cả khổ - tái sinh, già, chết, 
vân vân - được trải qua như một chu kỳ. Trong khi ta 
theo những mắt xích kết quả từ một nghiệp duy nhất, 
ta có thể phát triển nhiều bộ 12 nhân duyên khác 
trong giai đoạn “nhân”. Già chết là do sinh; hành là 
do vô minh; vân vân. Như vậy một mắt xích này tiếp 
theo mắt xích kia và bởi thế vô minh là căn để trong 


việc khiến cho bánh xe sinh tử quay tròn. 


Long Thọ nói: 


Hai mắt xích phát xuất từ ba 
Bảy mắt xích phát xuất từ hai; 
Rồi ba mắt xích lại sinh, 


Bánh xe sinh tử cứ thế quay mãi. 


Nói cách khác ba mắt xích vọng tưởng (vô minh, 
ái, thủ) làm phát sinh hai mắt xích nghiệp (hành, 


Giải thoát trong lòng tay | LỂN 


hữu), và từ hai mắt xích này phát sinh bẩy mắt xích 
khổ (những yếu tố còn lại). Rồi từ bảy mắt xích khổ 
lại phát sinh ba mắt xích vọng tưởng, vân vân; chu kỳ 
được lặp lại. Và bánh xe sinh tử quay mãi không 
ngừng. Đây là sự quay bánh xe khổ. 


Mười hai nhân duyên có thể được để cập theo 
thứ tự khác. Nếu muốn thực hành một con đường để 
chấm dứt 12 nhân duyên, thì ta ngăn “hành” bằng 
cách để phòng vô minh; điều này sẽ chấm dứt tất cả 


đau khổ của già chết. 


Tóm lại, 12 mắt xích duyên sinh có thể phân 
thành 3 hệ thống nhân quả: Hoặc (vọng tưởng), 
Nghiệp và Khổ. Vô minh, ái, thủ là 3 mắt xích vọng 
tưởng. Hai mắt xích nghiệp là hành và hữu; những 


mắt xích còn lại là 7 yếu tố của khổ. Long Thọ nói: 


Một, tám, chín là vọng tưởng, 
Thứ hai thứ mười là nghiệp, 
Bảy thứ còn lại là khổ. 


Dòng đầu bài kệ nói về 3 mắt xích vô minh, ái, 
thủ là sự khởi động, dòng kệ thứ hai nói về hai mắt 
xích hành, hữu, tức những nghiệp thân và lời; dòng 
thứ ba là những khổ ta sẽ trải qua, gồm có thức, danh- 


sắc, 6 nhập (giác quan), xúc, thọ, sinh và già-chết. 


Bạn đã phát sinh “từ bỏ” khi mà, do quán nỗi 


khổ chung của sinh tử gồm 12 mắt xích duyên sinh, 


98 | Pabongka Rinpoche 


bạn khao khát được giải thoát khói luân hồi như một 
người tù mong ra khỏi ngục. Khi ấy bạn muốn tu luyện 
theo con đường đưa đến giải thoát. 


B2.2.2.2 Xác định bản chất con đường đưa đến 
giải thoát 


Có hai phân đoạn: 
(B2.2.2.2a) Loại tái sinh nào có thể chấm dứt sinh tử; 


(B2.2.2.2b) Loại con đường có thể đưa đến chấm dứt 
sinh tử. 


a) Loại tái sinh nào có thể chấm dút sinh tử 


Bạn đã nghĩ về những lỗi lầm của sinh tử. Bản 
chất sinh tử là hoàn cảnh vô thường khả hoại, như 
bóng trăng trong nước bị gió thổi động không lúc nào 
ở yên dù trong chốc lát. Hạnh phúc và tài sản trong 
sinh tử ấp ủ một mối nguy hiểm lớn như cái bóng của 
một con rắn hổ mang có mồng. Ta có thể thấy bất cứ 
sinh vào loài nào ta cũng đều chịu sự hoành hành 
không gián đoạn của đau khổ. Bởi thế ta phát sinh 
những tư tưởng muốn thoát ly sinh tử như người đang 
ở trong ngục tù hay trong gian nhà cháy muốn chạy 
thoát. Tra tâm những nguyên nhân của sinh tử, ta thấy 
có hai nguyên nhân: nghiệp và vọng tưởng. Khi biết 
vậy, ta nỗ lực tìm phương cách để trừ khử hai nguyên 


nhân ấy. 


Giải thoát trong lòng tay | „) 


Bây giờ khi đã có được thân người thuận lợi để 
theo ba môn học tăng thượng và làm những nỗ lực 
lành mạnh khác, ta nên quay lưng với sinh tử. Geshe 
Potowa nói: 


— Khi ta đã lang thang quá lâu trong sinh tứ thì 
sinh tử không tự nhiên mà dừng lại được - chính ta 
phải làm dừng bánh xe sinh tử. Và hiện tại chính là 
thời gian để làm việc ấy, khi ta đã có được thân người 
thuận lợi. 


Nói cách khác không có một tái sinh nào tốt hơn 


là tái sinh này. 
b) Loại con đường có thể đưa đến chấm dút sinh tử. 


Ta cần phải cắt đứt gốc rễ sinh tử là vô minh — 
sự mù lòa đối với chân như. Hình thức chấp ngã theo 
bản năng chính là gốc rễ cần được cắt đứt, vì nếu 
không cắt đứt gốc rễ này mà đào luyện những pháp 
tu khác, thì nó chỉ làm cùn nhụt một vài vọng tưởng 
chứ không thể vĩnh viễn phá hủy chúng. Những thiện 
hành cũng không ăn thua gì. 


Chỉ có những tư tưởng hoàn toàn ngược lại sự 
chấp ngã mới có thế chấm dứt chấp thú bản ngã. 


Trí tuệ hiểu được vô ngã sẽ nhận ra rằng cái tôi 
không thực hữu; trí tuệ này bởi thế hoàn toàn đối lập 
với những tư duy chấp thủ cho rằng cái ngã thực có 
tự tính. Bởi thế ta cần có thứ trí tuệ hiểu được vô ngã 


100 | Pabongka Rinpoche 


để có thể nhổ tận gốc bản năng chấp ngã. Nếu không 
có trí tuệ này mà lại nỗ lực làm các phước hành khác, 
thì ngã chấp nơi ta chỉ càng tăng thêm mà thôi. 


Muốn chân chính phát triển trí tuệ thấy vô ngã 
trong dòng tâm thức, ta cần những điều kiện sau đây. 
Ta sẽ không phát triển được trí tuệ ấy nếu không tu 
tập tăng thượng định. Cũng như muốn đốn cây, cần 
có hai điều kiện là cái rìu sắc bén và cánh tay khỏe 
mạnh. Nếu rìu cùn nhụt thì nó không thể làm suy 
suyển thân cây. Nếu cánh tay ta không vững, thì cái 
rìu sẽ không rơi xuống cùng một chỗ trên thân cây để 
chặt đứt. Hoặc ban đêm muốn thấy được bức họa trên 
tường ta cần có một ngọn đèn sáng. Trí tuệ hiểu được 
vô ngã giống như cái rìu bén; sự chấp thủ vào thực 
hữu của bản ngã ví như thân cây cần đốn. Sự thấy 
chính xác hình thái sinh tổn của mọi sự ví như cánh 
tay khỏe mạnh cầm rìu, hay ngọn đèn tỏa ánh sáng 
lên sự vật. Muốn phát triển trong dòng tâm thức một 
sự tịnh chỉ nhất tâm bên bỉ không vọng tưởng, ví như 
ngọn đèn dầu không bị lung lay vì gió - thì bạn phải 
khiến tâm giải thoát khỏi những tán loạn thô thiển, 
nghĩa là trước hết cần tu tăng thượng giới. 


Để tóm tắt, kinh Phạm thiên thỉnh được trích 
dẫn trong tác phẩm của Vô Trước, nói: 


Những điêu cần có là: 
Một căn bản rất vững 


Hoan hỉ trong một tâm an định 


Giải thoát trong lòng tay | 101 


Và tri kiến bậc thánh. 
Điều không nên có là: 


Kiến chấp của kẻ tội lỗi. 


Nghĩa là muốn có phương thuốc đối trị ngã chấp 
- tuệ quán đặc biệt, thánh tri kiến để liễu tri Tánh 
không, hình thái hiện hữu chân thực của mọi sự - thì 
trước hết bạn phải hoàn tất tâm tịnh chỉ. Và nếu 
không học tăng thượng giới thì ta sẽ không có những 
điều kiện cần để phát sinh tâm tịnh chỉ. 


Bức thư của Long Thọ nói: 


Khi tóc hay y phục của bạn 
Thình lình bắt lửa 
Cũng đừng thèm dập tắt: 
Thay vì thế, hãy cố dập tắt tái sinh. 
Không có mục đích nào vĩ đại bằng. 
Đừng thối lui trên con đường 
Đến Niết-bàn vô cấu an tịnh 
Bằng giới thanh tịnh và trí tuệ thiên định. 
Hãy hoàn tất điều ấy; 
Trong Niết-bàn không có 
Đất nước lửa gió trời trăng. 
Ba điều chính cần thực hành trong Phạm vi 


Trung bình là ba môn học tăng thượng đáng lẽ phải 
để cập ở đây nếu không giảng dạy những đề mục 


102 | Pabongka Rinpoche 


thiền thuộc Phạm vi Lớn. Tuy nhiên đây chỉ là giáo 
lý thuộc Phạm vi Trung bình, là phần có chung với 
của đạo lộ chứ không phải con đường thực thụ của 
Phạm vi Trung bình. Bởi vậy tôi sẽ bàn về hai môn 
học tăng thượng là tịnh chỉ và trí tuệ, trong phần tịnh 
chỉ và tuệ quán đặc biệt thuộc Phạm vi Lớn. Như vậy 
ở đây chỉ cần bàn tăng thượng giới. Đây là cách giảng 
dạy theo truyền thống. 


Bức thư của Long Thọ nói: 


Như những vật động và bất động 
Đầu được đất nâng đỡ, 
Cũng thế, giới được gọi là 


Nền tảng của tất cả thiện pháp. 


Nói cách khác, giới là cốt tử vì là căn bản của 
mọi đức tính. Đó là giáo lý căn bản của đức Phật. Giới 
là lợi lạc nhất nếu người ta giữ giới, nhưng nếu không 
giữ giới thì có những lỗi lầm to lớn; lợi lạc chỉ là do 
sự giữ giới. 


Điều căn bản quyết định giáo lý của Phật có tiếp 
tục tổn tại hay không chính là giới Biệt giải thoát có 
còn được tuân giữ hay không. Nếu không còn những 
người tu thọ cụ túc giới, thì bất cứ giáo lý nào còn tồn 
tại cũng vô hiệu, mặc dù có thể vẫn còn những người 
mang tri kiến chẳng hạn. Kinh Biệt giải thoát nói: 


“Khi Như Lai nhập Niết-bàn, các ngươi hãy 
lấy giới làm thầy.” Nghĩa là bạn phải cảm thấy giới 


Giải thoát trong lòng tay | 103 


luật ở trong dòng tâm thức của bạn thay thế cho bậc 
Đạo sư của chúng ta, bạn nên yêu mến giới luật và 
giữ giới.” 


Trong ba môn học tăng thượng, thì những người 
sơ học chúng ta khó thực hành ngay tuệ và định; 
nhưng giới Biệt giải thoát trong dòng tâm thức chúng 
ta là một tuệ quán đi sâu vào giáo lý, mà chắc chắn 
chúng ta có thể thực hành, mà chắc chắn chúng ta có 
trong dòng tâm thức. Đây là lý do tại sao người ta nói 
giáo lý Phật tổn tại hay không là tùy thuộc vào Tăng. 
Lại nữa, giới Biệt giải thoát là căn bản, là trung gian 


của hai loại giới cao hơn. 


Khi nói “những người bảo tổn giáo lý,” chúng ta 
không ám chỉ Pháp sư ngồi trên tòa cao. Bạn là một 
người bảo trì nền giáo lý nếu bạn tuân giữ giới luật 
mà bạn có trong dòng tâm thức. Nếu bạn khảo cứu và 
thiền quán nên giáo pháp được truyền thừa là bạn 
bảo trì chánh pháp được truyền thừa. Nếu bạn giữ giới 
thanh tịnh, bạn là người bảo trì tuệ giác thâm nhập 
giáo lý. 


Trong 3 loại giới, chúng ta chắc chắn có thể thực 
hành giới Biệt giải thoát. Một bản kinh nói: “Tỷ-kheo 
giữ giới thì sáng chói” và: “Bất cứ nơi đâu có một Tỷ- 
kheo tuân giữ giới luật, nơi ấy có hào quang, có ánh 
sáng. Ta sẽ làm cho nơi ấy không bị trống rỗng; một 
nơi như thế sẽ không khiến cho ta lo lắng ...” Đây là 


một điều cốt yếu. 


104 | Pabongka Rinpoche 


Xứ Tây Tạng chúng ta, miền đất núi tuyết, có 
những đặc điểm không tìm thấy ở các xứ khác, và 
nguồn gốc của nền hạnh phúc tức khắc và dài hạn 
của chúng ta là giáo lý của Phật. Sự kiện những giáo 
lý này còn thịnh hành không phải do những ngôi nhà 
chúng ta, hay dân cư, hay những vật trang hoàng 
thuộc về tôn giáo, mà do giới Biệt giải thoát — gốc rễ 
của giáo lý. Nếu chúng ta không giữ giới một cách cẩn 
thận thì điều ấy chứng tổ rằng giới đã mất ở trong 
dòng tâm thức của ta và phần giáo lý của riêng ta đã 
diệt mất, mặc dù bên ngoài giáo lý ấy vẫn lan tràn 
như đất và đá. 


Kinh Tam muội vương nói: 


Người ta có thể với tâm thanh tịnh 
Cúng dường mười triệu đức Phật. 

Đồ ăn, thức uống, bảo cái, 

Tràng phan và những dãy đèn 

Trong vô số kiếp 

Nhiều như cát sông Hằng. 

Nhưng vào thời mạt pháp, 

Khi diệu pháp sắp diệt, 

Ai thực hành giới dù chỉ một ngày đêm, 


Sẽ được nhiều công đức hơn trên. 


Nói cách khác, trong thời đại suy đồi thì giữ giới 
có nhiều công đức hơn là liên tục cúng dường ngày 


Giải thoát trong lòng tay | 105 


đêm cho chư Phật trong ba đời. Trong cõi người đau 
buồn này, thì một ngày giữ giới trong giáo lý của đức 
Đạo sư Thích-ca Mâu-ni còn nhiều công đức hơn là 
nhiều kiếp giữ giới trong cõi tịnh độ của đức Phật Tự 
Tại vương ở phương Tây Bắc. Người ta bảo rằng ngày 
nay giữ một giới cũng lợi lạc hơn là ở đầu thời kiếp 
mà giữ trọn vẹn tất cả giới căn bản; và giữ một giới 
vào thời mạt pháp còn có công đức hơn cúng dường 
chư Phật trong hàng chục triệu kiếp. 

Mỗi nửa tháng chúng ta được nghe một vị thầy 
đọc “Ai còn giữ giới thì tương lai sẽ được gặp chư 
Phật...” cốt để thúc giục chúng ta nhớ lại. 

Hãy nghĩ xem giữ giới có lợi ích gì. Mặc dù ta 
thường đọc tụng: “Mong sao tôi làm cho cốt lõi của 
nền giáo lý được sáng chói lâu dài” hoặc “Mong sao 
giáo lý này được lan truyền rộng rãi,” nhưng muốn 
thế thì trước hết trái tìm của nền giáo lý phải sinh 
động ngay trong dòng tâm thức của riêng bạn. 


Khi bạn không giữ giới, thì như kinh nói: 


Đối với một số người, giới là hạnh phúc, 
Đối với một số khác, giới là đau khổ, 
Người nào tuân giữ giới thì hạnh phúc, 
Người nào phá giới thì đau khổ. 


Và kinh Giới thanh tịnh nói: 


“Này các Tỷ-kheo, chẳng thà bỏ thân mạng, thà 
chết chứ không nên thối đọa, phá giới. Tại sao, vì nếu 


106 | Pabongka Rinpoche 


bỏ thân mạng thì chỉ đời này của ngươi chấm dứt, 
nhưng nếu phá giới là từ bỏ hạnh phúc trong hàng 
chục triệu kiếp, ngươi sẽ mất chân đứng và trải qua 
một sự sụp đổ to lớn.” 


Bạn sẽ trải qua đau khổ trong trăm ngàn kiếp 
tái sinh. Luật nói: 


Xem nhẹ giáo lý của đấng Từ bi, 

Sống xa lìa giới luật, 

Thì sẽ sa vào năng lực của khổ. 

.. Khi bất tuân lệnh vua, 

Một người có thể thoát khỏi trừng phạt. 
Nhưng nếu làm quấy 

Và phạm giới luật Phật dạy, 

Họ sẽ thành một con thú 


Như trường hợp rông Elavarna. 


Trong đời này nếu bất tuân lệnh vua thì có thể 
bị trừng phạt mà cũng có thể thoát. Nhưng nếu vi phạm 
giới luật đấng Đạo sư từ mẫn đã chế, thì sau khi chết 
ta sẽ phải trải qua khốn khổ như con rồng Elavarna. 
Do vi phạm một tiểu giới mà Elavarna đã bị tái sinh 
làm một con rồng. Vậy thì, không biết tái sinh kế tiếp 
của ta sẽ như thế nào trong khi ta đã bất chấp nhiều 
giới trọng, giới khinh và những giới phụ thuộc? 


Có thể chúng ta chưa học gì nhiều về nền diệu 


pháp tối thượng sâu xa, song nếu biết tuân giữ giới 


Giải thoát trong lòng tay | 107 


luật Sa-di hay Tỷ-kheo một cách nghiêm chỉnh trong 
dòng tâm thức thì chúng ta sẽ dự phần vào đoàn thể 
Tăng-già, những người bảo trì nền giáo lý. Không chỉ 
có Sa-di và Tỷ-kheo giữ giới, mà những cư sĩ thế tục 
cũng có thể giữ giới Bát quan trai trong một ngày. 
Những lợi lạc của việc thọ giới và giữ giới được nói 
rõ trong những câu chuyện kể trong Truyền thừa Luật 


tạng hay kinh Hiên ngu, vân vân. 


Chỉ nên thọ những giới mà bạn nghĩ là mình có 
thể giữ được, như giới bát quan trai, năm giới, bốn 
giới, ba giới, hay chỉ một giới. Ngay cả những người 
đã xuất gia cũng nên phát nguyện giữ giới Đại thừa 
một ngày, càng thường xuyên càng tốt. Vì chỉ phát 
nguyện giữ giới trong một ngày, nên ta có thể giữ được 


một cách trọn vẹn. 


Mặc dù luôn tự hào mình đang thực hành giới 
định tuệ — ba môn học tăng thượng — nhưng trong dòng 
tâm thức chúng ta chỉ có hình ảnh mờ nhạt của Định 
và Tuệ. Vậy ít nhất ta nên cố gắng giữ giới Biệt giải 
thoát, vì thực sự đấy là việc mà chúng ta có thể làm. 
Muốn giữ giới chúng ta phải đóng bốn cánh cửa dẫn 
đến sự phạm giới. 


Cửa thứ nhất là vô minh. Nếu không biết những 
giới điều căn bản cần giữ, thì ta sẽ không biết mình 
có phá giới hay không. Bởi thế muốn đóng cánh cửa 
này thì cần biết cho rõ. Hãy tham chiếu những bản 


văn cổ về Luật tạng, những bài kệ tóm tắt về giới luật, 


108 | Pabongka Rinpoche 


những lời khuyên về ba thực hành căn bản của người 
xuất gia, những tóm tắt về chỉ giáo căn bản của luật 
tạng, vân vân. Ít nhất ta nên biết bảng liệt kê những 
học giới cần giữ. 


Cánh cửa thứ hai dẫn đến sự phạm giới là sự 
bất kính. Bởi thế ta phải biết kính trọng giáo thọ sư 
và những bạn lành có hành vi phù hợp với pháp. Lại 
nữa, ta nên có thái độ xem giới luật không khác gì 
bậc Đạo sư, và phát triển sự thượng tôn Giới luật trong 
dòng tâm thức để đừng thờ ơ với giới luật. Phật đã 
dạy, sau khi Ngài nhập Niết-bàn thì giới sẽ thay thế 


cho bậc thầy của chúng ta. 


Cánh cửa thứ ba đưa đến sự phạm giới là vọng 
tưởng nào trội nhất. Sự phạm giới theo liền bất cứ 
vọng tưởng nào lớn nhất trong ba món tham sân si. 
Muốn đàn áp kẻ địch trước hết ta phải hàng phục kề 
đầu sỏ; cũng thế ta trị vọng tưởng nào lớn nhất trong 
dòng tâm thức mình. Ví dụ vọng tưởng lớn nhất nơi 
bạn là tham ái, thì nên thường xuyên quán sự bất tịnh 
của thân xác, xem thân này như một cái túi chứa đựng 
toàn đồ dơ và phát triển pháp quán thân thể dưới 
khía cạnh phình trương, bị sâu dòi rúc rỉa, bộ xương, 
vân vân. Đối trị thù hận hãy quán từ bi: muốn hết 
kiêu mạn hãy nghĩ về những thống khổ trong sinh tử 
như già chết, những nỗi bất trắc, những sự thăng trầm 
liên tục lên voi xuống chó, hoặc nghĩ đến một bảng 
phân loại đầy đủ các yếu tố trong cơ thể... để thấy 
rằng ngay cả trong thân này còn có quá nhiều cái ta 


Giải thoát trong lòng tay | 109 


không biết, nói gì đến bao nhiêu điều khác ta mù tịt! 
Để đối trị sỉ ám, thiền quán duyên sinh. Pháp thiền 
quán về tánh không là cách thông thường để đối trị 


chung các vọng tưởng. 


Cánh cửa thứ tư đưa đến phạm giới là sự buông 
lung, quên chánh niệm. Ta cần phải có chánh niệm 
để điều chỉnh lối hành xử của mình vào mọi thời khắc 
trong ngày, mỗi lúc đứng, đi, ngồi, nằm, ăn uống. 
Thỉnh thoảng ta phải kiểm lại xem thân lời ý của 


mình có bị hoen ố vì tà hạnh, có phạm giới hay không. 


Ta phải đóng những cánh cửa đưa đến tà hạnh 
hoặc phạm giới nhờ các yếu tố chánh niệm, tỉnh tấn, 
tàm và quý. Ngoài ra thỉnh thoảng ta lại phải tham 
dự những khóa lễ tịnh hóa thường xuyên để sám hối. 
Theo cổ thư luật tạng thì ta phải sám hối những tội 
nhỏ bằng ba hành vi: ngôi ở vị trí sau cùng trong lễ 
tịnh hóa, tổ sự kính trọng đối với mọi thành phần tăng 
chúng, và tạm thời bị trục xuất khỏi nơi hành lễ. Theo 
Ensapa và môn đệ thì ta có thể tịnh hóa sự vi phạm 
những giới phụ và các tiểu giới nếu có đủ sự hối hận 
và thực hành đầy đú sự tự chế. 


Những bậc thầy của chúng ta như Atìsha và 
Tsongkapa hiện thân của đức Văn-thù và những đệ 
tử của các ngài đã từng để phòng không để cho bất 
cứ giới nào mình đã thọ bị ô nhiễm vì tà hạnh. Chúng 
ta không thể giữ giới nghiêm túc đến mức ấy, và cũng 
không thể thực hành sự tự chế đến mức ấy, nhưng 


110 | Pabongka Rinpoche 


chúng ta có thể giữ bốn giới căn bản của cư sĩ, đồng 
thời từ bỏ rượu và giữ gìn những giới ấy như giữ tròng 
mắt của mình. 


Khi đã thọ giới Biệt giải thoát trước hòa thượng, 
thầy truyền giới và Tăng-già, bạn phải sám hối trước 
tăng nếu vi phạm một giới nào. Nếu sám hối một 
mình thì ta chỉ có thể sám hối tội lỗi mà không thể 
tịnh hóa sự phạm giới, nên không lợi lạc bao nhiêu. 


Đừng coi thường những tiểu giới: nếu bạn không 
súc miệng sau bữa ăn, hoặc mang giày lúc không nên 
mang, hoặc đắp thượng y không đúng cách, thì làm 
sao có thể giữ những giới khác? Người xuất gia mà 
thiếu uy nghỉ thì dù không phạm giới trọng vẫn làm 
hại cho tín tâm của người đời đối với Phật pháp. Bạn 
nên làm những lễ sám càng thường xuyên càng tốt, 
để sám hối các sự vi phạm những tiểu giới. 


Khi sửa soạn một bữa ăn trưa hay pha trà... ta 
cần có sẵn một số vật liệu, dụng cụ. Cũng vậy, để thành 
tựu tái sinh như ý muốn thì không phải ta chỉ cần thực 
hành vài điều như giữ giới, bố thí mà đủ. Ngay cả người 
xuất gia ngoài sự giữ giới cho thanh tịnh cũng cần thực 
hành bố thí và các thiện hành khác. 


Một số người cho rằng những điều luật trong giới 
Biệt giải thoát là dành cho những kẻ trình độ thấp 
kém (hạ căn); những người thượng căn có trí tuệ sắc 
bén không cần phải bị những giới ấy trói buộc như 
vậy. Họ chỉ cần theo mật tông, con đường nhanh là 


Giải thoát trong lòng tay | 111 


đủ, vì con đường ấy xem ba độc tham sân sỉ cũng là 
đạo giải thoát. Theo họ thì giới luật chả có giá trị gì, 
và họ hành động một cách liều lĩnh. Nhưng nếu theo 
mật tông và đã thọ giới Biệt giải thoát, thì bạn phải 
giữ giới thanh tịnh. Kinh Subahu thỉnh vấn về mật 


điển có nói: 


Ta, đấng Chiến thắng, đã dạy giới Biệt giải thoát 
Đừng bỏ thanh tịnh giới ấy. 
Hỡi các cư sĩ mật tông, hãy bỏ tướng 

và nghỉ lễ (của tăng), 


Nhưng hãy thực hành tất cả những gì còn lại... 
Mật điển gốc của Văn-thù nói: 


Đức Thích-ca Mâu-ni không dạy 

Những kẻ giới luật lỏng léo 

Sẽ thành công về mật điển. 

Phá giới không thể đến Niết-bàn, 

Làm sao những kẻ phàm phu xấu xa ấy 
Thành công được về mật điển? 

Làm sao những kẻ thiếu đạo đức 

Có thể lên thượng giới? 

Họ sẽ không đi đến tái sinh thù thắng; 
Họ sẽ không có hạnh phúc tối thượng. 


Làm sao có thể thành công về mật điển? 


112 | Pabongka Rinpoche 


Có một số người tuyệt đối không sống với sự từ 
bỏ, cũng không có tâm bồ-đề hay chánh kiến; vậy mà 
họ bồ suốt đời để thiển quán về sự vận hành có ý 
thức của tâm (xem Ngày thứ hai mươi hai). Đấy là một 
nỗ lực vô ích; may phước lắm nó cũng chỉ có thể 


thành bất động nghiệp. 


(Khi ấy Rinpoche ôn lại những đề tài trên.) 


PHẦN SÁU 
PHẠM VI LỚN 


Ngày thứ mười sáu 


Lai phần đọc truyền thống bản kinh văn cho ngày 
hôm nay, Kyabje Pabongka Rinpoche bảo làm thế nào 
ta nên điều chỉnh động lực tu tập của mình. Ngài 
nhấn mạnh ta nên thêm sự phát tâm bồ-đề ngoài sự 
phát nguyện từ bỏ, trích dẫn lời Tsongkapa vị vua 
Pháp của ba cõi: “Khi bạn đã phát triển tâm bồ-để 
thuần tịnh cũng như tâm từ bỏ...” Ngài duyệt qua 
những để tài đã bàn, và ôn lại phần tài liệu dưới tiêu 
đề “Xác định bản chất con đường đưa đến giải thoát.” 


Cái gì làm bạn xoay vần mãi trong bánh xe sinh 
tứ? Đấy là nghiệp, và nghiệp ấy được phát triển nhờ 
vọng tưởng. Vô minh là vọng tưởng căn bản, nên 
chính vô minh sản xuất nghiệp. Muốn nhổ gốc vô 
minh, bạn phải thực hành tăng thượng tuệ học. Bạn 
phải chuẩn bị cho việc này bằng sự học tăng thượng 


116 | Pabongka Rinpoche 


định và tăng thượng giới; do đó ta nói giới là căn bản 
của tất cả đức tính. 

Khi đang còn phải đối trị vọng tưởng thì ta cứ 
để cho vọng tưởng phát sinh để nhận diện nó rồi đối 
trị. Việc này cốt yếu là làm sao đạt đến chỗ bạn có 


thể nhận diện được vọng tưởng ngay cả lúc tán tâm. 


IVB2.3 Luyện tâm trong phạm vi lớn 


của đạo lộ 
Có ba tiêu đề: 


(IVB2.3.1) bổ-đề tâm là cửa ngõ duy nhất vào 
Đại thừa - những lợi ích của bồ-đề tâm; 


(IVB2.3.2) Làm thế nào để phát tâm bồ-đề; 


(IVB2.3.3) Làm thế nào khởi sự tu hành sau khi 
phát tâm bồ-đề. 


IVB2.3.1 Bồ-đề tâm là cửa ngõ duy nhất vào Đại thừa 
— những lợi ích của bồ-để tâm 


Trong những chương trên nói về những Phạm vi 
Nhỏ và Trung bình, bạn đã được kích động để từ bỏ. 
Khi đặt nỗ lực chính của mình vào ba môn học tăng 
thượng thì ta chỉ có thành tựu được trạng thái giải 
thoát cho riêng mình, và chỉ chấm dứt được sinh tử 
riêng mình. Điều này chưa đủ tốt lành: như thế là ta 


Giải thoát trong lòng tay | 117 


chỉ được một phần trong sự tự lợi và lợi tha, vì chưa 
từ bỏ tất cả những gì cần từ bỏ và cũng chưa đạt đến 
tất cả những đức tính cần đạt. Ta còn phải đi vào Đại 


thừa ở mức căn bản nhất. Kinh Tiểu phẩm Bát-nhã nói: 


Hãy luôn từ bỏ nhị thừa 

Không thể làm lợi ích cho đời — 

Đi vào bằng Cỗ xe đấng Chiến thắng 
Một Giáo lý đây từ mẫn 

Mà bản chất chính là lợi tha. 


Geshe Potowa nói: 


Đừng quay về lối cũ trên đường dài 
Hãy đi ngay từ đầu vào Đại thừa đạo. 


Điều ấy cũng như phải qua sông hai lần. Nhưng 
còn hơn thế nữa. Những vị A-la-hán trải nghiệm hỉ 
lạc bất khả tư nghì khi nhập vào cõi thanh tịnh đến 
nỗi họ ở mãi trong định an chỉ ấy trải qua nhiều kiếp 
không muốn rời. Trong khoảng thời gian ấy, có người 
đã từng đọa địa ngục có thể được lại thân người thuận 
lợi để tu theo giáo lý Đại thừa và đạt giác ngộ. Như 
vậy La-hán đã tự đặt mình cách rất xa quả vị Phật. 
Giả sử có người đã học Đại thừa, phát sinh tâm ưa 
thích Đại thừa nhưng sau đó vì tà kiến mà phải tái 
sinh vào địa ngục. Một người như vậy sẽ thành Phật 
mau lẹ hơn một người lúc đầu có khuynh hướng Đại 


118 | Pabongka Rinpoche 


thừa, nhưng về sau lại tu theo Tiểu thừa, chứng A-la- 
hán quả. Vậy tốt hơn nên làm hạng người thứ nhất. 


Ví dụ, khi tôn giả Ca-diếp, bậc thánh Thanh 
văn, đang giảng dạy giáo lý Tiểu thừa, có sáu mươi 
Tỷ-kheo đáng lẽ sẽ đắc quả A-la-hán. Nhưng đức Văn- 
thù liền đến dạy cho họ pháp Đại thừa. Giáo lý này 
vượt quá trình độ của họ khiến họ phát sinh tà kiến 
và rơi vào địa ngục. Tôn giả Ca-diếp hồi đấng Đạo sư 


về việc ấy và Phật đã trả lời: 


- Đấy là phương tiện khéo của Văn-thù! Thật là 


một giáo lý tuyệt hảo. 


Cũng thế, khi chư Phật khiến cho các vị A-la- 
hán ở đạo lộ Thanh văn, Duyên giác phải xuất khỏi 
định an chỉ đầy hỉ lạc của họ, họ không thể nỗ lực 
phát triển bồ-đề tâm trong dòng tâm thức vì đã quen 
thưởng thức trạng thái hỉ lạc của định an chỉ. Dù có 
nỗ lực họ cũng rất khó mà phát sinh tâm đại bi hay 
vị tha, vân vân, vì từ lâu họ đã thoát khỏi nỗi khổ của 
riêng mình. Tôn giả Xá-lợi-phất và tôn giả Mục-kiŠn- 


liên — hai đại đệ tử của Phật bảo nhau: 


- Đấng Đạo sư đã dạy chúng ta đạo lộ Đại thừa 
và quả báo của Đại thừa. Những điều này thực kỳ 
diệu, nhưng chúng ta giống như những khúc gỗ đã 
cháy, chúng ta không thể làm gì thêm nữa. 


Nhưng ta nên biết rằng những bậc thánh như tôn 
giả Xá-lợi-phất đều là hóa thân của chư Phật dưới 


Giải thoát trong lòng tay | 119 


dạng Thanh văn. Lời nói trên ám chỉ hạng Thanh văn 
thực thụ, những người tự gây chướng ngại lớn cho sự 
đắc quả vô thượng bồ-đề. 


Bởi thế, khi đã đạt được vài tuệ giác đi sâu vào 
sự từ bỏ, ta phải nhanh chóng quyết định bước vào 
đạo lộ Đại thừa. Sở dĩ ta phải luyện tâm một phần 
đồng hành với Phạm vi Trung bình, là cốt để phát 
triển sự từ bỏ trong dòng tâm thức, nhưng không thực 
sự để đi con đường của Phạm vi Trung bình. Việc 
luyện tâm bồ-đểề phù hợp với chương nói về Phạm vi 
Lớn mới là phần chính của con đường tu tập; các 
Phạm vi Nhỏ và Trung bình chỉ là một dẫn nhập, một 


bổ túc cho phận sự tổng quát của một Bồ-tát. 


Trong sự khảo cứu đạo lộ thuộc Phạm vi Lớn, 
việc đầu tiên cần làm là khởi lên niềm hoan hỉ, bởi 
thế truyền thống khẩu quyết trước hết bàn đến những 
lợi lạc của bồ-để tâm. Sau đó trích dẫn tác phẩm Lời 
đức Văn-thù nói về những lợi lạc ấy. Tôi sẽ nói để 
cập lợi ích tâm bồ-để dưới mười đề mục: 


(IVB2.3.1.1) Con đường duy nhất để vào Đại thừa là 
phát tâm bồ-đề; 


(IVB2.3.1.2) Bạn được danh hiệu là “con Phật”, 
(IVB2.3.1.3) Bạn sáng chói hơn Thanh văn và Duyên giác; 


(IVB2.3.1.4) Bạn trở thành đối tượng cúng dường tối 
thượng; 


120 | Pabongka Rinpoche 


(IVB2.3.1.5) Bạn dễ dàng tích lũy vô lượng công đức; 
(IVB2.3.1.6) Bạn mau tịnh hóa tội chướng; 
(IVB2.3.1.7) Bạn thành tựu mọi ước muốn; 
(IVB2.3.1.8) Bạn không sợ bị hại; 


(IVB2.3.1.9) Bạn nhanh chóng hoàn tất mọi giai đoạn 


của Đạo lộ; 


(IVB2.3.1.10) Bạn trở thành nguồn hạnh phúc cho 
kẻ khác. 


IVB2.3.1.1 Con đường duy nhất để vào Đại thừa là 
phát tâm bô-đê 


Điều quyết định bạn đã vào hàng ngũ Đại thừa 
hay chưa, là bạn đã phát tâm bồổ-để trong dòng tâm 
thức mình hay chưa. Tsongkapa nói: 


- Pháp Đại thừa không mà thôi chưa đủ - chính 
con người phải thuộc vào Đại thừa. Bạn trở thành một 
con người Đại thừa nhờ có tâm bồ-để. Nếu chỉ hiểu 
biết về bồ-để tâm, thì bạn chưa hẳn là một người Đại 


thừa thực thụ. 


Nếu không có bồ-đề tâm trong dòng tâm thức mà 
tu tập chẳng hạn các giai đoạn phát sinh và thành tựu 
trong mật điển Guhyasamàja, vua của các mật điển, 
thì —- ngoài việc nó không phải là nhân tố để đạt giác 
ngộ — bạn còn không thể khởi tu con đường tích lũy 


Giải thoát trong lòng tay | 121 


công đức của Đại thừa. Ngoài ra, một sự tu tập như 
thế lại còn không phải là pháp Đại thừa. Nhưng nếu 
trong bạn có tâm bồ-để, thì ngay cả việc tụng thần 
chú Om Mani Padme Hum cũng là pháp Đại thừa và 
là nhân tố cho bạn đạt giác ngộ. Long Thọ nói: 


Nếu ham thích bô-đêề vô thượng 
Cho bản thân và cho đời, 
Thì phải có một tâm bô-để 


Kiên cố như Tu Di, vua các ngọn núi. 


Nếu không có tâm bồ-đểề ấy, thì khi bạn thiền 
định về giai đoạn phát sinh trong các mật điển cũng 
chỉ như nhìn vào ngôi nhà của chư thiên trong đổ 
hình; và khi bạn thiền về giai đoạn thành tựu thì có 
câu: “Thở vào, giữ nó lại, đuổi nó ra...” Nói cách khác, 
những thực tập về các luông khí lực, vân vân, như thế 
không tốt gì hơn việc thụt ống bệ! 


Tính nhanh chóng độc nhất của các mật điển là 
ở sự kiện nó làm tăng trưởng tâm bồ-để rất nhiều. 
Jangkya Roelpai Dorje nói: 


— Tôi đã học với Lama Purchog Ngagwang Jampa. 
Ngay cả khi cho một pháp quán đảnh chính yếu, ngài 
cũng chỉ nói về Lamrim trong phần giải thích pháp 
quán đảnh. Những người thấy vậy có thể cho rằng 
ngài không biết nói về các mật điển, nhưng kỳ thật 
lời ngài nói xuất phát từ sự liễu tri của ngài về toàn 
bộ yếu điểm của con đường mật tông. 


122 | Pabongka Rinpoche 


Khi nghe một hành giả mật điển Hevajra đắc 


quả Dự lưu, Atìsha ngạc nhiên nói: 


- Điều ấy chứng tỏ ông ta đã không có tâm bồ- 
đề. Càng có nhiều người thiền quán về Hevajra sẽ 


xuống địa ngục! 


Dù sao hành giả ấy cũng còn khá, vì có rất nhiều 
người thiếu tâm bồ-đề mà lại thực hành thần chú của 
chư thần phẫn nộ nên đã tái sinh làm ma quỷ hoặc 
sa vào địa ngục. Có câu chuyện về vị thần ở địa 
phương Chushur. Trước kia ông là người đã từng tu 
nhiều kỳ nhập thất dài, nhưng về sau tái sinh làm một 
thổ thần. Nếu vị hành giả Hevajra đắc quả Dự lưu nói 
trên lại có tâm bồ-để thì ông ta đã đạt giác ngộ ngay 
trong đời ấy. Nhưng vì thiếu bồ-đề tâm nên ông chỉ 
được một quả của Tiếu thừa, không có một chút nhân 
nào để giác ngộ. Bởi thế bồ-đề tâm là cái mà ta có 


thể gọi là một “pháp sâu xa.” 


Tôi đã kể cho các bạn nghe những chuyện tương 
tự, như câu chuyện về Bà-la-môn Chanakya, hoặc 
chuyện về hành giả Ấn Độ, người thực hành mật điển 
Yamàntaka sau tái sinh làm một ác quỷ đi đến Tây 
Tạng chỉ được Atìsha cho ăn bánh lễ rồi đuổi đi. 
Chúng ta cũng có câu chuyện về hành giả mật điển 
'Yamàntaka ở Paenpo tái sinh làm một ngạ quỉ có hình 
thù giống vị thần của mật điển ấy, cứ lai vãng một lễ 
đốt đồ cúng cho các vong linh tại nhà những thí chủ 


của ông ta trước kia. 


Giải thoát trong lòng tay | 123 


Ngày nay, có nhiều người xem trọng những 
chuyện như thấy được chư thiên, có thiên nhãn hoặc 
những thần thông khác; nhưng nếu được những thứ 
ấy mà không có tâm bồ-đề thì bạn rất dễ dàng xuống 
các đọa xứ. Và đến lúc ấy thì có thiên nhãn hay thần 
thông cũng không ích gì. Khi có tâm bồ-để thì dù 
không nỗ lực tu tập các pháp môn khác, ta vẫn có 
được gốc rễ của pháp Đại thừa. Dù bạn theo bất cứ 
pháp môn nào thuộc kinh điển hay mật điển, thuộc 
Đại thừa hay không thuộc Đại thừa, điều quan trọng 
nhất vẫn tùy thuộc vào sự kiện bạn có tâm bồ-đề hay 
không. Nếu có tâm bồ-đề thì dù khi bạn cho súc sinh 
một miếng ăn, việc ấy cũng góp phần vào sự đạt toàn 
giác. Điều này cũng áp dụng cho mọi hoạt động bình 
thường chỉ có tính chất vô thưởng vô phạt. Những đại 
Bồ-tát còn có thể chuyển phi phước hành thành ra 
phước hành, khi làm mọi sự kèm với tâm bồ-đề. 


Nếu không có tâm bồ-đề mà gặp hoàn cảnh dễ 
khiến bạn phát triển trí tuệ Bát-nhã liễu tri tánh không, 
thì hoàn cảnh ấy trở thành nhân tố cho một trong ba 
loại giác ngộ của Thanh văn, Duyên giác hoặc Bồ-tát; 
bởi thế Tuệ Bát-nhã ví như bà mẹ. Nhưng khi có tâm 
bồ-đề, thì hoàn cảnh ấy chỉ làm cái nhân cho bạn đạt 
vô thượng bồ-đề. Bởi thế bồ-đề tâm như một người cha. 
Đấy là lý do gọi trí tuệ Bát-nhã là “mẹ.” 


Tóm lại, trừ phi bạn tuyệt đối không khát khao 
giác ngộ thì thôi, ngoài ra tất cả mọi người tu hành 
đều nên lấy bồ-đề tâm làm pháp tu căn bản. Tất cả 
cái gì có giá trị — những đức tính trong bất cứ thừa 


124 | Pabongka Rinpoche 


nào trong ba thừa — cuối cùng đều phát xuất từ bồ-để 
tâm. Nếu ai hồi pháp tu căn bản của ta là gì, ta có 
thể đáp tôi tụng thần chú Hayagrìva, Yamàntaka hoặc 
Kim cương thủ, nhưng kỳ thật phần đông chúng ta 
thường đã lấy ba độc làm pháp tu căn bản! Atìsha là 
một học giả về tất cả các pháp ấy, nhưng ngài vẫn 
chưa thỏa mãn. Ngài vượt biển chịu gian nan trong 
mười ba tháng ròng để thụ giáo toàn triệt về bổ-để 
tâm với bậc thầy Suvarnadvìpi, và lấy bồ-đề tâm làm 
pháp tu căn bản của mình. Ngài kính trọng bậc thầy 
đã chỉ giáo cho ngài về bổ-để tâm hơn bất cứ thầy 
nào khác. Nhưng Suvarnadvìpi là một người thuộc 
phái Duy thức (Chittamatrin) nên tri kiến của ông về 
Tánh không không bằng Atìsha. 


Vì lý do đó ta phải xem coi ta có thể phát triển 
tâm bồổ-để trong dòng tâm thức ta không. Không có 
một đời tái sinh nào tốt để phát tâm bổ-đề hơn là 
trong đời hiện tại này. Không có chỉ giáo nào tốt hơn 
để cho ta đào luyện tâm bồ-để hơn là pháp Lamrim. 
Khi xét những điều ấy, ta sẽ thấy thật vô cùng đáng 
tiếc nếu không làm gì để phát triển tâm bỗổ-đề trong 
dòng tâm thức mình. Xung quanh ta, có những người 
dành cả đời tu tập những chuyện khó như nằm gai 
nếm mật. Họ có thể tự hào là những hành giả phi 
thường nhưng kỳ thực, họ đã đi lạc ra khỏi con đường 
đưa đến toàn giác vì đã không xem trọng bồ-để tâm. 
Chuyện này thật quá thông thường. 


Chúng ta phải xét xem mình có thể thực thụ 
phát triển tâm bồ-đề trong dòng tâm thức hay không. 


Giải thoát trong lòng tay | 125 


Nếu không được thế, thì ít nhất nên xét xem ta có 
được chút kinh nghiệm nào về tâm bồ-đề dù gượng 
ép hay không. Hoặc nên xét xem mình có chút tri kiến 
thấp thỏi nào về tâm bồ-đề không. Nếu không theo 
đuổi việc quán sát này như một để tài thiển quán đặc 
biệt, thì dù ta có nỗ lực bao nhiêu để tu tập thiền định 
hay tụng đọc thần chú, đấy cũng chỉ là nỗ lực vô bổ. 
Thật đáng tiếc! 


IVB2.3.1.2 Bạn được danh hiệu là “con Phật” 
Shantideva nói trong Hành Bồ-tát hạnh: 


Chúng sinh đang ở ngục tù sinh tử 
Mà biết phát tâm bồ-đê, 

Tức thì họ được ngay danh hiệu 
Là “Gon của chư Phật.” 


Và: 


Từ đây tôi được sinh vào dòng họ Phật 
Tôi đã thành người con Phật. 


Như vậy bạn có thành con Phật hay không chỉ 
tùy thuộc vào một điều duy nhất này. Nếu chưa phát 
tâm bồ-để thì bạn không phải là Bồ-tát hay con Phật, 
dù cho bạn có thần thông, đắc ngũ minh, đạt được tri 
kiến trực tiếp về tánh không, hoặc đã hoàn toàn dứt 
vọng tưởng. Bạn sẽ không được vào hàng ngũ Đại 
thừa. Nhưng khi đã phát tâm bồ-để trong dòng tâm 


126 | Pabongka Rinpoche 


thức là bạn đã vào hàng ngũ Đại thừa, cho dù bạn 
đang làm súc sinh hoặc làm một ké ngu như lừa. 


Khi một chúng sinh phát tâm bồ-đề, thì quả đất 
rung động và những chỗ ngồi của chư Phật cũng rung 
động. Vì đại địa được sinh ra do cọng nghiệp của hữu 
tình, nên khi một hữu tình phát bổ-đề tâm thì quả đất 
không chịu nổi, nó phải run lên vì người có bồ-đề tâm 
ấy sẽ dẫn đạo nhiều hữu tình khác, gây một chấn 


động trong cõi sinh tử. 


Khi một người phát tâm bồ-để, thì chư Bồ-tát 
xem người ấy như bà con quyến thuộc của mình; chư 
Phật ở mười phương đều hoan hỉ như vua chuyển luân 
vui mừng có con kế nghiệp, vì người ấy trở thành con 
Phật. Khi một người thối thất tâm bồ-đề là họ tự khai 
trừ mình ra khỏi Đại thừa. Trong quá khứ chúng ta đã 
có được nhiều loại thần thông nhưng rốt cuộc chúng 
chẳng làm ích lợi gì cho ta; vậy tốt hơn ta nên học 
Lamrim. Có thần thông, bùa phép thì không phải là 
chuyện phi thường hay lợi lạc gì. Ai cũng có được 
những năng lực ấy trong cõi trung ấm, sau khi giã từ 


thân xác để tìm kiếm tái sinh. 
IVB2.3.1.3 Bạn sáng chói hơn Thanh văn và Duyên giác 


Một quyển kinh nói: 


“Như châu ngọc trong biển cả sáng hơn tất cả 
đá sói ở lục địa phương Nam, những người phát tâm 


Giải thoát trong lòng tay | 127 


bồ-đề trong dòng tâm thức cũng sáng chói hơn tất cả 
Thanh văn và Duyên giác.” 


Quyển sách nói về cuộc đời đức Di-lặc có nói: 
Cũng như vị hoàng tử dù còn bé cũng quan trọng hơn 
cả đám đình thần lớn tuổi, hoặc như chim con Kim sí 
điểu (Garuda) cũng có giá trị hơn cả bầy chim khác, 
một Bồ-tát đã phát tâm bồ-đề trong dòng tâm thức còn 
sáng chói hơn toàn thể Thanh văn và Duyên giác. Đấy 
là nhờ năng lực của lòng vị tha. Hơn nữa dù một viên 
kim cương có vết cũng vẫn được gọi là kim cương, vẫn 
sáng chói hơn những thứ ngọc khác và vẫn là một tài 
sản. Cũng tương tự, những người đã phát tâm bô-để 
có thể chưa tu tập những việc làm của người con Phật, 
nhưng họ vẫn được gọi là con của đấng Chiến thắng 
do tâm bồ-đề đã phát sinh trong dòng tâm thức. Trong 
tất cả sự tích lũy đức hạnh, sự tích lũy của họ tốt nhất, 
sáng chói hơn kho công đức và trí tuệ của Thanh văn, 
Duyên giác. Và sự nghèo khó trong sinh tử cũng được 
xua tan bởi tâm bồ-đề. 


Chỉ có tâm bồ-đểề đáng được xem là tỉnh túy của 
tám muôn bốn ngàn pháp tu. Atìsha nói: 


- Hãy từ bỏ đời này và chỉ nên tập luyện cho 
mình quen thuộc với tâm từ, tâm bi và tâm bồ-đê. 
IVB2.3.1.4 Bạn trở thành đối tượng cúng dường 


tối thượng 


Khi bạn phát triển bồ-để tâm trong dòng tâm 
thức, “thì nhân loại và chư thiên đều chắp tay cung 


128 | Pabongka Rinpoche 


kính.” Nói cách khác, bạn trở thành mục tiêu tối 
thượng cho sự cúng dường của chư thiên và loài người. 
Nhưng không phải chỉ luyện tâm bầ-đề trong một thời 
gian ngắn đã được gọi là có tâm bồ-đề. Ngay cả Atìsha 
vĩ đại cũng đã luyện tâm ấy trong 12 năm. Những 
người tu thiền quán về chư thiên và tụng chú mà còn 
phải kiên trì với pháp ấy trong nhiều năm, nên chúng 
ta lại càng phải nỗ lực nhiều hơn trong việc phát tâm 
bổ-đề. Những người thuộc cổ phái Kadampas bảo, ai 
cũng có hình ảnh chư thiên để quán tưởng và thần 
chú để tụng, nhưng điều đáng buồn là không ai có 
một pháp để tu. 


Điều cốt yếu là gieo vào tâm thức càng nhiều 
bản năng về bổ-đề tâm càng tốt. Ngày xưa có 500 con 
ngỗng chỉ nhờ nghe âm thanh của Phật mà được tái 
sinh làm chư thiên. Vua A-xà-thế có một bản năng 
mạnh mẽ về tánh Không. Một buổi trưa ông cố dâng 
cúng đức Văn-thù tấm y trị giá ngàn vàng nhưng 
không cúng được vì ngài biến mất. Lúc ấy vua đang 
khoác tấm y và nó cũng tan biến, khiến vua thực 
chứng được tánh Không. Đấy là nhờ trong đời quá khứ, 


bản năng về tánh Không đã được gieo vào tâm ông. 


Khi một người phát tâm bồ-đề thì Phạm vương 
Đế thích và chư thiên đều đến cúng dường; tâm bồ-đề 
mang lại cho họ vẻ sáng chói của chư thiên và giúp họ 
thỏa mãn những ước nguyện. Ngay cả chư Phật cũng 
tôn trọng Bồ-tát, vì các ngài cũng đã từng là Bồ-tát và 


đã từng đào luyện tâm bồ-đề. Trong kinh cũng nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 129 


“Ai tôn kính Ta thì hãy kính lễ các vị Bồổ-tát 
thay vì kính lễ các đức Như lai, cũng như trăng mới 
mọc quý hơn trăng tròn vậy. Khi vị Bồ-tát bước lên 
một chiếc xe, chư Phật sẽ giúp họ hưởng khoái lạc 
thuộc năm giác quan và làm cho họ vui thích. Nếu xe 
không người đẩy thì chính chư Phật sẽ quấn một sợi 
dây quanh cổ mà kéo xe.” 

Ngay những bậc thánh như tôn giả Xá-lợi-phất 
dù có thể nhập định suốt trong nhiều kiếp mà chư 
Phật cũng không kính trọng nhiều đến thế. 

Người ta còn kể câu chuyện như sau. Có lần đức 
Phật không cúng cho Bồ-tát Văn-thù miếng ăn đầu 
tiên của đồ khất thực trong bình bát của Ngài, nên cái 


bát bị đất nuốt mất tiêu. 


IVB2.3.1.5 Bạn dễ dàng tích lũy vô lượng công đức 


Nyugrumpa nói: 


- Khi một người vừa phát tâm bồ-đề thì họ đã 
bắt đầu tích lũy công đức và tịnh trừ được một ít 
nghiệp chướng. 


Tsongkapa nói: 
“Như viên ngọc ước của bậc trí, 


Bồ-đề tâm mang lại cho bạn 


Một kho lớn đức hạnh. 


130 | Pabongka Rinpoche 


Shantideva giải thích: 


“Bồ-đê tâm như viên ngọc ước 

Vì chuyển hóa được cái thân bất tịnh 
Thành Phật thân vô giá - 

Bởi thế hãy luôn duy trì bô-đề tâm... 
Những đức hạnh khác chỉ như cây chuối 
Chỉ trổ quả một lân rôi chết, 

Bồ-đề tâm giống như đại thụ 

Vẫn tăng trưởng và kết trái không ngừng. 


Nói cách khác, không có gì tốt hơn bổ-đề tâm 
để hoàn tất sự tích lũy công đức. Nếu bố thí cho trăm 
ngàn chúng sinh trong trăm ngàn kiếp, đem ngọc ngà 
châu báu đầy hàng tỉ thế giới để bố thí mà không có 
tâm bồ-đề, thì quả báo của phước nghiệp này cuối cùng 
cũng đi đến chấm dứt, vì đấy không phải là việc của 
Bồ-tát nên không là nhân tố để thành Phật. Nhưng nếu 
có kèm theo tâm bồ-để trong lúc cho con chó một 
miếng ăn, thì quả báo của hành vi ấy sẽ không cùng 
tận, vì là một cái nhân để thành Phật. Nếu có tâm bồ- 
đề, thì dù chỉ dâng cúng Phật một nén hương, công đức 
cũng ngang bằng cúng cho tất cả hữu tình mỗi người 
một cây. Nếu có tâm bầ-đề thì dù chỉ đọc một câu Om 


Mani Padme Hum, cũng lợi lạc như đọc vô số lần. 


Vào thời Phật, có lần một người ăn xin cúng 


Phật một cây đèn dầu nhỏ kèm với tâm bồ-để. Đức 


Giải thoát trong lòng tay | 131 


A-nan đã không dập tắt được cây đòn ấy; và Phật dạy 
ngay cả ngọn cuồng phong thời kiếp tận cũng không 
thể thổi tắt được vì công đức do sự cúng dường kèm 


với tâm bồ-đểề đã tăng trưởng liên tục. 


Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Người đã phát bồ-đê tâm thuần tịnh 
Thì dù trong lúc ngủ hay sơ ý, 

Vẫn được năng lực của công đức. 
Phước đức họ luôn tăng trưởng 

Và trở thành to lớn như hư không. 


Nói cách khác, khi đã phát tâm bổ-đề hoặc trong 
tâm nguyện (bồ-đề nguyện), hoặc dưới hình thức dấn 
thân (bồ-đểề hạnh), ta sẽ nhận được một dòng thiện 
đức liên tục ngay cả lúc ta ngủ hoặc khi ta không để 
ý. Muốn giúp cho một hữu tình hết nhức đầu mà còn 
có công đức, huống øì là ước nguyện giải thoát tất cả 
hữu tình ra khỏi vô lượng khổ đau tật bệnh? Quyển 
Hành Bồ-tát hạnh cũng nói tương tự: 


Nếu tư tưởng giải thoát chúng sinh 
Thoát khỏi cơn đau đầu 

Là một tư tưởng lành 

Khiến người ta có vô lượng công đức, 
Thế thì cần gì nói đến 


Ước nguyện giải cứu tất cả hữu tình 


132 | Pabongka Rinpoche 


Thoát khỏi vô lượng đau khổ, 

Bằng cách dạy họ tu tập điêu lành? 
„Hành vi bố thí thức ăn 

Chỉ đỡ đói trong nửa ngày 

Cũng được ca tụng là đức hạnh, 

Huống gì trải vô lượng kiếp, 

Mong thỏa mãn ước vọng 

Của vô lượng hữu tình 

Với phúc lạc vô tỷ của chư Thiện Thệ? 


Nói tóm lại, khi được điều động bởi tâm bầ-đề, 
thì bất cứ công đức nào ta làm cũng sẽ mang lại vô số 
lợi lạc. 


IVB2.3.1.6 Bạn mau tịnh hóa tội chướng 


Không gì tốt hơn tâm bồ-đề để tịnh hóa tội lỗi. 
Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Tội lỗi có năng lực lớn lao 
hơn bất cứ đức hạnh nào 
Ngoại trừ bồ-đê tâm tối thượng. 


Nghĩa là khi đã phạm một tội lỗi to lớn không 
thể nào sám hối để trừ diệt, thì năng lực tội lỗi ấy sẽ 
tiêu tan nếu bạn phát tâm bồ-đề. Điều này được chứng 


mỉnh bằng câu chuyện của bậc thánh Vô Trước. Trong 


Giải thoát trong lòng tay | 133 


một sát na khởi tâm đại bi ngài đã tịnh hóa nhiều tội 
lỗi và nghiệp chướng hơn cả mười hai năm tu tập các 
thiện hành. Hơn nữa: 


Bạn có thể có vài tội khó dung tha, 
Nhưng khi nương tựa tâm bồ-đê, 
Bạn sẽ giải thoát ngay khỏi tội lỗi, 
Cũng như ta thoát hiểm 

Nhờ nương tựa một vị anh hùng. 
Vậy những người biết lo xa 

Ai lại không nương tựa tâm bồ-đê? 


Nói cách khác, như khi cùng đi ngang qua đường 
hiểm với một người rất dũng cắm, thì ta không sợ bị 
phục kích; cũng thế ta không sợ hậu quả của tội lỗi 


và chướng ngại nếu có bổ-đề tâm. 


Tội lỗi lớn chắc chốn tiêu tan 


Như bị thiêu trong hỏa tai ở kiếp tận. 


Nghĩa là, dù ta có một đống tội lỗi cao ngất, thì 
tâm bồ-đề cũng tịnh hóa đống tội ấy như thể đốt cháy 


chúng trong ngọn lửa ở cuối một thời kiếp. 


Vì những lý do ấy, muốn phá hủy tội lỗi của 
bạn, thì một thời thiển quán về tâm bồ-đề còn tốt hơn 
cả trăm năm sám hối tội lỗi bằng các phương tiện 


khác mà không kèm theo tâm bồ-đề. 


134 | Pabongka Rinpoche 


IVB2.3.1.7 Bạn thành tựu mọi ước muốn 


Khi phát tâm bồ-đề, bạn thành tựu được một 
cách không khó nhọc tất cả mọi ước muốn tạm thời 
và tối hậu. Điều tốt nhất nên mong muốn sẽ là mong 
cho tất cả hữu tình từ bỏ những khổ đau mà họ không 
muốn và thành tựu được hạnh phúc mà họ mong 
muốn. Hành Bồ-tát hạnh nói: 


“Với bổ-đề tâm, vô biên hữu tình sẽ dễ dàng đạt 
đến hạnh phúc tối thượng.” 


Nếu đã phát triển tâm bồ-để trong dòng tâm 
thức thì bạn dễ dàng thành công trong tất cả những 
việc mà người thường sẽ thất bại, như học thần chú 
để làm mưa hay chấm dứt mưa đá, vân vân. Người 
thường không làm được là do thiếu bổ-đề tâm. Như 
vậy nếu muốn trừ bệnh cho mình và cho người khác, 
muốn có năng lực lớn, bạn phải phát tâm bồ-đề. 
Không nên nghĩ rằng chỉ giáo về thần chú là không 
linh nghiệm vì không có tác dụng gì cho bạn: chỉ vì 
thiếu bồổ-để tâm. 


Bạn không cần nhờ đến thần chú hay những đồ 
phụ tùng trong mật tông, mà chỉ cần thốt lên một lời 
thệ nguyện. Bồ-tát Sadà Prarudita làm cho thân thể 
mình lành lặn trở lại bằng một lời thể như vậy. Có 
lần ở Lhasa con sông Kichu sắp tràn bờ, Moenlam 
Paoelwa đã viết dòng chữ này trên tảng đá: “Nếu tôi 
thực sự là một Bồ-tát thì nước hãy rút xuống!” và khi 
mang đến bên bờ sông, nước liền rút. 


Giải thoát trong lòng tay | 135 


Như vậy với bồ-đề tâm, không những ta có thế 
thành tựu điều thù thắng nhất — sự toàn giác của một vị 


Phật - mà còn thành công trong những bùa chú lặt vặt. 


IVB2.3.1.8 Bạn không sợ bị hại 


Khi ngủ, một vị vua chuyển luân được Kim 
cương thủ, Phạm Vương, Đế Thích, Tứ thiên vương 
canh gác. Một vị Bồ-tát thì được bảo vệ gấp hai lần 
vua chuyển luân, và lại còn được bảo vệ suốt đêm 
ngày không bao giờ bị hại, không bao giờ bị ác ma 
quấy nhiễu. Nếu không có tâm bồ-để mà ta dùng trống 
kèn hô triệu thần linh đến che chở cho mình lúc gặp 
nguy khốn thì không chắc họ có đến thực không. 
Nhưng nếu ta đã phát tâm bổ-đề, thì dù không mời, 
Tứ thiên vương vẫn luôn canh gác cho ta như những 


tôi tớ trung thành. Kinh Trải rơm nói: 


“Khi thoa vào thân thể một thứ thuốc chống 
bệnh tật thì bạn không còn sợ bệnh tác hại; như khi 
thoa thuốc ky nọc rắn thì rắn sẽ tránh bạn, và có thứ 
dược vương làm mất năng lực của những kẻ thù 
nghịch đến nỗi họ không thể làm gì được ta. Cũng thế, 
khi có tâm bồ-đề thì ta không thể bị truyền nhiễm vì 


các bệnh vọng tưởng.” 


Khi Geshe Kamlungpa sống ở Yungwai Pur 
thuộc miền Paenpo, trải qua thời gian để thiền quán 
về bổ-đề tâm, phi nhân ở vùng ấy muốn tấn công ngài 
nhưng một con ma nói: 


136 | Pabongka Rinpoche 


— Ông ấy thương ta còn hơn chính bản thân. Ông 
ấy khóc mãi. Làm sao ngươi có thể nghĩ đến chuyện 


làm hại ông ấy? 


Bậc Đạo sư đầy từ mẫn của chúng ta đánh bại 
đạo quân ma nhờ năng lực từ bi của Ngài. Năm Dạ- 
xoa không thể giết những người chăn bò trong cung 
vua Maitrobala cũng nhờ tâm đại bi của vua. Khi Bu- 
toen Rinpoche bị ốm, ông đã mời Ngulchu Togme 
Sangpo đến thiền quán về tâm bồổ-đề làm cho mình 
đỡ đau. Những chuyện như thế làm sáng tổ vô số lợi 
lạc của bổ-để tâm. Tóm lại là những người đã thiển 


quán về tâm bồ-đề thì không bị phi nhân quấy nhiễu. 


IVB2.3.1.9 Bạn nhanh chóng hoàn tất mọi giai đoạn 
của đạo lộ 


Khi theo đuổi thiền định về chánh kiến mà 
không có tâm bồ-đề, thì ta chỉ có thể thành tựu căn 
bản trí, không tích lũy được công đức. Nhưng chính 
nhờ năng lực tâm bồ-đề tương đối mà ta hoàn tất được 
cả hai thứ tích lũy và trừ được hai thứ chướng ngại, 
cùng với những bản năng (tùy miên) của chúng. Nếu 
có tâm bồ-đề, bạn có thể giác ngộ trong một đời nhờ 
mật tông; nhưng không có tâm bổ-đề mà sử dụng mật 
điển bạn cũng không thể đạt được dù chỉ trình độ 


1. Là trí chướng và hoặc chướng hay sở tri chướng và phiển 
não chướng - DG 


Giải thoát trong lòng tay | 137 


thấp nhất của đạo lộ Đại thừa. Nói tóm lại, khi bạn 
có bổ-đề tâm, gốc rễ của sự tu tập tất cả thiện pháp, 
thì mọi đức hạnh bạn làm, ngay cả việc cho con qua 
một miếng ăn, cũng làm nhân cho sự thành Phật; bởi 
thế mà tôi nói rằng bạn sẽ nhanh chóng hoàn tất con 


đường tu tập. 


IVB2.3.1.10 Bạn trở thành nguồn hạnh phúc cho kẻ khác 
Tác phẩm Hành Trung đạo nói: 


Chư Phật nhiều năng lực 
Đã sản sinh ra Thanh văn, Độc giác, 
Nhưng chính chư Phật 


Lại từ Bô-tát mà sinh ra... 


Nói cách khác, tất cả hạnh phúc trên thế gian, 
tất cả Thanh văn, Độc giác, Chuyển luân Thánh vương 
thành tựu được những địa vị ấy đều do năng lực chư 
Phật. Nhưng chính chư Phật thì phát xuất từ Bồ-tát, 
và Bồ-tát phát xuất từ bồ-để tâm. Không những bồ-để 
tâm là gốc rễ duy nhất của tất cả hạnh phúc hữu tình, 
mà còn là tỉnh chất của tám muôn bốn ngàn thiện 
pháp. Đấy là pháp tu chính yếu mà những người con 
Phật nên tập trung vào. Sự thù thắng của các mật điển 


phát sinh từ năng lực của tâm bồ-đê. 


Khi Geshe Dromtoenpa hỏi thăm một người về 


tin tức ba anh em Kadampa; người ấy cho ngài biết 


138 | Pabongka Rinpoche 


về từng người một và những pháp sự rộn ràng của họ. 
Drom nói: 


- Thật tuyệt, cả ba vị đều tuyệt vời! 
Rồi người kia nói thêm: 


— Còn thây Geshe Kamlungpa thì tối ngày chỉ 
ngồi trên bờ vực thẩm với đối mắt hơi nhắm, có đôi 


khi khóc. Ông ta chỉ làm có chừng ấy việc. 
Drom chắp hai tay bảo: 
— Ngài ấy chính thực đang tu tập diệu pháp! 
Hành Bồ-tát hạnh nói: 


“Đó là chất đề hồ (bơ) rút được nhờ nhào nặn 
sữa Diệu pháp.” 


Nghĩa là, bồ-đểề tâm là tỉnh chất của toàn thể 
diệu pháp. Bởi thế tôi xin mọi người hãy dùng bất 
cứ phương pháp nào có thể, để phát sinh được tâm 
bồ-đề. 


Một giáo lý có phải là Đại thừa hay không là do 
trong đó có bổ-để tâm hay không. Hãy gạt sang một 
bên tất cả những pháp khác mà mọi người cho là sâu 
xa vi diệu, và chỉ thực hành tâm bôổ-để một cách 
nghiêm chỉnh. Nhưng có nhiều hành giả thuộc mọi 
phái Sakya, Gelug, Kagyu, và Nyingma không hiểu 
được điểm này, mà vẫn mong muốn Phật quả. Họ 


thiền quán về hai giai đoạn của mật điển, bất cần bồ- 


Giải thoát trong lòng tay | 139 


để tâm, mà vẫn muốn tiến nhanh trên đạo lộ. Họ 
hành động như một người “có cục bướu dư trên cần 
cổ quý báu” như tục ngữ nói. Chư Phật trong ba đời 
không vị nào thành Phật mà không phát tâm bồ-đề. 
Một vị Phật thành Phật mà không cần tâm bồ-đề là 
chuyện chưa ai từng nghe tới. Bởi thế, ai không có 
tâm bồổ-để thì sẽ không đạt thành Phật quả; và nếu 
thiếu bổ-đề tâm là họ không mong cầu Phật quả. Bởi 
thế bạn phải xét điều này một cách nghiêm túc. 


Giáo thọ Rego nói với Drubkang Geleg Gyatso: 


- Mỗi khi ông đến, chúng ta sẽ nói chuyện về 
tâm bồ-đề, chắc chắn tôi sẽ được một ngày vui. Những 
câu chuyện như thế đối với người bây giờ thực hoàn 
toàn xa lạ. 


Trong chúng ta rất ít người thực hành bầ-đề tâm. 
Có người cho rằng phát tâm bồ-để là việc quá khó 
khăn, bởi thế họ gạt qua một bên chuyện phát tâm 
bồ-đề. Lại có người nói “Bồ-đề tâm là một để tài phổ 
thông trong giáo lý Đại thừa; chúng tôi chỉ thiền quán 
về những đề tài sâu xa hơn như hai giai đoạn của mật 
điển Du-già tối thượng” và cũng dẹp tâm bổ-đề qua 
một bên. Việc ấy chẳng khác gì người ta không đi ra 
biển cả tìm châu ngọc như ý mà lại tìm nó giữa đống 
bùn trong dấu chân trâu. Đức Tsongkapa nói: 


“Vì hiểu như vậy nên những người con anh dũng 
của chư Phật đã lấy tâm bồ-để vô thượng làm pháp 
tu chính yếu của họ”. 


140 | Pabongka Rinpoche 


Như vậy chỉ có bổ-đề tâm được ca tụng như là 
pháp thực hành căn bản. Ngày nay một số người 
thường bảo pháp tu căn bản của họ là quán một vị 
thần nào đó. Những người khác lại bảo họ chuyên 
môn học sách thiên văn của Trung quốc. Những người 
khác thì tụng chú, vân vân, để giải quyết những vấn 
để riêng tư. Nhưng bạn sẽ không bao giờ thành tựu 


Phật quả nếu không có bồ-để tâm. 


Atisha nghĩ rằng Suvarnadvìpi là bậc thầy tốt 
nhất trong những bậc thầy của ngài. Và khi ốm ngài 


đã bảo đệ tử Dromtoenpa: 
“Tâm ông rất hiển thiện; ông hãy gia trì cho tôi.” 
Atìsha muốn nói đến tâm bồ-đề. 


(Kyabje Pabongka kể câu chuyện về bậc thầy 
Pháp Hộ, lúc trước theo phái Tỳ-bà-sa, về sau theo 


Trung quán nhờ tâm bô-đề nơi ngài.) 


Những thiện sự của Atìsha lan xa rộng ở Ấn 
cũng như ở Tây Tạng đều nhờ năng lực tận tụy của 
ngài đối với những bậc thầy và nhờ tâm bồ-để nơi 


ngài. Như những người phái Kadampas ngày xưa nói: 


“Bạn có thể đạt đến mức tịnh chỉ sâu xa đến độ 
trống đánh bên tai cũng không nghe, nhưng điều ấy 


cũng vô ích nếu bạn không có tâm bồ-đề.” 


Bậc thầy Rahulagupta cũng nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 141 


“Dù có thấy được linh ảnh chư thần bảo hộ, dù 
đạt được các thần thông và thiên nhãn, hoặc có được 
định lực vững như núi cũng không ăn thua gì. Hãy 


thiển quán về tâm từ và tâm bỉ!” 


Trong kinh điển, bổ-đề tâm được xem như xe 
báu của vua Chuyển luân, như hai bàn tay hay sinh 


lực của một con người. 
Quyển Dòng tương tục vi diệu của Đại thừa nói: 


“Sự quý mến Tối thượng thừa là hột giống của 


trí tuệ, là bà mẹ sinh ra chư Phật.” 


Ví dụ, một người cha có tác dụng như nguyên 
nhân quyết định dòng họ, còn bà mẹ là một nguyên 
nhân không quyết định. Bồ-đểề tâm cũng thế, là 
nguyên nhân quyết định để thành Phật; còn trí tuệ 
thực chứng tánh không là một nguyên nhân bất định 
cho bất cứ loại giác ngộ nào trong ba loại (Thanh văn, 
Duyên giác, Bồ-tát). Bởi thế trí tuệ chứng tánh không 
là nhân cho sự Giác ngộ trong bất cứ cỗ xe nào tình 
cờ bạn gặp, như Đại thừa hay Tiểu thừa. Như vậy, 
người nào chỉ có một ít hiểu biết về bồ-đề tâm cũng 
sẽ được giác ngộ sớm hơn một người thiếu tâm bồ-đề 
mà thiển quán về các pháp như Đại thủ ấn, dzogchen 
(thiền đốn ngộ), hay quán về các bộ loại chư thần. 
Tâm bồ-đề là cốt tủy, và đây là thông điệp của đức 
Atìsha vĩ đại, một người thấu triệt tất cả nền diệu 


pháp và đã tu tập bồổ-để tâm. Ngài nói: 


142 | Pabongka Rinpoche 


“Hãy thiên quán về tâm từ, tâm bi, và tâm bỗ-đỀ”. 


Vì lý do ấy, không nên chỉ dựa vào việc thiển 
quán chư thần hay tụng chú, mà phải nỗ lực quán bồ- 
để tâm. Phát triển tỉnh túy này của Phật pháp trong 
dòng tâm thức đã là chuyện đáng nỗ lực để làm và bạn 
chắc chắn tâm bồ-đề sẽ phát sinh trong bạn nếu thiền 
quán về tâm ấy, vì các pháp hữu vi không cố định; 


nguyên nhân đúng sẽ phát sinh hiệu quả mong muốn. 


Trước khi Atìsha đến Tây Tạng, thì ở đấy đã 
hiện hữu một nghỉ lễ để truyền giới bổ-đểề tâm. Khởi 


đầu buổi lễ, mọi người sẽ tụng: 


“Tôi sẽ đạt thành Phật quả vì lợi ích của tất cả 
hữu tình đã từng là mẹ tôi.” 


Họ đã thay bồ-đểề tâm bằng công đức suông. 
Muốn phát tâm bồ-đề trong dòng tâm thức, bạn phải 
luyện tâm chứ không chỉ thọ giới là đủ. Nếu không 
luyện tâm thì ngay cả việc làm quen với tâm bồ-để 
cũng khó, chứ đừng nói đến sự phát sinh trong bạn 
tâm bồ-đề một cách tự nhiên như khi bạn được truyền 
giới Biệt giải thoát. Có lần Atisha đã nói với những 


người Tây Tạng một cách mỉa mai rằng: 


- Những người được các ông xem như Bồầ-tát thật 
chưa từng biết đến từ bi là gì! 


Những người Tây Tạng hỏi lại: 


- Thế thì chúng tôi phải làm sao? 


Giải thoát trong lòng tay | 143 


Ngài trả lời: 
— Phải tu tập theo từng giai đoạn. 


Phát bồ-đề tâm mà không trải qua lòng thương 
xót rộng lớn (tâm đại bi) là điều hoàn toàn bất khả, 
nên bạn cần phải luyện tập tâm qua từng giai đoạn. 


IVB2.3.2 Cách phát tâm Bồ-để 
Có hai tiêu đề: 
(IVB2.3.2.1) Những giai đoạn luyện tâm bồ-để; 


(IVB2.3.2.2) Phát tâm bồ-để qua nghỉ thức thọ giới. 


IVB2.3.2.1 Những giai đoạn luyện tâm bô-đề 
Có các tiêu để phụ: 
(IVB2.3.2.1a) Luyện tâm theo chỉ giáo bảy lớp nhân quả; 


(IVB2.3.2.1b) Luyện tâm bằng cách đổi địa vị mình 
VỚI nBƯỜI; 


(IVB2.3.2.1c) Chuyến nghịch cảnh thành con đường 
giác ngộ; 


(IVB2.3.2.1d) Một phương pháp để áp dụng suốt đời; 
(IVB2.3.2.1e) Tiêu chuẩn để biết đã luyện tâm; 
(IVB2.3.2.17) Mười tám điều kiện của pháp luyện tâm; 


(IVB2.3.2.1g) Hai mươi hai lời khuyên. 


144 | Pabongka Rinpoche 


21% 


“Chỉ giáo bảy lớp nhân quả” khởi đầu bằng cách 
nhìn tất cả hữu tình đều đáng mến. Đây là phương 
pháp mà chư tổ Atìsha, Chandrakirti, Chandragomin, 
Shantarakshita, và những vị khác đã theo. Hệ phái 
Shantideva thì luyện tâm theo cách đổi địa vị mình 
với người. Ta có thể phát tâm bồ-để nhờ luyện tập 
theo một trong hai chỉ giáo này, vì đấy là những hệ 
phái bắt nguồn từ đấng Đạo sư, được truyền xuống 
qua đức Di-lặc và đức Văn-thù. 


Tác phẩm Đèn soi nẻo Giác của Atìsha và những 
tác phẩm khác của ngài đưa ra những chỉ giáo của Su- 
varnadvipi, bậc thầy đã gìn giữ cả hai dòng chỉ giáo 
nói trên. Chỉ giáo bảy lớp nhân quả rất thịnh hành 
trong các phái Nyingma và Kadampa, nhưng chỉ giáo 
về sự đối địa vị mình với người thì chỉ được truyền 
trong vòng bí mật. Bằng cách ấy, hai chỉ giáo này được 
truyền thừa đến thời Tsongkapa. Giáo lý Ngài dạy cách 
luyện tâm trong cả hai loại chỉ giáo; thực hành phối 
hợp cả hai. Mặc dù khi thiền quán thì ta phải phối hợp 
hai cách, nhưng khi luyện để có được tâm bồ-đề thì hai 
phương pháp này được thảo luận riêng rẽ. 


g) Luyện tâm theo chỉ giáo bảy lớp nhân quả 
IVB2.3.2.1a(ï) Xả vô lượng; 


IVB2.3.2.1a(ii) Bảy lớp nhân quả là: (1) Tất cả 
hữu tình đều đã là mẹ ta; (2) Nhớ lại sự tử tế của họ; 
(3) Đền đáp sự tử tế họ; (4) Thiền định về tâm từ, 


Giải thoát trong lòng tay | 145 


năng lực lôi cuốn ta đến với họ; (5) Tâm đại bi; (6) 
Tâm vị tha; (7) Phát tâm bầ-đề. 


Sáu điều [từ (1) đến (6)] là nhân; đưa đến quả 
là bồ-để tâm. Các pháp tác động như nhân và quả 
theo cách ấy. Trước khi làm phát sinh được ước muốn 
thành Phật để lợi lạc tất cả hữu tình (phát tâm bồ- 
đề), ta phải có tâm vị tha để đảm nhận trách nhiệm 
đem lại an vui cho mọi người. Nhưng ta không thể 
phát triển tâm vị tha nếu không có tâm thương xót 
(tâm bi) đến mức không thể chịu nổi nhìn hữu tình bị 
đau khổ. Muốn phát sinh tâm đại bi thì trước hết phải 
có tâm từ là một năng lực lôi cuốn bạn đến với hữu 
tình. Muốn có tâm từ - năng lực lôi cuốn - thì bạn 
phải xem tất cả hữu tình như những người thân, đối 
với họ bạn có sự thu hút mà bạn không có đối với kẻ 
thù. Vì hình ảnh thân thiết nhất là bà mẹ, nên bạn sẽ 
thương yêu tất cả hữu tình nếu có thể chứng minh họ 
quả thực như những người mẹ, nhớ lại sự tử tế của họ, 
và mong muốn đên đáp. 


Đó là lý do chỉ giáo này được gọi là chỉ giáo bảy 
lớp nhân quả, vì mỗi bước là điều kiện tiên quyết cho 
bước kế tiếp. Không nên thiển cận nghĩ rằng tiến trình 
này quá dài: bạn chắc chắn chỉ có thể phát tâm bồ- 
đề nếu luyện tập theo những bước ấy. Những chỉ giáo 
của phái Kadampas thường rất sâu sắc, nhất là đối 
với giáo lý của Tsongkapa: ngài đã thụ giáo trực tiếp 
từ đức Văn-thù, những giáo lý này đề cập toàn bộ kinh 
giáo và mật giáo thuần tịnh vô cấu. Họ còn sâu sắc 


146 | Pabongka Rinpoche 


hơn cả những tiền bối của họ. Bậc tôn sư tôi, người 
che chở tôi, nơi tôi nương tựa, đã nói: 

— Dường như những giáo lý ở Tây Tạng trong quá 
khứ đã sửa soạn mảnh đất cho giáo lý Tsongkapa xuất 


hiện tiếp theo như vàng ròng. 


Tagtsang Lotsawa nói: 


Con ca tụng kho hùng biện vô tỷ của thầy 
Về tất cả kinh giáo và mật giáo 

Nhưng nhất là về Kim cang thừa; 

Con ca tụng tất cả loại mật điển 

Nhưng nhất là mật điển tối thượng; 

Con ca tụng mọi phần của hai giai đoạn 


Nhưng nhất là về thân huyễn. 


Và Dzogchen Paelge cũng nói: 


— Ôi hỡi Tsongkapa, ngài là suối nguồn hùng 


biện về kinh điển và mật điển... 


Những lời ca tụng ấy xuất phát từ những vị tu 


chứng rất cao. 


Nói đến sự “trao truyền Phật quả” dường như 
hơi quá đáng; dù trao truyền địa vị thấp nhất trong 
đạo lộ tích lũy cũng đã là chuyện khá khó khăn. 
Nhưng nếu nương vào Lamrim bạn sẽ được truyền trao 


quả Phật. Tuy nhiên bạn sẽ không triển khai được quả 


Giải thoát trong lòng tay | 147 


vị toàn giác nếu không tuần tự tu tập theo thứ lớp. 
Vậy trước hết cần phải luyện tâm để xem tất cả chúng 
sinh đã từng là mẹ mình. Nếu không luyện tập bằng 
sự nghĩ tưởng như thế một cách nghiêm túc, nếu 
không đặt hết nỗ lực vào đấy, thì dù có muốn thành 
Phật, việc tu hành của ta cũng hóa ra điên đảo từ sau 
ra trước. Ta sẽ giống như những người mong được 
hạnh phúc nhưng lại làm quấy (là gây cái nhân đau 
khổ). Bạn có thể nỗ lực tu hành các mật điển, con 
đường thần tốc, nhưng trước hết cần phải chịu khó 
trong những kỹ thuật luyện tâm bồ-đề. Nếu không làm 
thế thì chẳng khác nào một người muốn đến tỉnh 
Tsang mà cứ việc leo lên một con ngựa hay bất cứ con 
gì khác rồi nhắm mắt phi nước đại, với cảm tưởng 
mình đang đến đích. Rốt cuộc anh ta không đến 


Tsang, mà có thể đến Kongpo hay Rong! 


Làm sao bạn khởi sự phát sinh tri kiến xem tất 
cả hữu tình như mẹ, có thể xác minh bằng hình ảnh 
sau. Nếu bạn không chuẩn bị cái nền cho bức họa, thì 
bức họa sẽ không xuất hiện. Nếu bạn không phát tâm 
xả đối với tất cả hữu tình, thì cho dù bạn thiền quán 
về từ, bi, hay bất cứ gì khác, thì bạn chỉ có phát sinh 
một hình thức méo mó về những tâm này. Bởi thế 


trước hết bạn cần phát sinh tâm xả vô lượng. 


Pháp luyện tâm bằng chỉ giáo bảy lớp nhân quả 
không bao gồm mọi sự chứa đựng trong pháp luyện 
đổi địa vị mình với người, trong khi pháp sau này có 
bao gồm cả pháp trước. 


148 | Pabongka Rinpoche 


a(i) Xả vô lượng 


Xả vô lượng là điều đầu tiên cần thiển quán 
trong chỉ giáo về bảy lớp nhân quả. Chúng ta cần có 
tâm xả đối với tất cả hữu tình, nhưng hiện tại dòng 
tâm thức ta không có thái độ bình đẳng trước tất cả: 
chúng ta ghét giận một số người và ưa thích một số 
khác. Bởi thế đầu tiên ta nên dùng những người xa lạ 
làm đối tượng để luyện tâm, kế đến là những người 
bạn, và cuối cùng mới đến kẻ thù. Hoặc ta có thể đồng 
lúc lấy cả ba hạng làm đối tượng cho chúng ta luyện 


tâm. Cách sau này được áp dụng rộng rãi. 


Chúng ta nên thiền quán về kẻ thù, bạn và người 
xa lạ, tưởng tượng họ đang ở trước mặt. Chúng ta có 
ba phản ứng khác nhau đối với họ: ghét, ưa và dửng 
dưng. Trước hết ta tức giận những người mà hiện tại 
ta cho là kẻ thù của ta. Khi ấy hãy nhìn sâu vào bản 
chất sự tức giận của mình, nghĩ đến nguyên nhân 
khiến ta tức giận - ví dụ, vì những người ấy đã làm 
hại ta. Kế tiếp, ta thiển quán về tính bất trắc của mọi 
sự, như đã bàn trong phần “Nghĩ về những thống khổ 
chung trong sinh tử.” Chúng ta quán tưởng những kẻ 
thù ấy có thể đã thân thiết với ta như thế nào trong 
quá khứ. Điều ấy sẽ chấm dứt sự thù hận trong ta. 


Thông thường, chúng ta tự nhiên cảm thấy thích 
thú đối với những người mà hiện tại ta cho là bạn. 
Rồi ta xét những lý do tại sao ta thân thiết với họ — 


có lẽ vì họ đã cho ta ăn, mặc, vân vân. Nhưng đấy 


Giải thoát trong lòng tay | 149 


chỉ là những lý do tầm thường, ngắn hạn. Sự ái luyến 
của ta đối với họ sẽ chấm dứt khi ta nhớ lại rằng có 
thể họ đã từng là kẻ thù ta trong những kiếp quá khứ. 


Chúng ta lại còn một phân biệt nữa là xem một 
số người như “xa lạ” vì trong hiện tại họ không thuộc 
hạng bạn hay thù. Nhưng kỳ thực trong quá khứ họ 
cũng đã từng có lúc là kẻ thù ta, lúc khác lại là bạn 
ta. Vậy, có thể nói tất cả mọi người đều đã là kẻ thù 
ta và tất cả đều đã là bạn ta vào lúc này hay lúc khác. 
Nếu tất cả mọi người đều như nhau thì cả ba hạng mà 
hiện tại ta liệt vào người thân, kẻ thù và người dưng 
thực sự không có gì khác nhau. Đã thế thì còn nên 
thương ai, ghét ai? Thật vô lý nếu ta thương những 
người mà mình cho là bạn, vì trong quá khứ đã nhiều 
lần họ là kẻ thù. Cũng thật vô lý không kém nếu ta 
ghét những kẻ mà ta cho là thù, vì họ cũng đã từng 
thân thiết với ta trong quá khứ. Hơn nữa, mọi người 
mà hiện tại ta cho là bạn hay thù thì chỉ “có vẻ” như 


vậy, chứ không chắc họ sẽ luôn luôn như vậy. 


Xét về tâm ta, thì chuyện thương hay ghét người 
nào thật vô lý, vì như thế là mất quân bình trong tự 
tâm. Xét về đối tượng mà ta đối xử khác nhau (người 
thương, kẻ ghét) cũng thực vô lý, vì tự bản chất tất cả 
hữu tình đều bình đẳng, đều đáng thương như nhau, 
vì ai cũng muốn tìm hạnh phúc và tránh né đau khổ. 
Bởi thế, xét từ quan điểm tự tâm cũng như quan điểm 
của người, tất cả hữu tình đều bình đẳng và đáng được 
đối xử một cách không thiên vị. 


150 | Pabongka Rinpoche 


Trên một khía cạnh khác, bạn có thể nghĩ rằng 
giữa họ có sự khác nhau vì trong đời này có một số 
người làm lợi ích cho bạn và một số khác làm hại bạn. 
Nhưng lợi ích quá khứ với lợi ích hiện tại không khác 
gì nhau; hại gây ra trong quá khứ với hại gây ra trong 
hiện tại cũng thế, đều như nhau cả. Ví như có người 
đánh vào đầu bạn năm ngoái hay đánh vào đầu bạn 
năm nay thì sự hại vẫn là một; hoặc năm ngoái họ 
cho bạn hộp trà hay năm nay cho hộp trà thì cũng 
chẳng khác gì. Như có mười người ăn xin đến nhà 
bạn, thì họ đều đáng thương ngang nhau vì cùng đang 
đói khát, đang xin cùng một thứ giống nhau. Về phần 
bạn, tất cả mười người đều giống nhau ở chỗ trong số 


đó không có người nào làm hại bạn. 


Nếu có được tâm xả đối với bạn, thù, và người 
dưng nhờ quán như trên, thì ta có thể trải tâm ấy đến 
tất cả hữu tình. Khi có được tâm xả đối với hữu tình, 
thì ta không còn phân loại thành thù hay bạn. Điều 
này sẽ vĩnh viễn ngăn ta làm những hành động tà ác 
thuộc thế gian như hàng phục kẻ thù, nâng đỡ người 
thân. Nếu không có tâm xả, thì ta sẽ tách riêng ra một 
số người và không xem họ ở trong số “chúng sinh vô 
biên”. Nếu phân biệt như thế thì ta sẽ không bao giờ 
phát tâm bồ-đề được. Bạn cần phải nỗ lực đào luyện 
tâm “xả” hết năm này qua tháng khác, vì không thể 
có chút tiến bộ nào nếu chỉ có vài thời thiển quán 
tâm xả là đủ. Nếu chỉ thiền quán “xả” một cách qua 


loa chiếu lệ, thì không hi vọng gì đặt nền tắng cho sự 


Giải thoát trong lòng tay | 151 


giác ngộ mà ta hằng mong. Nếu bạn nỗ lực luyện tâm 
bồ-để, tôi có thế đoan chắc với bạn rằng nó có lợi ích 
hơn là nỗ lực vào các pháp tu khác như thiền quán 
về chư thần, tụng chú, hoặc cố cải thiện khả năng 
thiên định của mình. Những thứ đó không lợi ích bao 
nhiêu mà chỉ làm hao mòn đời người quý báu của bạn. 


(Khi ấy Kyabje Pabongka Rinpoche ôn lại tài 
liệu trên.) 


Ngày thứ mười bảy 


Kcä: Pabongka Rinpoche nói về một số lợi ích của 


tâm bô-đề. 


Shàntideva, một vị Pháp vương tử nói: 


Kính lễ những vị Bô-tát 

Đã phát tâm bô-đê tôn quý 

Dù có gặp những sự tệ hại nào, 
Họ vẫn không bỏ chúng ta. 
Suối nguồn của hạnh phúc ấy 


Là chỗ nương của tôi. 


Nói cách khác, một người đã phát tâm bồ-để 
trong dòng tâm thức dù có bị lăng nhục, họ vẫn làm 
việc vì lợi ích của kẻ lăng nhục mình, và dẫn người 


ấy đến hạnh phúc vĩnh cửu. 


Giải thoát trong lòng tay | 1) 


(Khi ấy ngài kể một câu chuyện ngắn để chúng 
tôi khởi động lực chính đáng). 


Tóm lại, bất cứ hành vi nào bạn làm có kèm 
theo bổ-đề tâm đều là pháp Đại thừa, và đều làm 
nhân cho quả Phật. Như vậy, chỉ thiển quán về chư 
thần hay tụng chú thì không phải là cách tu có hiệu 
quả, và bạn không nên làm việc cách ấy. Pháp Lam- 
rim là căn bản của một pháp tu hiệu nghiệm; trong 
đó sự thực hành bồ-để tâm là điều cần thiết. Nếu 
thiếu bồ-để tâm thì dù bạn trải qua suốt đời trên một 
đỉnh núi để thiền, việc thiền định của bạn cũng chỉ 
nông cạn, không khiến bạn tiến gần hơn chút nào đến 


Phật quả. 


(Kyabje Pabongka Rinpoche nhắc lại cần phải 
lấy bồ-đề tâm làm pháp tu chính, và chỉ giáo về luyện 
tâm là thiết yếu cho sự phát tâm bồ-đềể, vân vân. Sau 
khi kế câu chuyện ngắn để giúp chúng tôi khởi động 
lực, ngài ôn lại những tiêu để đã bàn, nhắc lại lợi lạc 


của bồ-đểề tâm và thiền quán về tâm xả.) 
a(1i) Bảy lớp nhân quả 


Phần đầu của chỉ giáo gồm bảy giai đoạn luyện 
tâm bồ-để gọi là “Tất cả hữu tình đều đã là mẹ ta.” 
Điều này quả rất khó mà triển khai, nhưng nếu không 
triển khai được nó thì cũng không thể quán tưởng để 
mục kế tiếp, theo liên hệ nhân quả là “Nhớ lại sự tử 


tế của họ”. Bởi thế hãy xem việc này rất quan trọng. 


154 | Pabongka Rinpoche 


* Nguyên nhân thứ nhất: Tất cả hữu tình đêu đã là 


mẹ fqa 


Bạn phải hiểu rằng tất cả hữu tình đã từng là 
hình ảnh của một người bạn hay bà con thân thiết 
nhất - ví dụ bà mẹ của bạn. Bạn không thể nào có 
được tâm bồổ-đề nếu không triển khai được một sự 
hiểu biết như vậy. Bạn có thể dùng nhiều lý luận để 
nghĩ về những đề tài sâu xa như tánh Không, vân vân, 
nên chúng không khó hiểu. Nhưng nếu chỉ suy tư sâu 
xa mà thôi thì rất khó hiểu được dù chỉ một câu đơn 
giản trích trong kinh. Tuy thế đối với những người lợi 
tuệ, thì mọi sự phải được chứng minh bằng lý lẽ. Thật 
khó mà đạt thực chứng trong phần này vì nó chỉ có 
một dòng lý luận độc nhất. Lý luận ấy được nói trong 
tác phẩm của Pháp Xứng (Dharmakìrti) Luận về những 
pháp có giá trị: 


Khi một người đã được tái sinh, 
Thì thật phi lý nếu hơi thở, 

Các cơ quan, tâm ý của nó 

Chỉ phát triển từ thân thể mà thôi, 
Không phụ thuộc vào 

Những vật đồng loại với nó... 


Điều cần chứng minh ở đây là bản chất vô thủy 
của tâm ta. Tâm hôm nay là tiếp nối của tâm hôm 


qua, và cái tâm hôm qua cũng là tiếp tục của một tâm 


Giải thoát trong lòng tay | 155 


trước đấy. Chừng ấy thì dễ hiểu. Cái tâm ngay sau khi 
sinh ra là tiếp tục của tâm nằm trong bào thai. Cái 
tâm ngay sau khi nhập thai là tiếp tục của một cái gì 
đi vào đấy. Khi sinh tử trở lui về thời gian cho đến vô 
tận, thì bạn không thể tìm một khởi điểm nào cho tâm 
này. Điều này chứng tỏ rằng những tái sinh của bạn 
cũng phải trở lui về thời gian vô tận. Do vậy, số lượng 
những tái sinh của bạn cũng vô cùng. Nghĩa là bạn đã 
tái sinh vô số lần. Cũng như trong đời này bạn có mẹ, 
thì mỗi lần tái sinh trong quá khứ bạn cũng có mẹ, dù 
bạn sinh từ trứng hay sinh từ thai. Mỗi lần sinh ra như 
thế, bạn phải có một bà mẹ, một trăm lần sinh ra có 
trăm bà mẹ, ngàn lần sinh ra có ngàn bà mẹ, vân vân. 
Bạn phải đã có vô số bà mẹ, nên thật không thể nào 
hữu tình không từng là mẹ bạn. 


Bạn có thể cãi: “Đã đành tôi phải từng có nhiều 
mẹ, nhưng thật phi lý nếu bảo tất cả hữu tình đều đã 
là mẹ tôi, vì hữu tình thì vô số kể.” Nói chung, bạn 
đã có rất nhiều tái sinh; hơn thế nữa, bạn đã sinh ra 
vô số lần trong hình hài của mỗi loài động vật như 
nai, sơn dương, giun, vân vân. Bởi thế bạn đã nhận 
vô số thân trong mỗi một loài trong vô số loài hữu 
tình. Có thể bạn đã tái sinh nhiều lần hơn số lượng 
hữu tình hiện tại; và trong mỗi loại tái sinh này, bạn 
cần số lượng tương đương những bà mẹ. Bởi thế, 
không những tất cả hữu tình đã từng làm mẹ bạn, mà 
còn không đủ số hữu tình để chỉ làm mẹ bạn một lần 


mà thôi. Long Thọ nói: 


156 | Pabongka Rinpoche 


Nếu bạn đếm tất cả những bà mẹ 
Bằng những viên đất vo thật nhỏ, 
Thì quả đất cũng không đủ để tính... 


Đoạn này nói đến trực tiếp những bà mẹ, nghĩa 
là bà ngoại, bà cố, vân vân. Tuy nhiên, ở đây tôi sẽ 
giải thích lại theo truyền thống khẩu quyết của những 
bậc thầy. Hãy đem tất cả đại địa mà vo tròn thành 
từng hạt đất bằng hột anh đào; mỗi hột kể là một bà 
mẹ trong mỗi đời tái sinh. Khi bạn vo hết tất cả quả 
đất lại thành từng viên nhổ như thế, bạn vẫn chưa 
đếm hết số lượng những bà mẹ mà bạn đã từng có. 
Nếu tất cả hữu tình không phải đã làm mẹ bạn, thì 


sẽ có sự chênh lệch. 


Hơn nữa, vì tất cả hữu tình chắc chắn sẽ đạt 
giác ngộ, nên sẽ đến một lúc không còn sót một hữu 
tình nào. Nhưng, vì vòng luân hồi đối với bạn không 
có khởi thủy, nên bạn đã có nhiều lần tái sinh hơn là 
số lượng các hữu tình hiện có. Vậy, nếu tất cả chúng 
sinh đã không từng là mẹ bạn vô số lần, thì sẽ có sự 
so le. Bởi thế tất cả chúng sinh đã từng là mẹ bạn 


nhiều lân. 


Không có một hình thức hữu tình nào mà bạn 
chưa từng tái sinh trong đó; hãy nghĩ bạn đã từng tái 
sinh vô số lần trong những hình thức ấy. Lấy ví dụ tái 
sinh làm người. Không một nơi nào trong lục địa này 


mà ở đấy bạn chưa từng sinh ra làm người, và đã làm 


Giải thoát trong lòng tay | 157 


vô số lần. Cũng cách ấy, bạn đã tái sinh trong mỗi thế 
giới hệ ở phương đông, tây, nam, bắc, vân vân. Vì bạn 
đã có nhiều tái sinh hơn số lượng hữu tình, nên không 
những họ đã từng làm mẹ bạn, mà còn mỗi một loài 
trong số ấy cũng đã từng làm mẹ bạn trong những kiếp 
tái sinh thân người. Bởi thế, có thể kết luận rằng tất 


cả hữu tình đều đã làm mẹ của bạn. 


Nếu sau khi quán như trên mà bạn vẫn không 
phát triển được tri kiến, thì hãy tự hồi: “Trong đời đã 
qua ta có mẹ không?” Rồi bạn nghĩ, rõ ràng trong đời 
này ta có mẹ, vậy thì đời trước cũng có. Rồi bạn tiếp 


tục quán đời trước nữa, vân vân. 


Các Lamrim Con đường Dễ và Con đường Nhanh 
chỉ đề cập ngắn gọn làm thế nào bạn nên thiển quán 
về tri kiến “tất cả hữu tình đều đã là mẹ ta.” Nhưng 
tôi muốn giải rộng tiêu đề này, dùng những chỉ giáo 
tôi đã hấp thụ với tôn sư tôi. Muốn cho sự tu tập 
không thối giảm, thì điều cốt yếu là những người thực 
hành đều đặn pháp này, hoặc những người nhận trách 
nhiệm giảng dạy, phải quán như sau, để dễ làm cho 


người triển khai thực chứng trong Lamrim này. 


Trước hết hãy quán mẹ trong đời này đã từng là 
mẹ nhiều kiếp. Rồi quán cha mình cũng đã từng làm 
mẹ mình. Sau đó quán tất cả bạn bè, người thân, rồi 
người xa lạ đều đã là mẹ mình. Nếu bạn đã đạt được 
vài tuệ giác từ tất cả điều này, thì kế tiếp hãy quán 


những kẻ thù cũng đã từng là mẹ mình. Chỉ khi ấy 


158 | Pabongka Rinpoche 


bạn mới thực hành pháp này đối với tất cả hữu tình. 
Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể nghĩ, “Nếu tất cả hữu 
tình đã là mẹ, thì tôi sẽ nhận ra ngay. Nhưng tôi 
không nhận ra, bởi thế họ không thể là mẹ tôi được.” 
Nhưng chính chư Phật cũng đã bảo rằng không một hữu 
tình nào chưa từng làm mẹ của ta. Thực sự tất cả đều 
đã từng làm mẹ bạn, chỉ có điều bạn không nhận ra 
được mà thôi. Bà mẹ hiện đời này của ta về sau có thể 
tái sinh làm một con chó, nhưng ta sẽ không thể nói ra 
điều này; ta cũng sẽ không nhận ra bà thực đã là mẹ 
của ta. Điều này được chứng minh bằng câu chuyện về 
Utalavarnà (Liên Hoa Sắc) và trong lời trích dẫn: 


Ăn thịt cha, đánh mẹ 
Kẻ thù đã bị giết đang ngồi trên gối. 
Vợ nhai xương chồng, 
Sinh tử có thể là một trò hề như vậy. 


Bởi thế, không vì bạn không nhận ra mà hữu 
tình không phải mẹ bạn, cũng không phải vì bây giờ 
họ không còn là mẹ mà bạn bảo rằng trong quá khứ 
họ không phải mẹ; nếu thế thì bà mẹ trong giai đoạn 
đầu đời bạn không phải mẹ trong giai đoạn sau; mẹ 
hôm qua cũng sẽ không còn là mẹ hôm nay, vì mẹ 
hôm qua cũng đã thuộc về quá khứ. Đây là một khía 
cạnh vi tế của vô thường và thật khó nhận chân, nếu 
bạn chưa từng khảo sát. Lấy ví dụ cái khăn quàng này. 
Một năm trước khi còn mới nó không có vết dơ, không 
có lỗ thủng. Nhưng cái tương tục của nó, nghĩa là khăn 


Giải thoát trong lòng tay | 159 


quàng hôm nay, thì đã hôi hám và bị mối ăn. Đây là 
sự khác nhau giữa hai cái. Bởi thế, bạn cần phải suy 
nghĩ về sự kiện rằng không có gì khác nhau giữa 
những bà mẹ trong đời quá khứ và vị lai. Cũng thế, 
nếu có người nào đã cứu sống bạn năm ngoái thì 
đương nhiên năm nay bạn cũng còn nhớ ơn họ. 


Tiêu chuẩn để xác định bạn đã tu tập để triển 
khai được tri kiến này là, khi trông thấy một con kiến, 
bạn cũng nhớ ngay rằng mình đã từng làm con của 
chúng sinh ấy, đã hoàn toàn lệ thuộc vào nó trong 
mọi nhu cầu để sống. 


* Nguyên nhân thứ hai: nhớ lại sự tử tế của họ 


Khi bạn có được tuệ quán đi sâu vào sự kiện tất 
cả hữu tình đã là mẹ mình, thì phải nghĩ đến lòng 
thương mà họ đã chan chứa lên bạn. Hãy lấy trường 
hợp điển hình là bà mẹ hiện tại của bạn: bà thương 
yêu bạn từ lúc đầu đời, giữa đời và cuối đời. Lúc đầu 
bà cưu mang bạn trong thân bà trong chín tháng, 
thương yêu và che chở. Bà thận trọng từng miếng ăn 
thức uống vì sợ hại cho đứa con trong bụng. Nếu mẹ 
ta không biết cách săn sóc ta chu đáo đến thế, thì bây 
giờ ta đã không thể gặp nền Diệu pháp để tu học. Việc 
này không xảy đến do tự chúng ta xoay xở, mà phải 


nhờ lòng tử tế của mẹ ta. 


Sau khi bạn ra đời, mẹ nâng niu bạn trong đôi 
tay, mặc dù khi ấy bạn không biết một tí gì và trông 


160 | Pabongka Rinpoche 


gớm ghiếc như một con ốc sên. Bà giữ cho bạn ấm 
bằng thân thế bà, đặt bạn nằm trên giường êm dịu, 
mỉm cười với bạn đầy trìu mến, và còn dùng miệng 
mà hút nước mũi bạn chảy ra, vì sợ nếu dùng tay thì 
sẽ làm cho bạn đau đớn. Bà dùng tay để lau phân cho 
bạn, vì sợ dùng một miếng gỗ hay vật gì khác thì bạn 
sẽ đau. Bà không thể rời bạn một ngày, hay chỉ một 
giờ. Mỗi ngày bà cứu bạn khỏi hàng trăm tai nạn có 
thể giết bạn: chó có thể ăn bạn, chim có thể tha bạn 
đi, hoặc bạn có thể rớt xuống hố. Con đau đớn khổ sở 
là như chính mẹ đau đớn khổ sở. Tâm tưởng của mẹ 
hoàn toàn chỉ nghĩ về đứa con của mình, dù khi ngủ 
nghỉ. Bà lại dần dần tập cho con đứng, nói, ăn uống. 
Nhờ thế mà bây giờ ta có thể di chuyển, nói năng 
không khó nhọc gì. 


Mẹ cũng bất cần khi phải phạm tội, mất danh 
tiếng, hay phải chịu khổ nhọc vì kiếm tiền để nuôi con. 
Mẹ thương con còn hơn thịt da của bà, nên bao nhiêu 
tiên dành dụm được bà chỉ tiêu xài cho con mà không 
một đồng xài cho chính mình. Dù bạn là ai - nam hay 
nữ, đã có vợ có chồng hoặc đã xuất gia — thì mức sống 
của bạn cũng đều nhờ lòng tử tế của mẹ bạn. Tóm lại 
là bà làm hết sức mình trong giới hạn khả năng và kiến 
thức của bà, để lo cho bạn được sung sướng. Không có 
sự cùng tận cho lòng thương của mẹ đối với bạn để bảo 
vệ bạn khỏi mọi đau khổ hiểm nguy. 


Vì tất cả hữu tình đều đã làm mẹ bạn trong 
những tái sinh thân người - không phải chỉ một lần 
mà vô số lần - nên họ cũng đã cho bạn tình thương 


Giải thoát trong lòng tay | 161 


như người mẹ trong đời này của bạn đã cho bạn. 
Trong những kiếp tái sinh làm súc sinh bạn cũng được 
mẹ săn sóc thương yêu, dùng lưỡi mà liếm thân con. 
Khi bạn sinh vào loài chim, chim mẹ cũng dùng đôi 
cánh để ấp ủ che chở bạn, và khi gặp nguy hiểm thì 
dù bản thân có thể bay xa để tránh thoát cũng vẫn hi 
sinh tánh mạng, ở lại để bảo vệ cho con. Bà thường 
mớm cho bạn ăn, khi bắt được một con sâu bà cũng 
để dành cho bạn. 


Bởi thế hữu tình đã tử tế với bạn không phải chỉ 
một hai lần, mà tử tế trong mọi tình huống. Sự thương 
yêu của họ không thể suy lường. Có lần một tên cướp 
ở Golog đâm vào bụng một chị ngựa cái có bầu, chị 
liền sinh ra một chú ngựa con và mặc dù sắp chết vẫn 
thè lưỡi liếm hài nhi tổ dấu yêu thương. Kể cướp vô 
cùng xúc động và thay tâm đối tính ngay lúc nhìn 
cảnh tượng ấy. Biết đâu chính bạn đã không từng là 
chú ngựa con kia và cũng đã từng được ngựa cái tổ 
dấu thương yêu? Và nếu thế thì tất cả hữu tình đã 
từng là mẹ bạn cũng đều trải lòng yêu dấu đối với 
bạn không khác. 


* Nguyên nhân thứ ba: đền đáp sự tử tế của họ 
Shantideva nói: 


Chúng sinh luôn có lý do để đau khổ; 
Chúng bình đẳng trong dau khổ, 


162 | Pabongka Rinpoche 


Vì bị vọng tưởng làm điên cung 
Và vô minh làm mù quáng 


Mỗi bước đi đưa chúng đến vực thẳm. 


Bạn nên nghĩ như sau: Giả sử đời này bạn có bà 
mẹ mù không ai dắt dẫn, và lại bị điên. Bà sắp rơi 
xuống vực thắm trong khi người con đang ở gần. Nếu 
không nhờ con giúp đỡ thì bà có thể nhờ ai? Nếu con 
không cứu mẹ thì ai cứu? Tất cả hữu tình cũng thế, 
đều thiếu con mắt tuệ để phân biệt hay dở và để thay 
đổi lối hành xử của mình. Mỗi bước đi của họ đều 
được dẫn dắt bởi dục vọng và ác hành. Họ không có 
hướng đạo tâm linh, không ai chỉ dẫn cho họ nên làm 
điều này tránh điều nọ. Tâm họ bị dao động và ô 
nhiễm vì ba độc tố vọng tưởng; họ như kẻ điên vì 
không thể kiểm soát tư tưởng mình. Họ sẽ rơi xuống 
vực thắm là những đọa xứ, trong nhiều kiếp thân thể 
họ không khác gì lửa địa ngục. Chúng ta trái lại đã 
gặp được thầy dẫn dắt, gặp pháp Đại thừa. Chúng ta 
biết chút ít để thay đổi lối hành xử của mình. Bởi thế 
chúng ta ở trong hoàn cảnh khá hơn họ và có trách 


nhiệm phải làm gì để cứu họ. 


Bức thư gởi môn đệ của Chandragomin nói: 


Họ như những người bà con 
Bị kẹt trong biển sinh tử, 
Bị rơi vào xoáy nước. 


Vì trải nhiêu lần sống chết, 


Giải thoát trong lòng tay | 163 


Ta không nhận ra họ nên đã làm ngơ; 


Thật đáng khinh bỉ nếu chỉ tự cứu mình. 


Nghĩa là muốn thiền quán về sự trả ơn thì ta nên 
nghĩ: “Mình phải gánh trách nhiệm giải thoát hữu tình 
đang bị kẹt trong biển khổ. Ta thực đáng khinh nếu 
không làm việc ấy.” 


Tác phẩm Trái tim của trung đạo đã nói như sau: 


Từ trước tới nay 

Tôi bị ám bởi con ma vọng tưởng; 

Như bị đánh đập, như mang vết thương 
Cái gì mang lại đau khổ như thế 

Phải chăng vì không biết cách nào 

Để trả ơn những người đã thương tôi 
Kính trọng và giúp đỡ tôi đời trước - 
Một cách giúp không làm chúng khổ đau. 

Bạn nên nghĩ: “Nếu chỉ cho họ cơm ăn áo mặc 
thì ta chỉ giải thoát họ khỏi cơn đói khát tạm thời, 
chẳng được lợi ích lâu dài nào cả. Cần phải giúp họ 
có được tất cả hạnh phúc và chấm dứt tất cả đau khổ 
thì họ mới được lợi ích lớn lao lâu dài. Cách duy nhất 
để đạt đến điều này là thành tựu Phật quả, thế nên 


2 


tôi sẽ giúp họ tu hành đạt đến Phật quả.” 


Giả sử khi mẹ bạn nổi điên cầm dao muốn giết 
bạn, thì bạn sẽ không giận bà mà sẽ cố chữa chạy cho 


164 | Pabongka Rinpoche 


bà hết cơn điên. Đối với những kẻ thù của mình cũng 
thế, hãy nghĩ họ đã từng làm mẹ mình và nghĩ cách 
đền đáp sự tử tế của họ. 


* Nguyên nhân thứ tư: Thiên định vê tâm từ, năng lực 


lôi cuốn ta đến với họ 


Tâm từ là sự yêu mến phát xuất từ tim lôi cuốn 
bạn đến với tất cả hữu tình. Geshe Potowa giảng cho 


một bà già: 


— Tình thương do năng lực của sự lôi cuốn là 
giống như bà thương con trai bà. 


Nói cách khác, tâm từ hay năng lực lôi cuốn có 
nghĩa là thương tất cả hữu tình như mẹ thương con. 
Tình yêu này không phải là một để mục thiền riêng 
biệt; mà nó xảy đến cho bạn một cách tự nhiên khi 


bạn đã triển khai ba để mục trước đó là: 


1. Hiểu rằng tất cả hữu tình đã là mẹ ta, 
2. Nhớ lại sự tử tế của họ 
3. Mong mỏi đền đáp lòng tử tế ấy. 


Bởi thế hãy quán tưởng như sau: 


“Trong dòng tâm thức của hữu tình, không có 
thứ hạnh phúc nào là không ô nhiễm: họ chỉ có toàn 


những hạnh phúc nhiễm ô. Ngay cả điều họ cho là 
hạnh phúc cũng không thoát khỏi bản chất khổ đau. 


Giải thoát trong lòng tay | 165 


Thật kỳ diệu thay nếu tất cả hữu tình có được chân 
hạnh phúc! Mong sao họ sẽ có được! Tôi sẽ làm cho 
họ có được hạnh phúc chân thực ấy!” 


Tác phẩm Tràng hoa quý báu của Long Thọ nói 


đến những lợi lạc sau đây của phép quán tâm từ: 


Dù chưa giải thoát, người quán tâm từ 
Cũng được tám công đức chính yếu: 

Mỗi ngày ba thời bố thí thực phẩm 
Không bằng chốc lát quán tâm từ. 

Trời người đêu yêu mến che chở họ; 

Họ sẽ có sự thoải mái tâm hồn; 

Và được nhiều hạnh phúc. 

Khí giới và độc dược không hại được họ; 
Họ dễ thành đạt mục đích, 


Và sẽ sinh lên Phạm thiên giới. 


Những lợi lạc có được tám công đức do thực 
hành quán tâm từ thật lớn lao. Bạn sẽ được tái sinh 
làm Chuyển luân vương hay Phạm thiên một thời gian 
lâu dài như số lượng chúng sinh bạn dùng làm đối 
tượng để trải tâm từ. Đó là lý do pháp thiển này được 
gọi là “Phạm trú.” Nhưng nếu bạn có đối tượng quán 
là tất cả hữu tình cùng tận giới hạn của không gian 
thì bạn sẽ thành tựu Niết-bàn vô trú hay Niết-bàn Đại 
phạm - nghĩa là Niết-bàn Đại thừa hay Phật quả. 


166 | Pabongka Rinpoche 


* Nguyên nhân thứ năm: Tâm đại bi 


Đây là nguyên nhân quyết định cho Phật quả. 
Đức Tsongkapa đặc biệt chú ý đến tâm đại bi trong 
chương “Những giai đoạn trong sự luyện tâm bồ-đề” 
thuộc tác phẩm Những giai đoạn lớn của đạo lộ. Ngài 
cho những tiêu để sau đây: “Chứng minh rằng đại bỉ 
là gốc rễ của con đường Đại thừa”, “Những nhân quả 
khác đều hoặc làm nhân hoặc làm quả cho tâm đại 
bi.” Lại nữa trong một kinh có nói rằng toàn thể con 
đường Đại thừa và hậu quả đều tùy thuộc vào tâm đại 
bi, cũng như vua Chuyển luân tùy thuộc vào bánh xe 
của ông, hay một con người tùy thuộc vào sinh lực của 
mình. Chandrakirti nói trong phần mở đầu tác phẩm 
Thực hành Trung đạo: 


Tình yêu là hạt giống cho mùa gặt lớn — 
Quả vị một đấng Chiến thắng. 

Nước tình yêu làm mùa tăng trưởng, 

Để chín thành kết quả ước mong, 

Sẵn sàng để sử dụng. 

Chính vì thế mà ngay từ đầu 


Tôi ca tụng tâm đại bi. 


Tâm đại bi cũng quan trọng như hạt giống Phật, 
và con đường đặt nặng tâm đại bi mới bảo đảm chính 
là Đại thừa. Đại bi cũng thiết yếu như nước và phân 


vì nó giúp ta kiên trì suốt con đường; nó như áo giáp 


Giải thoát trong lòng tay | 167 


chống lại sự thiếu thốn trong khi làm những phận sự 
hàng ngày của người con Phật. Cuối cùng tâm đại bỉ 
quan trọng ngang hàng với Phật quả vì nhờ có tâm đại 
bi mà ta tiếp tục làm các thiện sự ích lợi cho hữu tình 
sau khi đã thành Phật. Tâm bồ-đề nơi bạn có năng 
lực yếu hay mạnh cũng tùy thuộc vào năng lực tâm 
đại bi; và chư Bồ-tát trải qua lộ trình tu tập nhanh hay 
chậm cũng tùy thuộc vào năng lực tâm đại bi nơi họ. 
Do năng lực đại bi mà chư Bồ-tát đi vào các mật điển 
để tìm một con đường nhanh, và họ nhanh chóng hoàn 
tất con đường mật tông nhờ mãnh lực tâm đại bỉ trong 
họ. Ví như khi một đứa trẻ rớt xuống hố lửa thì không 


ai nôn nóng cứu đứa bé cho bằng cha mẹ nó. 


Khi mới thiền quán về tâm đại bi, hãy quán 
tưởng trước mắt mình một con cừu đang bị đồ tể làm 
thịt. Bạn sẽ khởi tâm thương xót một cách dễ dàng và 
nhanh chóng. Hãy quán cái cách nó bị giết rất tàn bạo 
và cách nó chết trong trạng thái đau đớn hãi hùng. 
Con cừu bị đặt lật ngửa, bị trói bằng một sợi thừng. 
Nó cũng biết mạng sống của nó đang bị đe dọa, nhưng 
bất lực, không thể thoát, không người che chở, không 
nơi nương tựa. Đôi mắt nó đẫm lệ nhìn trừng trừng 


vào mặt người đồ tế. 


Thông thường khi trông thấy một con cừu bị giết 
ta tự hỏi không biết nó có đủ thông minh để biết 
chuyện gì đang xảy đến cho mình không. Có lần một 
đồ tể trói thêm một con cừu để làm thịt sau khi đã 
giết vài con khác trong bầy cừu. Trong khi đồ tể đặt 


168 | Pabongka Rinpoche 


con dao xuống để trói con cừu mà ông sắp làm thịt, 
con cừu đứng cạnh con dao bèn đá tung đất lên để 
lấp dao. Câu chuyện này chứng tỏ loài vật cũng biết 
đau khổ sợ hãi trước cái chết. Trông bầy cừu đang 
nhởn nhơ gặm cỏ non trên sườn đồi, ta phải thấy rằng 
trước sau gì chúng cũng sẽ bị dẫn đến chỗ làm thịt, 
chịu chung số phận với những con cừu đang bị giết. 
Khi thiền quán tâm bi, hãy nghĩ những con cừu ấy đã 
từng làm mẹ mình trong nhiều đời quá khứ. Sau khi 
triển khai được tuệ quán đi sâu để tài này, hãy nhớ 
lại những pháp thiền quán về nỗi khổ ở các đọa xứ 
mà ta có thể phải trải qua, rồi quán các hữu tình như 
mẹ mình sẽ trải qua và đang trải qua những nỗi khổ 
ấy: một số bị thiêu đốt bằng sắt nung đồ và uống nước 
đồng sôi trong những địa ngục; một số tái sinh làm 
ngạ qui, bị nỗi đói khát hành hạ... Hãy khai triển tâm 
thương xót họ và nghĩ như sau: 


“Sự khác nhau duy nhất giữa đàn cừu đang gặm 
có xanh trên đổi và con cừu đang bị làm thịt chỉ là 
vấn đề thời gian. Những người phạm tội chắc chắn sẽ 
rơi xuống các đọa xứ như con cừu đang bị giết. Mặc 
dù hiện tại trông họ có vé tự do hạnh phúc, song họ 


chính là những người đang hướng đến các đọa xứ.” 


Rồi hãy thiền quán về tâm bi đối với mẹ mình 
trong đời này bằng cách xét những nguyên nhân khổ 
đau bà đã tạo và hậu quả đau khổ bà sẽ chịu. Hãy 


thiền quán như sau để khai triển tâm đại bỉ: 


Giải thoát trong lòng tay | 169 


Người ta chịu lao nhọc để kiếm sống, 


Nghĩa là họ đang phạm tội và phá giới. 


Hiện tại họ tạm sống cuộc đời sung sướng 
nhưng vẫn đang trải qua ba hình thái khổ (khổ khổ, 
hành khổ và hoại khổ) và sẽ trải qua nỗi khổ lớn 
hơn trong các đọa xứ vì họ không biết mình đang gây 
nhân để tái sinh vào đấy. Lại nữa tất cả hữu tình 
đều đang tạo khổ và nhân của khổ. Thật tốt biết bao 
nếu những hữu tình đã là mẹ tôi đây, sẽ không chịu 
khổ và không gây những nhân khổ! Tôi sẽ giúp họ 
đạt được điều này.” 


Rồi bạn hãy làm pháp thiền khó hơn, ấy là phát 
triển tâm bi đối với những người mà bạn thấy rất khó 
thương. Nếu bạn thấy khó phát triển tâm bi đối với 
những chúng sinh như Phạm vương chẳng hạn, thì hãy 
khai triển pháp quán theo Phạm vi Trung bình.! 


Những tiêu chuẩn chứng tổ bạn đã phát triển 
tâm đại bi trong dòng tâm thức là như sau. Bạn đã 
khai triển được tâm đại bi nếu dù khi ăn khi uống bạn 
đều nghĩ đến tất cả hữu tình và muốn cho tất cả đều 
thoát khổ, như một bà mẹ đang lo cho đứa con cưng 


đang bị quật ngã vì một cơn bệnh tai hại. 


1. Nghĩa là, tuy làm vị trời như Phạm vương là hạnh phúc 
không có gì đáng xót thương, nhưng hãy xét đến khi họ hết 
phước phải đọa. Vì tu theo Phạm vi Trung bình chỉ là cầu 
phước báo ở cõi trời người 


170 | Pabongka Rinpoche 


Tâm bi - lòng mong ước cho chúng sinh thoát 
khổ - thì Thanh văn, Duyên giác cũng có. Nhưng lòng 
xót xa muốn thực sự cứu vớt chúng sinh ra khỏi đau 
khổ, thì chỉ Đại thừa mới có. Bởi thế ta nên triển khai 
tâm bi thuộc loại sau này. Nhưng đấy là những điều 
rất khó triển khai, và ta cần nhiều kỹ thuật. Ai đã 
từng bị bệnh nặng thì khi gặp những người đồng bệnh 
cũng dễ khởi tâm thương xót vì cái cầu đoạn trường 
ấy chính họ đã đi qua. Bởi thế ta sẽ dễ dàng phát 
triển tâm bỉ sau khi thiền quán về nỗi khổ của sinh 
tử và của đọa xứ mà chính mình có thể trải qua như 


đã tả trong Phạm vi Nhỏ và Trung bình. 


Tâm từ lôi cuốn ta đến với hữu tình, khiến ta 
thương yêu tất cả, cũng là một hình thái của cái tâm 
mong cho ai nấy đều được hạnh phúc. Nhưng cái sau 
chỉ có tính cách tống quát, cái trước có tính cách đặc 
biệt. Tâm từ - thứ tình yêu lôi cuốn ta đến với hữu 
tình - là tổng thể của ba điều: hiểu rằng tất cả hữu 
tình là mẹ, nhớ lại lòng tử tế của họ, và mong đền 
đáp sự tử tế ấy. Việc này nhất thiết phải đi trước tâm 
bi, vì nó làm phát sinh tâm bi. Tâm bi và tâm từ mong 
muốn hạnh phúc không có một tương quan nhân quả 
cố định. Một chương trong tác phẩm Những giai đoạn 
lớn của đạo lộ đề cập sự đền đáp lòng tử tế của hữu 
tình, chỉ cách nào để thiển quán về tâm từ —- mong 
muốn hạnh phúc - và thật thích hợp cho bạn để thiền 
quán về tâm từ này trước khi thiền quán về tâm bi. 


Tuy nhiên thiền quán về tâm từ sau khi thiển quán 


Giải thoát trong lòng tay | 171 


về tâm bi thì lại phù hợp với những chỉ giáo truyền 


thống về cách tu tập. 


Kế tiếp chúng ta sẽ bàn về tâm vị tha. Ở giai 
đoạn này chúng ta thiển định chính yếu về tâm từ, 
mong cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Nhưng 
theo những tiêu để trong tác phẩm Những giai đoạn 
lớn của đạo lộ thì ta nên quán tâm từ “mong muốn 


4¬» 


hạnh phúc” phối hợp với loại tâm từ “Năng lực lôi 


cuốn” trước khi quán tâm bi. 


* Nguyên nhân thứ sáu: Tâm vị tha 


Cũng như ta có trách nhiệm cứu mẹ mình, ta 
hãy gánh lấy trách nhiệm làm cho tất cả chúng sinh 
thoát khổ và được an vui. Bạn phải quả quyết: “Chỉ 
có ta sẽ đưa chúng đến Phật quả.” Đầy là hạnh vị tha 
khác hẳn Thanh văn, Duyên giác. Như khi thấy một 
người sắp nhảy xuống vực bạn nghĩ: “Không ai cứu 
họ sao?” Một phần ứng như thế là phản ứng của tâm 
từ và tâm bi. Nhưng thay vì chỉ nghĩ vậy thì bạn quyết 
định chính mình sẽ cứu người ấy. Lòng vị tha cũng 
tương tự như thế. Thanh văn Duyên giác nói chung 


cũng có tâm từ bi, nhưng không có tâm vị tha. 


* Nguyên nhân thứ bảy: Phát tâm bô-đề 


Sau khi gánh lấy trách nhiệm cứu giúp chúng 


sinh, hãy xem ta có thể thi hành công việc được chưa. 


172 | Pabongka Rinpoche 


Hiện tại ta chưa có khả năng cứu giúp dù chỉ một 
chúng sinh duy nhất; bởi thế ta cần tìm một người có 
năng lực làm việc ấy và xét mình có thể đạt đến địa 
vị như thế hay không. Trên đời, những chúng sinh vĩ 
đại như Phạm vương Đế thích chẳng có lợi ích gì cho 
chúng sinh; những vị La-hán trên đạo lộ Thanh văn 
Duyên giác cũng không làm được gì nhiều vì chưa trừ 
hết các trói buộc. Bồ-tát ở địa vị thứ nhất có thể lợi 
ích cho hữu tình hơn nhiều, song Bồổ-tát sơ địa cũng 
chỉ làm được một phần nhỏ những gì mà Bồ-tát còn 
một đời nữa thành Phật có thể làm. Ngay cả những 
việc mà chư Bồ-tát còn một đời thành Phật làm cũng 
không sánh được những lợi ích mà chư Bồầ-tát ở địa vị 
cuối cùng làm cho hữu tình, khi các ngài ngồi dưới 
cội bồ-để. Và việc làm của Bồ-tát ở địa vị cuối cùng 
thì không sao sánh được với những gì mà chư Phật đã 
thành tựu - như giọt nước sánh với đại dương. Không 
ai sánh được với chư Phật trong cách các Ngài không 
cần dụng công nỗ lực mà vẫn làm lợi lạc vô số chúng 
sinh tùy theo tính tình, ước nguyện và khả năng của 
chúng. Nếu đạt đến địa vị như Phật, ta cũng sẽ có 


được những đức tính ấy (xem chương nói về quy y). 


Bởi thế, hãy triển khai niềm xác tín rằng, ta 
không thể làm lợi ích cho hữu tình nếu chính mình 
chưa đạt đến trí toàn giác. Ta phải phát tâm đạt vô 
thượng bồ-đề để lợi lạc hữu tình. “Xả,” “Hiểu rằng 
mọi hữu tình đã là mẹ ta,” “Nhớ lại lòng tử tế của 


họ,” và “Mong đền đáp sự tử tế ấy,” bốn pháp quán 


Giải thoát trong lòng tay | 173 


này làm thành căn bản cần thiết để khai triển một 
lòng khát khao làm lợi lạc kẻ khác, trong khi “Từ”, 
“Bi”, và “Tâm vị tha” là thực sự phát sinh lòng khát 
khao ấy và ước mong đạt đến vô thượng bồ-đề. Như 


có câu: 


Phát tâm bô-đẳ 
Là mong câu toàn giác 


Để lợi lạc hữu tình. 


Nói cách khác, muốn thành Phật quả chỉ vì thấy 
cần làm lợi ích cho hữu tình thì chưa đủ để phát tâm 
bồ-đề một cách chân chính trọn vẹn. Ta phải mong 
cầu đạt địa vị ấy vì thấy chưa thành Phật thì chính 
mình cũng vẫn còn khổ vì chưa có những thực chứng 
vĩ đại và những từ bỏ lớn lao; tuy thế không phải ta 
muốn thành Phật chỉ vì tự lợi. Ta còn phải phát tâm 
mong cầu vô thượng bồ-để để làm lợi lạc cho người 
khác, như lòng khao khát lợi tha trong phần nói về 
tâm từ, tâm bi và tâm vị tha. 


Bạn có thể đặt câu hỏi: Liệu tôi có thể thành 
công không, khi thiền quán như thế? Chắc chắn bạn 
có thể thành công chứ. Không lúc nào tốt hơn lúc này 
để phát tâm bồ-đề, vì cái thân người bạn đang có đã 
đú cho bạn đạt thành Phật quả. Pháp mà bạn theo là 
lời dạy của Phật. Trong những giáo lý ấy bạn đã gặp 
được pháp Đại thừa, và quan trọng hơn nữa là mật 


giáo có thể giúp bạn giác ngộ ngay trong một đời duy 


174 | Pabongka Rinpoche 


nhất. Đấy là điều đúng cho tất cả các tông phái Phật 
giáo Tây Tạng. Hệ phái mật giáo của đức Tsongkapa 
có thể đưa bạn đến giác ngộ chỉ trong vòng 12 năm, 
và nhiều người đã đạt trạng thái hợp nhất còn nhanh 
hơn nhiều — chỉ trong ba năm ba tháng. Điều này có 
thể thấy trong các tiểu sử những bậc thánh như 
Tsongkapa và các đệ tử ngài. Chúng ta gọi thời hiện 
tại là “mạt thế” nhưng kỳ thực, chưa bao giờ ta có được 
một cơ hội tốt hơn bây giờ. Thân thể của Milarepa và 
Ensapa không hơn gì thân thể chúng ta. Chúng ta 
giống như đứa trẻ bị què cưỡi con lừa hoang: bây giờ 
là lúc cần nỗ lực!! 


Chúng ta thà chết còn hơn thiển quán Lamrim! 
Người ta phí thì giờ xem sách, làm học giả, đọc tụng. 
Họ đều hụt mất cái cốt tủy! Nói chung ta không biết 
được mình có được một tái sinh như thế này nữa hay 
không: và dù có được, cũng sẽ rất khó mà gặp nền 
giáo lý này, nhất là nền giáo lý tuyệt đối không lỗi 
lâm như giáo lý của đấng Chiến thắng thứ hai sau 
Phật (ám chỉ Tsongkapd). 


Bởi thế bạn phải thấy mình có thể phát tâm bồ- 
đề, cái nhân để đạt toàn giác, trong khi đang ở trong 


1. Một đứa trẻ bị què trượt té lăn xuống đổi, và do một sự ngẫu 
nhiên kỳ điệu, nó rớt ngồi trên lưng một con lừa hoang. Con 
lừa chạy thục mạng, đứa trẻ bám chặt lấy nó. Mọi người 
trông thấy đều la lớn bảo nó dừng, nhưng đứa bé la lên đáp 
lại: “Một thằng què như tôi chỉ được một dịp cưỡi lừa duy 
nhất trong đời. Dại gì không hưởng cái thú này!” 


Giải thoát trong lòng tay | 175 


tái sinh này. Khi bạn đã phát tâm thì điều ấy sẽ lợi 
cho cả bạn lẫn người khác. Vào một thời đói kém, có 
một gia đình sắp chết đói và người đàn ông chủ gia 
đình bỗng gặp được một miếng thịt. Ông ta nghĩ “Nếu 
chia cho cả nhà ăn thì không thấm vào đâu, họ vẫn 
đói. Vậy ta hãy ăn hết phần thịt này để có sức đi kiếm 
thức ăn cho gia đình.” Và ông đã ăn miếng thịt để có 
sức đi tìm thực phẩm cho tất cả mọi người. Cũng thế 
khi thực hành mật điển, hãy làm mọi việc kèm với 
tâm bô-đề dù chỉ khi bạn nhẩm câu thần chú “Om 
Mani Padme Hum” hay tham dự một cuộc tranh luận 
hoặc dự lễ cúng dường. 


Khi có được sự cố ý mong thành Phật vì lợi ích 
hữu tình, tức là bạn đã phát tâm bồổ-để — ví như vỏ 
ngoài của một cây mía. Nhưng nếu thêm vào đấy, bạn 
còn cảm thấy một mong ước vô thức đạt giác ngộ để 
lợi lạc bất cứ chúng sinh nào mình gặp, thế là bạn đã 
phát tâm bồ-đề chân thật trong dòng tâm thức. Thế 
là bạn đã đi vào đạo lộ Đại thừa và khởi sự ba a tăng 
kỳ kiếp tích tập hai kho công đức. Bạn sẽ có được vô 
lượng đức tính và bạn được cái tên “Pháp vương tử” 
và “Bồ-tát.” Nếu tu tập sau khi thành tựu tuệ quán 
này, thì chắc chắn bạn sẽ giác ngộ nhanh chóng dù 
không qua con đường mật tông. 


Sự phát tâm bồ-để có hai loại tùy theo bản chất 
của nó - loại ước nguyện (phát bồ-đề nguyện) và loại 
dấn thân (lập bồ-đề hạnh). Lại có bốn loại tùy theo 
vị trí của hành giả trên đạo lộ — loại bổ-đề tâm thuộc 


176 | Pabongka Rinpoche 


về tin tưởng và loại thuộc về phân tích; ba loại tùy 
theo sắc thái phát tâm bồ-để — loại của vua, vân vân; 
và có 22 loại phát tâm bồ-đề. Điều quan trọng là phải 
biết những trình bày sai khác này (xem Trang hoàng 
cho thực chứng của đức Dĩ-lặc.) 


Đến đây chấm dứt chương nói về phát tâm bồ- 
đề nhờ chỉ giáo bảy lớp nhân quả. Bây giờ tôi sẽ bàn 
về hệ thống luyện tâm theo cách đổi địa vị mình với 
người. Đây là thuyết của Shàntideva, một vị Pháp 
vương tử vĩ đại. Mặc dù bạn sẽ phát tâm bồ-đề nếu 
luyện tâm theo cách bảy lớp nhân quả nói trên, chúng 
ta vẫn bao hàm phương pháp trao đổi địa vị mình với 
người, vì phương pháp này rất hiệu lực. Phái 
Kadampas tiền kỳ đã sử dụng kỹ thuật này. 


Điều mà ta gọi là “luyện tâm” đặc biệt ám chỉ 
sự đối địa vị mình với người, tức phương pháp “cho 
và nhận.” 

b) Luyện tâm bằng cách đổi địa vị mình với người 

Pháp này rút từ tác phẩm Hành Bồ-tát hạnh: 
Muốn che chở bản thân và người khác, 

Hãy đổi địa vị mình với người, 


Và làm thánh hạnh này trong bí mật. 


1. Bốn loại là: thập tín, thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng- DG 


Giải thoát trong lòng tay | 177 


Người không xứng đáng sẽ không ưa thích pháp 
hành này, nên từ thời Atìsha giáo lý này được bảo tổn 
dưới một mật ấn cho đến đời Geshe Chaekawa. Có 
nhiều bản văn về luyện tâm, như pháp “chim công 
chỉnh phục độc tố”; nhưng pháp tốt nhất thuộc loại 
này là Luyện tâm gồm bảy điểm. Nếu thực tập được, 
pháp này còn lợi lạc hơn những phương pháp đã bàn. 
Bây giờ tôi sẽ giảng pháp này theo một bản sao xưa 
cũ của bản văn gốc, (xem Phụ lục). 


Có nhiều cách trình bày bản văn này; ở đây tôi 
sẽ theo hệ phái giảng dạy của Ngulchu Dharmavajra 
và các môn đệ. 


Trước hết là tính vĩ đại của các tác giả của giáo 
lý này. Hệ truyền thừa bắt nguồn từ Phật Thích-ca 
xuống đến Atìsha; Atisha truyền cho Dromtoenpa 
bằng một mật ấn. Drom giảng dạy Lamrim cho môn 
đệ giữa công chúng, nhưng truyền pháp luyện tâm cho 
Potowa và những người khác trong vòng bí mật. Po- 
towa truyền cho Langri Tangpa và Geshe Sharawa. 
Sharawa truyền cho đệ tử là Geshe Chaekawa tất cả 
giáo lý về tâm bồ-đề. Những giáo lý này được giảng 
công khai suốt thời đại Chaekawa. 


Geshe Chaekawa sinh vào một gia đình theo 
phái cổ mật Nyingma, tỉnh thông cả năm minh (là 
công xảo, y phương, nội minh, ngữ minh, nhân minh) 
nhưng ngài vẫn chưa thỏa mãn. Ngài tình cờ gặp tác 
phẩm của Langri Tangpa nhan để Luyện tâm trong 
tám câu kệ, đại ý: 


178 | Pabongka Rinpoche 


Cho người khác lợi lộc, vinh quang; 
Nhận vê mình thiệt thòi, thất bại. 


Chaekawa muốn tìm hiểu ý nghĩa câu này, 
nhưng lúc ấy Langri đã chết. Ngài gặp người kế vị của 
Langri là Sharawa và yêu cầu vị này chỉ giáo về cách 
luyện tâm. Nhờ thiển quán ngài đã phát tâm bồổ-để 
trong dòng tâm thức. Chaekawa chỉ giáo cho nhiều 
người bệnh cùi, nhờ pháp thiển quán này mà nhiều 
người khói bệnh. Bởi vậy giáo lý này còn gọi là “Pháp 
của người cùi.” Chaekawa nghĩ thật rất uổng nếu một 
nền giáo lý như thế này phải bị giữ bí mật, nên ngài 
dạy pháp này giữa công chúng. Ngài viết thành sách 
nhan đề Luyện tâm gồm bảy điểm. Tác phẩm này chia 
giáo lý thành bảy phần. Giáo lý này còn gọi là Tỉnh 
chất Cam lồ vì nó là giai đoạn cuối của việc luyện 
tâm, sẽ giúp bạn đạt đến trạng thái bất tử là Phật quả. 


Tính vĩ đại của pháp này có thể được thấy bằng 
cách tham chiếu lại phần nói về lợi lạc của tâm bồ- 
đề, thế nào bổ-đề tâm được xem như kim cương. Như 
chỉ một chút tỉa sáng mặt trời có thể xua tan bóng tối, 
bồ-đề tâm có thể xua tan bóng tối ngã chấp; như chỉ 
một chút dược thảo cũng đủ trị bệnh, nó có thể trị 
bệnh ngã ái. Trong thời đại đủ năm thứ suy đồi, khi 
các phương pháp khác không còn hiệu lực, thì cách 
luyện tâm này sẽ giúp ta không bị giao động vì nghịch 
cảnh. Bởi thế, pháp này có nhiều lợi lạc. 


Pháp này khởi đầu bằng câu “Kính lễ tâm Đại 
bi.” Sự kính lễ này không phải hướng về đức Thánh 


Giải thoát trong lòng tay | 179 


Quán Tự Tại, vị Phật của tâm bỉ mẫn, mà hướng về 
tâm Đại bi. Bậc thầy Chandrakirti cũng kính lễ tâm 
đại bi khi mở đầu tác phẩm Thực hành trung đạo. Bây 
giờ ta hãy theo dõi bảy phần của nội dung tác phẩm 


về pháp luyện tâm này. 


b(i) Những chuẩn bị cho pháp này 


Chương này là luyện tâm trong phần chung với 
những Phạm vi Nhỏ và Trung bình. Tôi không phải 
dạy lại phần này ở đây, vì không có gì khác nhau giữa 
cách để cập ở đây với cách trong Lamrim. 


b(ii) Luyện hai loại tâm Bồ-Đề 


* Luyện Tâm bồ-đê tuyệt đối 


Theo giáo lý được truyền thừa từ quá khứ thì 
hạng người lợi căn (thông minh) trong Đại thừa trước 
hết nên luyện tâm bồ-đề tuyệt đối. Tuy nhiên, câu 
chuyện về ngài Hastikopava có thể tái diễn nếu ta để 
cập tâm bồ-đề tuyệt đối trước khi giảng dạy phần nói 
về phương pháp. ! 


Bởi thế bây giờ trước tiên tôi sẽ không giảng về 
luyện tâm bồ-đề tuyệt đối. Đây là theo pháp hành trì 


1. Hastikopava đã phạm sai lầm khi giảng pháp cho một vị vua 
bằng cách trước hết nói về Bát nhã và Tánh không, nghĩa là 
về tâm bồ để tuyệt đối. Vua liền sai giết ngài ngay, trong 
khi ngài chưa có cơ hội tiếp tục giảng những phân còn lại 
của giáo lý, nghĩa là về bồ để tâm tương đối hay tâm đại bi 


180 | Pabongka Rinpoche 


của thầy giáo đạo Tsecholing. Tôi sẽ bàn về nó sau, 
trong chương nói về sáu ba-la-mật. 


* Luyện tâm bồ-đề tương đối 

Nguồn gốc chỉ giáo này là câu chuyện Maitrakan- 
yaka và những truyện khác, nói về một tiền kiếp của 
đức Đạo sư đây từ mẫn của chúng ta khi Ngài còn là 
một bậc Dự lưu. Lúc sinh vào địa ngục bị bắt kéo xe 
và làm việc nặng, Ngài đã phát tâm bồ-đề, vân vân. 


Có năm tiêu để phụ. 

- Quán mình với người bình đẳng 

Trước khi quán mình với người bình đẳng, cần trải 
qua những giai đoạn đã bàn, là từ quán “xả” cho đến 


quán tâm từ — mãnh lực lôi cuốn ta đến với hữu tình. 


Cúng dường Đạo sư nói: 


Mọi người không khác gì với tôi, 
Không ai muốn chút nào đau khổ, 
Và chẳng ai chán chê hạnh phúc, 
Mong tôi vui khi thấy người vui. 


Hiện tại ta yêu mến và đánh giá cao cái vật ta 
gọi là “tôi,” mà không nghĩ rằng người khác cũng vậy. 
Thế là tôi và người không bình đẳng. Thật không hợp 
lý nếu có sự phân biệt to lớn giữa hai bên như thế, bởi 
vậy ta nên nghĩ, “Tôi và người khác đều bình đẳng vì 
ai cũng muốn hạnh phúc và không ai muốn khổ đau.” 


Giải thoát trong lòng tay | 181 


Ở giai đoạn đầu về kỹ thuật không cần sử dụng 
một lý lẽ nào. Giai đoạn luyện tâm này không khác 
gì với các phần “Hiểu rằng mọi hữu tình đã là mẹ ta,” 
“Nhớ lại sự tử tế của họ,” và “Đền đáp sự tử tế của 
họ” trong kỹ thuật luyện tâm gồm bảy lớp nhân quả 
nói trên. Cũng vậy với hai phần cuối “Tâm vị tha” và 
“Tâm bồổ-đề.” Tuy nhiên có khác nhau về mãnh lực 
của tâm Bi và tâm Từ qua năng lực của sự lôi cuốn. 
Hai khía cạnh này được đặc biệt đề cập ở đây. 
Chương trên “Nhớ lại sự tử tế của họ” chỉ cho một 
phương pháp để nhớ lại sự tử tế mà hữu tình đối với 
ta khi làm mẹ ta. Kỹ thuật mới này thì dạy cách nhớ 
lại sự tử tế của họ khi họ không phải là mẹ mình. 
Trước khi đi đến giai đoạn “trao đổi địa vị mình với 
người”, ta phải nghĩ rằng ngã ái là một lỗi lầm, một 
điều kiện bất lợi, và thương người là một đức tính, 


một điều kiện thuận lợi. 
- Quán những lỗi lầm Phát xuất từ ngã ái 
Cúng dường Đạo sư nói: 


Căn bệnh ngã ái kinh niên này 


Là nhân gây khổ đau không ai muốn. 
Và tác phẩm Hành Bồ-tát hạnh: 


Mọi khổ đau trên thế gian 


Đều do mong muốn mình hạnh phúc, 


182 | Pabongka Rinpoche 


Bao nỗi sợ hãi khổ đau của phàm phu 
Đầu bắt nguồn từ ngã ái, 


Sao tôi còn giữ con ma lớn này? 


Bản văn gốc của chúng ta nói: 
“Chỉ nên trách cứ một điều duy nhất.” 


Nghĩa là mọi khổ đau mà bạn không muốn đều 
phát sinh từ ngã ái của chính bạn. Những đau khổ vì 
khí giới, độc dược, trời rồng gia hại, vì tái sinh vào 
địa ngục làm quỉ đói súc sinh... tất cả đều do hy vọng 
được lợi lộc hạnh phúc cho riêng mình, hoặc do đã 
keo kiệt, khinh bỉ người khác. Cũng vậy, những nỗi sợ 
phải ngã quy vì bệnh khí huyết, bệnh phong, mật, 
đàm, sợ kẻ thù, vướng vào tranh chấp; hay sợ chính 
quyển theo dõi.. tất cả rắc rối này đều do bạn thiếu 
tự chế, tham ăn, bị ám ảnh bởi thực phẩm, thời trang 
và danh tiếng. Từ trên đỉnh nấc thang xã hội là những 
vị vua, thủ tướng, xuống cho đến cuối nấc thang là 
dân chúng, toàn quốc đều vướng vào tranh chấp: hoặc 
trong gia đình tranh chấp nhau, thậm chí những tu sĩ 
cũng tranh giành nhau - tất cả đều do một nguyên 
nhân duy nhất là ngã ái. Nếu không có ngã ái thì đã 
không có vấn để. Ngã ái của bạn đã tạo ra tất cả rắc 
rối như trộm cướp. Bao lúa mạch của bạn bị chuột 
khoét lỗ cũng là do ngã ái. Khi bạn chết vì độc dược 
hay vì ăn không tiêu, thì không thực sự là vì độc dược 
mà vì ngã ái, bạn đã ăn quá nhiều. Ngã ái của bạn 
đã giết bạn. Khi bạn vô tội mà bị buộc là kẻ trộm, đấy 


Giải thoát trong lòng tay | 183 


là quả báo trực tiếp vì trước đây bạn đã hại người 
khác do tự thương mình. 


Ngã ái là tên đồ tế đã giết hết những cơ hội cho 
bạn có được tái sinh thù thắng hoặc giải thoát. Ngã 
ái là tên cướp mang trên lưng một bao đựng đầy 3 độc 
tố tham sân sỉ để cướp hết mùa gặt công đức của bạn. 
Ngã ái là kể gieo giống đã gieo những hạt giống ác 
nghiệp trong thửa ruộng vô minh để gặt lấy mùa gặt 
sinh tử. Ngã ái là kể vì muốn đi tìm vinh quang đã 
xông ra giữa trận mạc, không màng tên nhọn, gươm 
giáo với hy vọng được vài lợi lộc cá nhân. Ngã ái là 
tên liều lĩnh trong cơn khủng hoảng đã trốn thầy, trốn 
tu viện trưởng hoặc cha mẹ. Ngã ái là tên khốn nạn 
tay không, ngay từ đầu đã không làm được một đức 
hạnh nào. Ngã ái làm cho bạn hy vọng, sợ hãi về 
những điều không đáng hi vọng sợ hãi; làm cho bạn 
ganh ghét với người trên, cạnh tranh với người ngang 
hàng, khinh bỉ người dưới; làm bạn kiêu căng khi được 
ca tụng và tức giận khi bị chỉ trích. Ngã ái làm cho 
mọi sự trên đời đều xuống cấp. Đấy là nguồn gốc của 
mọi điều bất thiện mang lại cho bạn đau khổ, một tên 
báo điểm xấu với gương mặt của cú già. Đấy là một 
con hình nhân bị ếm chôn trong tim bạn. Nếu cần 
phải hăm dọa ai, ném cho ai đồ cúng để xua đuổi, thì 
hãy ném vào con hình nhân ấy để đuổi nó đi. Khi 
tung ra những chiếc bánh lễ (trong lễ cúng cô hồn), ta 
thường ném cho những hữu tình đã từng là mẹ mình 
trong nhiều kiếp trước, và khấn: “Cái này dành cho 


184 | Pabongka Rinpoche 


kẻ thù tôi!” Thật sai lầm! Điều này thực ra có ý nghĩa 
như sau. “Ngã ái là con chim báo điềm xấu có cái đầu 
màu xanh; sự luyện tâm là quà hối lộ để làm cho con 


vật quấy rây ấy đi chỗ khác.” 


Có lần một người thực hành lễ Chod để chiếm 


đoạt một chỗ ở của phi nhân.! 


Phi nhân này bèn sử dụng yêu thuật để sống ở 
đấy. Một ngày kia hai thí chủ của hành giả nói trên 
gây nhau, hành giả liền đến giảng hòa nhưng bị một 
trong hai người vớ lấy một khí giới để giết ông ta. Tôi 
nghe câu chuyện này từ bậc tôn sư của tôi. Căn 
nguyên cuối cùng của những cái chết bạo động như 
thế chỉ là do ngã ái. Hành Bô-tát hạnh nói: 


1. Lễ Ghod hay “cắt đứt” là một phương pháp phát bồ để tâm 
có tính cách phẫn nộ và mãnh liệt, được truyền cho cô gái 
Tây Tạng tên Machig Labdroen trong khi quán tưởng 
Padampa Sangyae. Một điểm quan trọng của lễ này là, hành 
giả quán thân thể mình bị chặt ra từng mảnh, đặt trong một 
cái tách bằng sọ người, được chuyển thành cam lỗ cúng cho 
tất cả hữu tình, đặc biệt là cho kể thù và những người bất 
lương. Những hành giả về pháp tu này rất dễ nhận ra ở 
Tây Tạng với cái trống lớn của họ và một cái kèn làm bằng 
xương ống chân người. Sự thành công trong pháp này tùy 
thuộc vào chiều sâu của sự thực chứng nơi hành giả về ba 
nòng cốt là sự từ bỏ, tâm đại bi và bản chất như huyễn 
của thân xác và mọi hiện tượng. Khi hội đủ những điểu 
kiện ấy, người ta có thể vui vẻ đi đến nghĩa địa hoặc một 
nơi ác ma thường lui tới, hô triệu chúng lên để cúng thân 
xác của mình. 


Giải thoát trong lòng tay | 185 


Khi những tư tưởng của bạn 
Chỉ mong lợi lạc cho mình, 
Thì bao nhiêu công trình khó nhọc 
Bạn đã làm qua vô số kiếp 


Chỉ mang lại cho bạn khổ đau. 


Nghĩa là chính ngã ái đã mang lại đau khổ cho 
ta từ vô thủy sinh tử đến nay. Ngã ái hoàn toàn khác 
với chấp thủ bản ngã, nhưng trong việc luyện tâm này 
ta xem cả hai chỉ là một, vì có vài điểm tương đồng. 
Nói vắn tắt, ngã ái và ngã chấp đều là gốc rễ của mọi 
vấn để. Ngã ái là cảm tưởng của ta về một bản ngã, 
cho nó là thực có. Ngã chấp thì không từ bỏ những ý 
tưởng về tôi, và yêu mến những ý tưởng ấy. 


Nói tóm lại, mọi vấn đề đều phát xuất từ một ý 
tưởng thâm căn cố đế là “tôi muốn được hạnh phúc.” 
Nhưng nếu không thể hàng phục ngã ái thì bạn sẽ 
không có hạnh phúc. Bạn chưa từng xét xem cái gì là 
gốc rễ đáng trách đã gây đau khổ cho mình: chính là 
ngã ái. Từ nay trở đi, hãy kiểm lại xem cái gì đáng 
trách, hãy xem ngã ái của bạn như một kẻ thù, hãy 
thực hành những kỹ thuật để từ bỏ nó. 


- Quán những lợi ích do lòng thương người 
Shantideva nói: 


Tất cả hạnh phúc trên đời 


Đều do mong người khác hạnh phúc. 


186 | Pabongka Rinpoche 


Và Cúng dường Đạo sư nói: 


Sự yêu mến chúng sinh, 

- Những bà mẹ của mình — 

Là một ý tưởng đưa đến hạnh phúc, 
Là cửa dẫn đến vô lượng đức tính... 


Bản văn về luyện tâm của chúng ta nói: 
“Hãy thiền quán về sự tử tế lớn nhất.” 


Nói cách khác, có được thân thể và tài sản thù 
thắng, hoàn cảnh tráng lệ vây quanh là do thương 
người mà ra. Giữ giới từ bỏ sát sinh vì yêu mạng sống 
của ké khác sẽ chín thành quả báo tái sinh ở thượng 
giới, sống lâu, vân vân. Thực hành bố thí do thương 
người, từ bó thói hà tiện, sẽ được quả báo là có tài 
sản lớn, vân vân. Tóm lại, như Shantideva nói: 


Cần gì nói nữa? 
Hãy nhìn sự khác nhau 
Giữa kẻ ngu làm việc cho riêng mình 


Và bậc thánh làm lợi ích kẻ khác. 
Và trong Cúng dường Đạo sư có câu: 


Tóm lại: 
Người ấu trĩ chỉ làm việc lợi mình; 


Thích-ca Mâu-ni chỉ làm lợi kẻ khác. 


Giải thoát trong lòng tay | 187 


Mong cho con nhận thức được 


Cái gì là lỗi lầm, cái gì là thiện đức. 


Lúc đầu, đấng Đạo sư của chúng ta cũng đã lang 
thang trong sinh tử, nhưng vào một thời điểm trong 
quá khứ, Ngài khởi sự thương người và tiến lên để 
hoàn tất mục tiêu của mình và người nhờ tận trừ lầm 
lỗi và đạt đến toàn thiện. Còn chúng ta thì trái lại, từ 
vô thỉ sinh tử cho đến ngày nay chỉ yêu mến bản ngã 
mình. Chúng ta đã cần cù khó nhọc với mong cầu 
hạnh phúc cho mình mà rốt cuộc vẫn không được cái 
gì. Những gì chúng ta làm được chỉ khiến cho ta càng 
đi nhanh xuống các đọa xứ, và ngay hiện tại ta cũng 
chỉ có độc một nỗi khổ đau. Nếu ngược lại, trong quá 
khứ ta đã làm như đấng Đạo sư từ mẫn thì bây giờ 
mọi đau khổ của ta đã được nhổ tận gốc; chắc chắn 
ta đã được hạnh phúc tối thượng và có thể thỏa mãn 
mọi nhu cầu của chúng sinh. Vì đã không làm thế nên 
ta mới rơi vào những khổ đau trong hiện tại. 

Có lần, trong một lễ cầu an tại tu viện, một vị 
Geshe ở Dagpo đã xen vào buổi lễ vài lời nguyễn rủa 
như sau, được tìm thấy trong tác phẩm Bánh xe khí 
giới sắc bén: 

Tôi đã biết được kẻ thù tôi! 
Hỡi tên trộm láu cá! 


Ta đã phục kích và tóm được ngươi, 
Này kẻ giả dối đã chọc quê ta 


188 | Pabongka Rinpoche 


với những lời lừa bịp! 
Hỡi ngã chấp! bộ mặt của ngươi 
Ta không còn ngờ gì nữa. 


Điều này đã gây một chấn động; nhưng mục đích 


mà vị tu sĩ nhắm tới là: hãy nhận ra kẻ thù đích thực. 


Có lần một hành giả mật tông thực hành bùa 
chú giết nhiều kể cướp. Đức Dalai Lama đệ nhất, 
Gvyaelwa Gedun Drub, con trai của Lubdroen, câu xin 
cho bùa chú của phù thủy sẽ giết ngã ái nơi chính 
ngài. Nhưng vì nơi ngài không có ngã ái, nên bùa chú 
phù thúy không hại được. 


Drugpa Kuenleg làm những bánh lễ để cúng trừ 
chướng ngại cho em trai mình. Khi sắp tung bánh lên 
không, Kuenleg nảy ra ý nghĩ, tại sao không ném 
chúng vào ngã ái? Bởi thế ông ném bánh vào đùi em 


trai ông. 


Trong các tiền kiếp, đấng Đạo sư đầy từ mẫn 
của chúng ta rất thương người. Một kiếp Ngài tái sinh 
làm vua Padmaka. Ngài tự nguyện chết vì bệnh dịch 
để tái sinh làm con cá Rohita vì thịt của nó có dược 
chất chữa khối bệnh dịch. Khi tái sinh làm một con 
rùa, Ngài đã cứu năm trăm thương gia rớt xuống biển; 
rồi Ngài lại xả thân cho tám mươi ngàn con ruồi. Ngài 
bố thí một nửa thân thể khi làm vị vua tên Shrìsena. 
Khi làm Mahàratnachùda, Ngài có một viên ngọc trên 


đỉnh đầu, và Ngài đã cắt thịt mình để lấy viên ngọc 


Giải thoát trong lòng tay | 189 


ấy cho người khác. Khi làm thái tử Prakrti, Ngài đã 
bố thí thân xác cho một con hổ đói sắp ăn thịt con. 
Khi làm Chandreprabha, Ngài bố thí đầu. 


(Sau khi kể chỉ tiết những chuyện trên, Pabongka 
Rinpoche tiếp tục:) 


Đấy là những hành vi của đấng Đạo sư từ mẫn. 
Chúng ta thường chỉ nghĩ đến mình, nhưng dù thương 
người là việc khó làm, ta cũng phải chuẩn bị để có 


thể làm được nhờ cầu nguyện. 


Thương người khác là việc làm chính đáng. Vì 
chúng ta tùy thuộc vào hữu tình để có thực phẩm, họ 
giống như một thửa ruộng cho nhiều mùa gặt tốt, hay 
như những viên ngọc ước. Không những tất cả hữu 
tình đều đã tử tế với ta khi họ là mẹ ta trong quá khứ, 
mà ngay cả khi họ không là mẹ ta, chúng ta cũng chỉ 
sống được nhờ sự tử tế của họ. Chẳng hạn chỉ một bao 
bột lúa mạch cũng là kết quả của nhiều khó nhọc. 
Một số hữu tình phải cày đất, một số khác phải tưới 
nước, đập lúa, vân vân. Ngôi nhà chúng ta đang ở là 
kết quả sự tử tế của hữu tình: nhiều súc vật và người 
phải mang đất, xây tường, làm nghề mộc, kiếm nước, 
vân vân. Muốn có chiếc khăn quàng này, một số lớn 
cừu đã phải bị xén lông để sản xuất len; một số người 
phải dệt và một số phải may. 

Nhờ sự sử tế của tất cả hữu tình mà hiện tại ta 


tạm thời có được thân người thuận lợi; và cuối cùng 
nhờ sự tử tế của họ mà ta sẽ phát tâm bồổ-đểề, luyện 


190 | Pabongka Rinpoche 


tập hạnh bồ-đề và lại còn đạt thành Phật quả. Chúng 
ta có được tất cả là nhờ lòng tử tế của họ, vì hữu tình 
là đối tượng của tâm bỉ nơi ta, là đối tượng cho ta phát 
tâm bồ-đề và bố thí. Hữu tình là căn bản cho ta giữ 


giới và cũng là đối tượng cho ta thực hành nhẫn nhục. 


Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Phật, chúng sinh đều cần thiết như nhau 
Để cho ta thực hành Phật pháp. 

Trong khi bạn tôn kính chư Phật 

Thì sao lại không tôn trọng hữu tình? 


Nói cách khác, bạn thành Phật được một phần 
là nhờ lòng từ bi của bậc thầy, và một phần là nhờ 
lòng tử tế của chúng sinh. Langri Tangpa nói: 


Khi nghĩ mình sẽ đạt lợi ích tối thượng 
Nhờ tất cả chúng sinh 
Hơn tất cả viên bảo châu như ý 


Mong tôi càng thương chúng sinh hơn. 


Nghĩa là, chúng sinh sẽ giúp bạn thành tựu tất 
cả mục tiêu của mình, những mục tiêu tạm thời cũng 
như tối hậu. Bởi thế, họ cũng giống như viên ngọc ước, 
nên điều dĩ nhiên là phải thương mếtn tất cả hữu tình. 


Ngày thứ mười tám 


K game Pabongka Rinpoche kế một mẩu chuyện 
ngắn để chúng tôi khởi động lực. Ngài trích dẫn đức 
Tsongkapa vĩ đại: 


Bị cuốn trong bốn dòng thác mạnh, 

Bị xiêng xích bởi các nghiệp khó dút, 

Bị tóm vào cái bẫy sắt ngã chấp, 

Bị ngạt thở trong luông khói ám vô minh, 
Hữu tình mãi mãi tái sinh trong thế gian, 


Và liên tục bị hành hạ bởi ba loại khổ... 


Ngài nhắc lại những đề mục trên và ôn lại pháp 
luyện tâm bồ-để bằng bảy lớp nhân quả. Kế đến là 
pháp luyện tâm bồ-đề bằng cách trao đổi địa vị mình 
với người gồm có 5 đoạn: Quán mình với người bình 
đẳng; Quán những lỗi lầm phát xuất từ ngã ái; Quán 
những lợi ích do sự thương người; Pháp quán thực sự 


192 | Pabongka Rinpoche 


đổi địa vị mình với người; và lấy bốn điều trên làm 
căn bản để thiền quán về cho và nhận. Ngài ôn lại 
ba điểm đầu tiên trên đây, rồi tiếp tục: 


- Pháp quán sự thật đổi địa vị mình với người 


Chúng ta đã bàn về những lỗi lầm do ngã ái, và 
những đức tính do thương người. Cũng giáo lý này 
được chứa đựng trong 4 câu thơ: “Tôi thấy bệnh kinh 
niên là ngã ái...” Sau khi thấy rõ điều gì là quả báo 
của lỗi lầm và của thiện đức, bạn nên đổi địa vị mình 
với người. Nhưng điều này không có nghĩa rằng bạn 
phải thấy mình thành người khác hay người khác đã 
trở thành mình. Trong quá khứ bạn đã bất chấp người 
khác vì quá thương yêu chính mình. Bây giờ hai thái 
độ ấy nên đổi chỗ. Như vậy sự “thay đổi” này ám chỉ 
sự chuyển tâm ái luyến tự ngã của bạn thành ra lòng 
thương đối với kẻ khác. Bạn luyện tâm bằng cách nghĩ 
như sau: “Tôi thường không nghĩ đến người khác, 
nhưng từ đây trở đi, tôi sẽ không nghĩ đến nhu cầu 
của chính tôi. Lâu nay tôi đã tự thương mình, nhưng 
từ đây trở đi tôi sẽ thương người khác.” Nhờ quen với 
pháp này, bạn sẽ thực hiện được một cuộc trao đổi 
địa vị như thế. Cũng như khi đã ở quá lâu trên sườn 
núi bên kia, bạn vẫn nghĩ về sườn núi ấy là “bên này” 
(cho đến khi đổi chỗ ở). 


- Pháp thiền định cho và nhận 


“Nhận” là để xây dựng đại bi, “cho” để xây dựng 
đại từ. Bản văn gốc của chúng ta nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 193 


“Hãy luyện tâm cho và nhận.” 


Điều này là để cho những pháp quán trước đấy 
có hiệu quả. Trong những bài giảng được viết về cho 
và nhận, sự “cho” được bàn trước; nhưng trong thực 
hành thì sự “nhận” được thi hành trước. Kỳ thực có 
thể chỉ nên tu tập phần “nhận” mà bỏ phần “cho.” 
Sẽ không lợi lạc gì nếu đem cho hạnh phúc trước khi 
nhận lấy đau khổ. Bởi thế, hãy thực hành như sau để 
xây dựng tâm đại bi. 


Hãy nghĩ, “Tôi sẽ nhận lấy hết khổ đau từ tất 
cả hữu tình, những người mẹ của tôi,” và phát sinh 
tâm đại bi. Rồi quán tưởng tất cả khổ đau của họ được 
rũ bỏ như tóc được cạo sạch. 


Ta có thể làm việc này một cách chỉ tiết hơn. 
Hãy tưởng đến nỗi khổ của chúng sinh trong địa ngục 
biến thành lửa tan vào trong tim bạn để đốt cháy thói 
ngã ái của bạn. Hãy quán tưởng mình đang nhận lấy 
những khổ đau tội lỗi và đủ thứ chướng ngại của 
những chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, tu la, 
người, chư thiên, vân vân, cho đến những Bồ-tát ở 
mười địa vị. Rồi tưởng tượng họ bây giờ đã được tịnh 
hóa tất cả tội lỗi nghiệp chướng. Hãy cầu nguyện cho 
những thứ ấy chín mùi nơi bạn. Nhưng khi làm sự 
“nhận” này, thì đừng nhận từ chư Phật hay các bậc 
thầy của bạn. 


Người ta có nhiều trình độ khác nhau. Một số 
người tự thấy mình không thể thiền quán về cho và 
nhận. Đối với hạng này, bản kinh nói: 


194 | Pabongka Rinpoche 


“Hãy thực hành nhận bằng cách khởi từ bản thân.” 


Ví dụ vào buổi sáng, hãy quán mình đang nhận 
hết những đau khổ mà ta sẽ trải qua trong buổi chiều; 
tiếp đến, nhận đau khổ ta sẽ có trong ngày hôm sau, 
rồi đau khổ của những ngày còn lại trong những 
tháng, năm của đời này, rồi của đời sau, và tất cả 
những đời sau. Tiếp tục, ta quán đến sự nhận lấy nỗi 
khổ của cha mẹ, bà con, bè bạn, kẻ lạ, người thù, vân 
vân, cho đến khi bao trùm tất cả hữu tình. Tập luyện 
như thế từng bước một, rước vào mình những đau khổ, 
tội lỗi, chướng ngại, vân vân, của từng hạng đặc biệt. 
Ta nên theo thứ tự như trên, vì lúc đầu sẽ khó mà 
nghĩ đến chuyện rước giùm đau khổ của những kẻ thù. 
Bởi thế, thỉnh thoảng hãy thiền quán khởi từ bản thân 
rồi di chuyển dần đến người khác theo cách trên, khởi 
từ địa ngục lên đến thập địa Bồ-tát. Đôi khi ta có thể 
thiền quán “nhận vào” khởi từ những nam phụ lão ấu 
trong thung lũng miễn thượng trở xuống; đôi khi khởi 
từ dưới đi lên. Hãy nhận lấy cả những đau khổ của 
một con chó bị ném đá. Hãy quán những gì bạn nhận 
sẽ không biến mất hay được đặt sang một bên, mà 
chúng được thâu nhận vào ngay trong tim bạn. Tốt 
nhất là khi việc này khiến bạn đâm ra lo sợ cho tính 


mạng mình! 


Có thể ta không thực sự nhận vào mình những 
điều ấy được trong lúc thiền quán, nhưng pháp quán 
này giúp ta tích lãy công đức; và khi tâm đã quen 
thuộc với tiến trình tu luyện này, thì cuối cùng đôi 


Giải thoát trong lòng tay | 195 


khi ta có thể thực sự rước lấy, như câu chuyện về 
Maitrìyogl.! 


“Cho” để xây dựng tâm từ là như sau: 


Để làm lợi lạc cho hữu tình, 
Xin cho thân tôi biến thành 


Tất cả những gì chúng mong muốn. 


Ngoài ra, kinh Cờ chiến thắng Vajra và kinh Trải 
rơm nói về sự bố thí thân xác và của cải. Theo những 
kinh này, bạn hãy quán thân mình biến ra nhiều thân, 
trở thành những vật mà hữu tình mong mỏi. Những 
vật này tuôn ra dưới hình dạng những cơn mưa làm 
lắng dịu nỗi khổ của những chúng sinh ở địa ngục 
chẳng hạn; nhờ vậy chúng được tái sinh làm người và 
chỗ ở của chúng biến thành những tòa nhà đẹp đẽ. 
Bạn biến hóa ra nhiều thân và thân này chuyến thành 
những lạc cụ cho chúng thụ hưởng, như thật nhiều 
thực phẩm, y phục, vân vân. Những thân ấy lại còn 
trở thành những hướng đạo tâm linh để dạy pháp cho 
chúng, nhờ đó chúng tiến gần đến giác ngộ. Rồi những 
thân thể biến hóa ấy lại lấy hình dạng của ánh sáng 
mặt trời, y phục vân vân cho chúng sinh ở địa ngục 


lạnh; đồ ăn uống cho những ngạ quỉ; trí tuệ biết phân 


1. Vị này trông thấy một con chó bị trúng đá nơi ống chân. Ông 
nhận lấy sự đau khổ ấy, và thấy trên cánh tay mình có một 
vết bẩm. 


196 | Pabongka Rinpoche 


biệt các pháp cho súc sinh; áo giáp cho tu la; ngũ dục 
cho chư thiên. Nhưng loài người thì có nhiều dục vọng 
nhất, bởi thế hãy cho chúng những thân thể biến hóa 
trở thành bất cứ gì chúng thích. Hãy ban phát những 
công đức của cải của bạn theo cách ấy; và quán phẩm 
vật dôi dào để dâng cúng những bậc thầy, quán tưởng 
rằng nhờ đấy mà những thiện sự của họ sẽ tăng 
trưởng. Điều thật tốt là đem cho những thiện căn của 
bạn trong cả ba thời, hoặc thân và tài sản của bạn 
trong hiện tại và vị lai; nhưng không nên cho thân thể 
và sở hữu của bạn trong quá khứ. Khi thực hành pháp 
“cho” bạn sẽ phát triển được tâm từ như tôi đã nói, 
vì bạn sẽ nghĩ rằng những chúng sinh ấy quá thiếu 
thốn hạnh phúc đến mức nào. Bạn phải lấy pháp 
luyện tâm này làm pháp tu chính yếu của mình. 


Trong đời sống hàng ngày, 
Hãy tụng đọc những bài kệ 


Để nhắc nhở mình tu tập. 


Nghĩa là muốn tăng tiến chánh niệm trong pháp 
tu cho và nhận, thì hãy luôn luôn tụng một vài bài kệ 
về để tài này. Có một vài bài kệ như vậy trong quyển 
Luyện tâm như vàng ròng, nhưng nếu chưa biết những 
bài này, thì bạn chỉ cần tụng đọc những dòng sau đây 
trích từ Cúng dường Đạo sư cũng đủ: 


Hỡi bậc thầy tôn quý đây từ bị, 
Hãy gia hộ cho con: 


Giải thoát trong lòng tay | 197 


Mong tất cả khổ đau, 

Tội lỗi và chướng ngại 

Của tất cả hữu tình đã từng làm mẹ con 
Hãy trút hết lên con không trừ; 

Mong sao các thiện hành của con, 


Khiến hữu tình được hạnh phúc. 


Những tu sĩ trong quá khứ thường lần chuỗi tụng 


bài này. 


Ta cũng cần sử dụng vài phương pháp để tăng 
trưởng tâm bồ-đề trong khi làm việc hàng ngày, như 
nói trong kinh Hoa Nghiêm. Những người nào muốn 
lấy bổ-đề tâm làm pháp tu chính yếu thì hãy luôn đọc 
và quán theo kinh Hoa Nghiêm, như đức Tsongkapa 
nhập thể của đức Văn-thù đã làm. 


Bản văn gốc nói: 
“Hãy đưa hai việc này vào hơi thở.” 


Khi đã nắm vững pháp quán cho và nhận, bạn 
hãy quán “cho” trong hơi thở ra và “nhận” trong hơi 
thở vào. Nhờ thực tập liên tục như thế, bạn sẽ hội 
nhập pháp thiền quán này vào luồng khí lực trong 
mình. Tâm luôn song hành với những luồng khí lực, 
bởi thế phương pháp trao đổi này rất dễ phát triển 
tâm bồ-để. Nó tương đương với pháp tụng đọc Vajra 
(kim cương) của mật tông. Khi Kaedrub Rinpoche ca 
tụng Tsong-kapa: “Hỡi đấng che chở! Ngay cả hơi thở 


198 | Pabongka Rinpoche 


của Ngài cũng trở thành một liều thuốc êm dịu cho 


tất cả hữu tình...” câu này ám chỉ đến pháp ấy. 


Còn có những chỉ giáo khác ở điểm này nhưng 
sẽ không tốt nếu đem nói cho những người không thực 
hành thường xuyên. 


c) Chuyển nghịch cảnh thành con đường giác ngộ 


Thời đại suy đồi này có thể vô cùng lợi lạc. Khi 
gặp nhiều chướng ngại khó thoát, thì một hành giả 
phải có thể chuyển hóa nghịch cảnh thành hoàn cảnh 
có lợi cho mình tu tập. Nếu không làm thế thì dù gặp 
nghịch cảnh hay thuận cảnh, vị ấy đều từ bỏ pháp. 
Một số hành giả trở nên kiêu căng khi được lên chức, 
vân vân, rồi từ bổ pháp. Một số có được một ít tài sản 
rồi từ bỏ pháp để duy trì lợi tức của mình. Một số 
người tuyệt vọng khi phải đối đầu với những nghịch 
cảnh, rồi từ bồ pháp. Khi những điều như thế xảy ra, 
thật khó mà thực hành pháp. Không gì tệ hơn là thực 
hành pháp một cách nô lệ rồi cuối cùng từ bỏ pháp 
do không thấy lợi ích gì. Vì thế mà ta cần phải có khả 
năng chuyển hóa nghịch cảnh thành pháp tu. Có hai 


tiêu đề: 
IVB2.321c(¡) Chuyển hóa nghịch cảnh bằng tư tưởng; 


IVB2.321c(ii) Chuyển hóa nghịch cảnh bằng hành động. 


Giải thoát trong lòng tay | 199 


c(¡) Chuyển hóa nghịch cảnh bằng tư tưởng 


Có 2 tiêu đề phụ: Chuyển hóa nhờ phân tích và 


Chuyển hóa bằng tri kiến. 


* Chuyển hóa nhờ phân tích 
Cúng dường Đạo sư nói: 
“Khi vũ trụ tràn ngập những hậu quả của tội lỗi...” 


Bản văn gốc của chúng ta về pháp luyện tâm 


cũng nói tương tự: 


Khi vũ trụ đây tội lỗi, 
Hãy chuyển hoàn cảnh không may 
Thành con đường đưa đến giác ngộ. 


Hiện tại, mỗi khi lo lắng vì bệnh hoạn, kẻ thù, 
phi nhân, vân vân, chúng ta thường trách cứ người 
khác. Vì không hiểu rằng tất cả tai nạn bệnh tật đều 
là hậu quả của nghiệp, ta cứ cho là do thực phẩm, do 
ác ma.. Nhưng nhìn một cách sâu xa ta sẽ thấy rằng 
mọi nỗi bất hạnh đều phát sinh do nghiệp, như tôi đã 
nói trong phần nhân quả thuộc Phạm vi Nhỏ. Và ngay 
cả nghiệp ấy cũng do ngã ái nơi ta; bởi thế ngã ái là 
căn bản đáng trách. 

Khi bị trộm cướp hết tài sản quý giá, bạn không 


nên trách tên trộm mà hãy trách ác nghiệp và ngã ái 


là nguyên nhân phát sinh ác nghiệp. Bởi thế mỗi khi 


200 | Pabongka Rinpoche 


đối mặt với bệnh hoạn, khổ đau, nghịch cảnh... ta hãy 
nghĩ chúng đang giúp ta thành tựu giác ngộ; vì có câu: 
“Bệnh, tội lỗi và chướng ngại là một cái chổi (để quét 
sạch nghiệp).” 


Mỗi khi ngã bệnh hay gặp xui xẻo, hãy nghĩ 
rằng những ác nghiệp mà quả báo của chúng đáng lẽ 
ta phải chịu trong các đọa xứ, thì trái lại đã chín ngay 
trong đời này; bởi thế bạn phải cảm thấy sung sướng. 
Lại nữa hãy vui mừng với ý nghĩ mình đang thực hành 
pháp Cho và Nhận bằng cách quán tưởng mình đang 
nhận lấy những tội lỗi và chướng ngại của các hữu 
tình. Hãy cầu nguyện rằng, còn lại bao nhiêu nỗi khổ 
của chúng sinh tôi sẽ nhận hết vào mình. Trong lúc 
thiền quán hãy tưởng tượng bạn đang làm vơi đi tất 
cả đau khổ mà các hữu tình phải chịu. Hãy quán 
tưởng một cách chân thành như sau: “Thật tốt biết 
bao nếu bây giờ tôi thực sự nhận lấy khổ đau của hữu 
tình!” Nếu tu tập cách ấy, thì ngay cả bệnh tật cũng 
không làm chướng ngại bạn. Những thiện hành của 
bạn sẽ tăng, như chuyện người đệ tử của Kuenpang 
Draggyaen đã được chữa khỏi bệnh cùi nhờ thiền 
quán như vậy. 


Người ta nói: “Những nghịch cảnh kích thích cho 
ta tạo công đức.” Ta sẽ nỗ lực tích lũy phước đức trí 
tuệ và thanh lọc những chướng ngại khi nghĩ rằng nếu 
không muốn đau khổ thì phải từ bổ ác hành. Khi còn 
hạnh phúc, không gặp hoàn cảnh rúi ro thì ta không 
nghĩ gì đến Phật pháp. Nhưng khi gặp những nghịch 


Giải thoát trong lòng tay | 201 


cảnh như mang tiếng xấu, bị giáng chức, bị bệnh, vân 
vân, thì chúng ta mới tung mình ra khỏi tình trạng vô 


cảm và khởi sự làm việc lành. 


Quỉ thân, ác ma, ma VƯƠnG, 
Là phương tiện mà chư Phật dùng; 
Chân như vui thích làm bạn với đau khổ. 


Khi bị ma vương, ác ma, bùa chú, vân vân làm 
hại, thì hãy xem như chúng đang làm lợi ích lớn cho 
mình, vì chúng tác động cho bạn tu tập pháp trong 
khi trước đấy bạn hoàn toàn bù đầu vào những 
chuyện thế tục. Đau khổ cũng có thể là một yếu tố 
góp phần vào việc chứng ngộ Chân như nếu ta biết 
cách lèo lái tư duy của mình. Vì bệnh là hậu quả của 
ngã ái, nên ta cân nghĩ rằng bệnh, ác ma, vân vân, 
rất tốt vì chúng giúp ta hàng phục kẻ thù là ngã ái — 
một việc mà ta không thể tự làm. Khi một hoàn cảnh 
bất lợi xảy đến, ta thường gián đoạn việc tu tập. 
Nhưng đừng làm thế. Cũng như ta coi chừng khi đi 
qua một con đường hiểm, ta phải cẩn thận không phế 
bỏ sự tu tập khi gặp hoàn cảnh xấu. Bởi thế sự thực 
hành pháp “Cho và Nhận” một cách nghiêm chỉnh là 


điều quan trọng. Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Điều tốt đẹp của đau khổ là, 
Nó tẩy trừ kiêu mạn do buôn sâu. 


Người ta phát triển lòng xót thương 


202 | Pabongka Rinpoche 


Đối với chúng sinh trong sinh tử, 


Tránh làm úc và thích làm lành. 


Khi đối diện với bất hạnh đau khổ, bạn bớt được 
thói ngã mạn kiêu căng. Bạn càng thương xót kẻ khác 
khi chính mình đã từng đau khổ, và đấy là một nhân 
tố cho ta muốn từ bỏ những gì cần phải từ bỏ. Nếu 
không gặp đau khổ, thì ta cứ tưởng mọi sự đều tốt đẹp, 


và lấy làm sung sướng. Nhưng có câu nói: 


Đừng vội mừng khi gặp may mốn, 
Mà hãy vui khi gặp chuyện buôn: 
Sự vui sướng làm mòn công đúc, 


Nỗi khổ đau tịnh hóa tâm hồn. 


Giữ một địa vị cao thì cũng giống như bị quản 
thúc tại nhà: những Lạt-ma Tây Tạng và những viên 
chức cao cấp không thể muốn đi đâu tùy ý được. Một 
vị Lạt-ma nói: 


Ở ngôi vị cao như bị quản thúc, 
Chức nhỏ nơi cư trú tuyệt vời 


Cho những đấng anh hùng chiến thắng. 


Tất cả học giả, hành giả trong quá khứ đều giữ 
những địa vị thấp nhưng đã đạt đến Phật quả. Ngay 
cả Drom Rinpoche cũng đã quỳ lạy trước người dưới 
ông; bởi thế chúng ta không nên đặt mình cao hơn 
người khác. Nhờ thế ta dễ dàng giữ tình bạn. 


Giải thoát trong lòng tay | 203 


Đừng vui khi được khen, 
Mà hãy vui khi bị chỉ trích: 


Sự chỉ trích soi sáng lỗi lầm của ta. 


Nói cách khác lòng kiêu căng nơi bạn càng tăng 
khi được người khác ca tụng. Nhưng kiêu căng cũng 
như ca tụng sẽ làm cho bạn đọa lạc. Khi kiêu căng thì 
ta không thể thấy lỗi mình, và chẳng có gì vui khi bị 
chỉ trích, nhưng sau đó ta sẽ xét lại hành vi mình và 
biết cẩn thận thay đổi lối hành xử. Bởi vậy có câu: 
“Lời phỉ báng là một ân huệ của chư thiên”. Hãy xem 
sự phỉ báng là điều kỳ diệu. Cho nên mỗi khi bạn bị 
chao đảo vì những lời phỉ báng thì hãy nghĩ như trên. 


Khi sung sướng, ta nghĩ đấy là hậu quả của thiện 
hành, và đâm ra ưa thích thiền quán về tâm bồ-đề, 


vân vân 
* Chuyển hóa bằng tri kiến 
Bản văn của chúng ta nói: 


Hãy xem tất cả mọi tướng giả dối 


Như là bốn loại thân. 


Tuy nhiên, lời này là theo cách giải thích xưa 
cũ từ thời truyền pháp đầu tiên, và khi xét lại chúng 
ta thấy nó chưa ổn. Khi nhìn sâu vào bản chất của 
một nỗi khổ đã sinh khởi, người ta bảo đấy là pháp 


204 | Pabongka Rinpoche 


thân (thân chân lý), vì nó không sinh từ bất cứ gì, vân 
vân, nhưng tôi có cảm tưởng điều này không đánh 
trúng đích. Nói vắn tắt, hạnh phúc và đau khổ của 
chúng ta có thể đã phát sinh từ những hoàn cảnh hoặc 
tốt hoặc xấu. Nhưng khi xét bản chất của chúng, ta 
thấy rằng những khổ vui sinh ra từ một chuỗi nhân 
duyên hỗ tương lệ thuộc. Như vậy hoàn cảnh tốt hay 
xấu, đau khổ hay hạnh phúc, tất cả chỉ là những nhãn 
hiệu, không có bản chất của riêng chúng, mặc dù rõ 
ràng chúng có vẻ thực hữu. Khi nhìn sâu vào sự kiện 
rằng “tôi” và “người khác” không thực sự hiện hữu, 
thì tự nhiên ta hết khổ đau, tham luyến. 


Bạn cũng có thể nghĩ: “Khi tôi chết, tất cả những 
hạnh phúc và đau khổ mà bây giờ tôi đang gặp chỉ 
còn là những ký ức, chỉ như những giấc chiêm bao. 
Thương hay ghét trong cuộc đời ngắn ngủi này thật là 
điều vô nghĩa.” 


Ngày thứ mười chín 


Kyabe Pabongka Rinpoche kể một câu chuyện ngắn 
để chúng tôi khởi động lực. Về văn bản thì ngài chọn 
Lời nguyện của Di-lặc, trong đó có câu: 


Cúi lạy chư Bồ-tát 

Đã ngăn các con đường 
Đưa đến các đọa xứ, 

Đã khéo dạy đạo lộ 

Đưa đến các cõi cao, 

Đã dẫn đường ởi đến 

Cái không già không chết. 


Rồi ngài nhắc lại những tiêu để nói trên, và ôn 
lại “Pháp quán thực sự đổi địa vị mình với người” và 
“Pháp thiền quán cho và nhận”. Ngài cũng trở lui về 


hai phần đầu của giáo lý bảy phần này. 


206 | Pabongka Rinpoche 


Mình và người là căn bản trên ấy bạn xây dựng 
những ý tưởng hoặc yêu mến hoặc làm ngơ. Bây giờ 
hai căn bản ấy cần phải đổi chỗ. Rồi, như tôi đã nói, 
muốn khai triển thêm, bạn hãy quán Nhận đau khổ 
để xây dựng tâm bỉ; và quán Cho thân thể, tài sản, 
công đức của bạn để xây dựng tâm từ. Lại nữa bạn 
nên phối hợp sự Cho và Nhận ấy với hơi thở vào thở 
ra. Thêm vào đấy, để khỏi quên pháp này, bạn nên 
nhồi ký ức mình với một vài bài kệ trong khi làm 


những công việc hàng ngày. 


Có một số phương pháp khác nhau để phối hợp 
hai chỉ giáo này về luyện tâm bồ-đề trong sự tu tập của 
bạn. Những phương pháp này được đề cập bằng những 
tiêu đề và những trình tự khác nhau, Sau đây là nói 


vắn tắt về cách tu tập dưới 11 đề mục thiền quán. 


Khởi đầu bằng cách quán bốn pháp: 


(1) Xả; 
(2) Hiểu rằng mọi hữu tình đã là mẹ ta; 
(3) Nhớ lại sự tử tế của họ; 

) 


(4) Ước mong đền đáp sự tử tế của họ. 


Bốn pháp ấy được tiếp theo bằng: 
(5) Quán mình với người bình đẳng; 
(6) Quán những lỗi lầm phát xuất từ ngã ái; 


(7) Quán những lợi ích do sự thương người. 


Giải thoát trong lòng tay | 207 


Bây giờ đến pháp quán thực sự đổi địa vị mình 
Với người: 


(8) Nhận, bao gồm pháp quán để xây dựng tâm bỉ; 


(9) Cho, bao gồm pháp quán để xây dựng tâm từ, 


mong mỏi hạnh phúc cho kẻ khác. 
Và cuối cùng là: 


(10) Sự phát triển tâm vị tha. 


Khi bạn xét mình có thực sự đã làm được gì về Cho 
và Nhận, thì sẽ thấy rằng đấy chỉ là trong tưởng 
tượng mà thôi. Hiện tại bạn chưa làm được điều 
gì cụ thể lợi lạc chúng sinh; vậy hãy khởi ý nghĩ: 
“Tôi sẽ làm một điều gì để thực hiện việc ấy trong 
thực tế.” Và khi gánh lấy trách nhiệm ấy, là bạn 


phát triển tâm vị tha. Rồi vì lý do ấy mà có: 


(11) Phát triển lòng mong mỏi thực sự đạt đến 


toàn giác. 


Mười một để mục thiền nói trên làm nên một 
tổng hợp của cả hai chỉ giáo về bảy lớp nhân quả và 


đổi địa vị mình với người. Sau đây là cách tu tập. 


Ở phần kết của chuỗi để mục ấy, còn có một 
bước nữa, một dáng điệu tốt lành để bạn dễ thành 
công hoàn toàn về mật điển và các mandala trong đó. 
Điều này cũng giống như những lời nguyện của Bà-la- 


^ ° ` ° Z?. ^ * 
môn Samandraraja và vị Chuyển luân vương Arenemi 


208 | Pabongka Rinpoche 


về những tái sinh của họ trong tương lai (xem Ngày 
thứ tám). Điều bạn làm là, hãy tưởng tượng tất cả hữu 
tình đều thành tựu mọi điều hạnh phúc; việc này sẽ 
là một vốn lớn lao để giúp bạn hoàn tất hai sự tích 
lũy. Bạn làm điều này bằng cách hóa thân thành đức 
Thích-ca Mâu-ni, rồi phóng những hào quang tịnh hóa 
tất cả đau khổ của hữu tình. Quán tất cả hữu tình cũng 
đều hóa thân thành Thích-ca Mâu-ni. Rồi thiền quán 
về tâm hỉ. Bằng cách ấy, bạn vừa quán những kết quả 
sự phát tâm bỗổ-để của bạn, và dùng pháp quán ấy 


như một phần của đạo lộ. 
Bản văn của chúng ta nói: 
Ba đối tượng, ba độc và ba thiện căn. 


Ba đối tượng là những gì bạn cho là hấp dẫn, 
ghê tởm, hoặc trung tính. Khi hướng tâm đến những 
đối tượng ấy ta phát sinh tham ái, thù hận, vân vân. 
Khi các hữu tình hướng sự chú ý đến những đối tượng 
ấy chúng cũng phát sinh những vọng tưởng như 
thương, ghét, vân vân. Sự tái sinh vào đọa xứ của 
chúng tùy thuộc vào tất cả vọng tưởng ấy và đối tượng 
ấy. Hãy tưởng tượng bạn nhận lấy tất cả những điều 
này, cùng với cái nhân khổ của chúng trong sinh tử; 
nghĩ rằng: “Tôi đã làm cho tất cả hữu tình nhẹ gánh 
tham, sân, si, nên bây giờ họ chỉ còn có những thiện 
căn.” Hãy xem chính ngã ái là đáng trách vì đã đem 
lại tất cả nghịch cảnh như lo âu, bệnh hoạn, vân vân. 


Hãy làm cho nghiệp báo của chúng sinh chấm dứt, 


Giải thoát trong lòng tay | 209 


nhận lấy tất cả đau khổ của họ. Hãy thấy rằng những 
gì bạn nhận sẽ chín mùi trên bạn, và lấy đó làm nhân 
cho sự vui mừng. 


Nhờ làm vậy, người nào quen luyện tâm sẽ 
không bao giờ khổ sở, vì tất cả nghịch cảnh đối với 
họ đều có ích. Đấy là lý do việc luyện tâm được gọi 
là “nguồn gốc của thành trì hạnh phúc.” Nó khiến cho 
bạn kham nhẫn những nghịch cảnh nhỏ nhặt. Ví dụ, 
khi khởi hành đi buôn, một thương gia phải nhìn mọi 
sự với thái độ triết lý: Nếu trời mưa, ít nhất mình sẽ 
không bị cướp; nếu tuyết xuống, ít nhất những con vật 
chở hàng của mình sẽ không bị què. Tác phẩm Hành 
Bồ-tát hạnh nói: 


Nếu một việc có thể điêu chỉnh được 
Thì cần gì phải khổ sở? 
Nếu một việc không thể điều chỉnh 


Thì đau khổ liệu có ích gì? 


Nếu bạn gặp khổ thì buồn sầu cũng vô ích, bạn 
nên biến nỗi khổ ấy thành hữu dụng. Ta nên nghĩ đến 
những người nhờ một cơn bệnh suýt chết, đã chứng 
được tuệ giác vô thường. 


Bởi thế khi gặp hoàn cảnh xấu, hãy nghĩ rằng 
“mong tất cả những khổ đau của hữu tình sẽ đến nơi 
tôi.” Không gì lợi lạc hơn là suy nghĩ cách ấy. 


Đến đây chấm dứt phần ôn lại đề mục “Chuyển 
nghịch cảnh thành con đường giác ngộ.” 


210 | Pabongka Rinpoche 


c(ii) Chuyển hóa nghịch cảnh bằng hành động 


Có 4 loại hành động bao hàm ở đây: Tích lũy 
công đức và trí tuệ, thanh lọc chướng ngại, cúng bánh 


lễ, và triệu thỉnh Hộ pháp làm các thiện sự. 


Khi đã hoàn toàn quen thuộc với pháp luyện 
tâm này, nếu bạn bỗng nhiên bị đau ốm, thì nên triệu 
thỉnh thiện sự của Hộ pháp như sau: “Sự thực hành 
Cho và Nhận của tôi đã có ý nghĩa mới, vì nỗi khổ 
của tất cả hữu tình đang trút xuống trên tôi. Mong cho 


bệnh của tôi còn nặng hơn thế này nữa!” 


Khi bạn cúng bánh lễ cho phi nhân, hãy nghĩ 
“Quý vị đã rất tử tế khi hại tôi. Điều này có lợi cho 
sự tu tập của tôi. Tôi đã tịnh hóa nhiều tội lỗi chướng 
ngại và tích lũy thêm nhiều công đức. Bây giờ, hãy 
làm hại tôi nhiều hơn nữa!” 


Những người không đủ can đảm sẽ thấy mình 
không thể nào làm được điều ấy. Vậy họ nên làm việc 
thông thường là kêu gọi sự giúp đỡ của phi nhân để 
cầu khỏi bệnh. 


Khi nhà mình bị ngập nước, ta phải tìm căn 
nguyên vấn đề để chạy chữa; cũng vậy mỗi khi gặp 
đau khổ, ta phải từ bồ tội lỗi nguyên nhân của đau 
khổ và xây dựng công đức nguyên nhân của hạnh 
phúc. Ngoài ra nên tụng bài Sđm hối tổng quát (xem 
phần Phụ lục) và lập những lời nguyện về pháp 
luyện tâm. 


Giải thoát trong lòng tay | 211 


Bản văn nói: 
Áp dụng ngay thiền quán 


Càng nhiêu càng tốt. 


Nói cách khác, ta cần phải áp dụng phương 
pháp luyện tâm ngay khi một hoàn cảnh thuận hay 
nghịch xảy ra, để tức khắc chuyển hóa nó thành 
pháp tu. 


đ) Một phương pháp để áp dụng suốt đời 


Có năm năng lực: 
IVB2.3.2.1d(¡) Năng lực hạt giống trắng: 
IVB2.3.2.1d(ii) Năng lực của tập quán; 
IVB2.3.2.1d(iii) Năng lực quyết định; 
IVB2.3.2.1d(iv) Năng lực của sự từ bỏ; 
IVB2.3.2.1d(v) Năng lực của cầu nguyện. 

Năng lực quyết định là năng lực quan trọng nhất. 
Sự quyết định của bạn dẫn đầu tất cả mọi hành động, 
khiến cho hành động ấy thành thiện hay bất thiện, 
Đại thừa hay Tiểu thừa. Khi quyết định giết một con 
rận hay quyết định soạn bữa ăn trưa, thì ta sẽ thực sự 


làm việc ấy. Thông thường, khi thức dậy vừa buộc lại 
thất lưng là ta đã quyết định làm những chuyện thuộc 


212 | Pabongka Rinpoche 


thế gian, liên hệ đến thực phẩm, thời trang, danh lợi... 
những phương tiện để đạt hạnh phúc. Bây giờ đổi lại, 
ta nên làm quyết định như sau, một cách sâu xa từ tâm 
khẩm: “Tôi sẽ không để cho đời mình vô ích trong ngày 
hôm nay. Tôi sẽ làm một điều gì có ý nghĩa. Tôi sẽ 
nhiếp phục ngã ái, kẻ thù thật sự của tôi!” 


Năng lực hạt giống trắng có nghĩa là tích lũy 
công đức và thanh lọc chướng ngại nhờ những nghỉ lễ 
chuẩn bị, vân vân, những điều này được làm để tăng 
trưởng bồ-để tâm. Thiện hành mà chúng ta làm 
thường bị mất hút vào cuộc đời này, vậy cốt nhất đừng 


để điều này xảy đến. 


Năng lực của tập quán có nghĩa là luôn luôn 
thực hành pháp tu dù ta đang làm bất cứ việc gì - đi 
bộ, ngủ hay ngồi —- bằng cách sử dụng những phương 
pháp tăng trưởng cả hai loại bồ-đề tâm. Những đại 
nguyện Bồ-tát như hy sinh đầu mắt tay chân trong 
hiện tại có vẻ vượt quá sức ta. Nhưng đấy chỉ là hậu 
quả của tập quán. Lúc đầu có thể ta không biết gì về 
nghề thợ thiếc hay thợ mộc, nhưng sau khi học nghề, 
ta không còn thấy là khó khăn nữa. Cũng thế, khi ta 
đã đến mức quen thuộc với ý nghĩ và hành vi bế thí 
thì ngay cả sự hy sinh mạng sống cũng sẽ dễ dàng 
như việc đem cho một dĩa rau. Tục ngữ nói: “Không 
gì khó khi đã trở thành quen thuộc.” Những hành giả 
vĩ đại trong quá khứ có thể hoàn tất pháp thiền quán 
Lamrim trong lúc cưỡi ngựa: đấy cũng là hậu quả của 
thói quen. Thiển định và thói quen là đồng nghĩa. 


Giải thoát trong lòng tay | 213 


Làm sao uống trà được một cách dễ dàng, nếu ta chưa 
có thói quen làm việc ấy? 


Năng lực của sự từ bỏ là như sau: Hiện tại, ngã 
ái là điều duy nhất mà bạn đang phát triển, và bạn 
nên chấm dứt việc ấy. Bạn phải từ bổ ngã ái bằng 
cách đánh vào nó mỗi khi nó thò mặt ra, cũng như 
bạn đánh một con chó đến ăn trộm. 


Năng lực của cầu nguyện là, ngay trước khi đi 
ngủ hãy hồi hướng tất cả thiện căn mà bạn đã có 
trong ngày để tăng trưởng hai loại tâm bồ-đề. 


Năm năng lực này áp dụng cho cuộc đời hiện 
tại. Còn có 5 năng lực vào lúc chết; đấy là sự luyện 
tập cũng năm năng lực ấy nhưng để chuyển di chúng 
vào một tái sinh mới (chuyển di tâm thức). 


Chỉ giáo của Đại thừa về chuyển di 
Liên hệ đến năm năng lực. 


Hãy yêu mến hoạt động này! 


Kỹ thuật chuyển di sự luyện tâm không dùng 
thần chú hik và phat, nhưng sâu sắc hơn bất cứ kỹ 
thuật chuyển di nào khác. 


Sự quyết định của bạn ở đây là quyết không rời 
tâm bồ-để trong khi ở trạng thái chết, trạng thái trung 


ấm, vân vân. 


Năng lực hạt giống trắng là như sau. Giả sử bạn 
quá tham luyến những vật sở hữu của mình. Hãy phá 


214. | Pabongka Rinpoche 


hủy lòng tham luyến ấy bằng cách làm lễ dâng cúng 
những vật ấy lên Tam Bảo, hoặc hiến tặng cho những 
người nhận có đức, hoặc di chúc bố thí tất cả sở hữu. 
Như vậy tốt hơn là chờ để sau khi bạn chết, người 
khác sẽ tạo công đức hồi hướng cho bạn. Nếu không 
xả tài sản theo cách ấy thì những chuyện như sau có 
thể xảy ra. Một thầy tu vì tham luyến cái bát khất 
thực của mình nên tái sinh làm con rắn nằm khoanh 
trong bát. Đức Phật xua rắn vào rừng khiến nó tức 
giận, và ngọn lửa sân đã đốt cháy chính nó và cả khu 
rừng. Sau đó nó tái sinh vào địa ngục, và cả ba thân 
của nó (xác ông thầy, xác con rắn và thân thể tái sinh 
ở địa ngục) đồng thời bốc lửa. Một người khác sau khi 
chết bị ám ảnh bởi khối vàng ông ta đã chôn và cũng 
tái sinh làm một con rắn. Những chuyện như thế cho 
thấy cái gì xẩy ra nếu bạn không xả bỏ của cải. Nhưng 
bạn cũng có thể tham luyến thân xác mình để bị tái 
sinh làm con sâu sống trong cái xác đã thối rửa. Có 
lần một thi thế phụ nữ nằm bên bờ biển. Một con sâu 
dài như con rắn cư trú trong thây chết, chưi qua chui 
lại qua những lỗ mũi, miệng, mắt, tai của tử thi. Phật 
dạy con sâu ấy chính là tái sinh của cô gái đã quá 
đam mê thân xác mình, luôn luôn soi gương. Bởi thế, 
vào lúc chết, hãy xây dựng hai sự tích lũy của bạn 
(phước đức và trí tuệ) và tha thiết cầu nguyện để tăng 
trưởng tâm bồổ-để. Điều này rất cần thiết đối với 
những người tham luyến thân xác. 


Một tu sĩ thấp kém rất ham tiền nên khi chết 
hóa làm một con cóc luôn luôn bám lấy nơi nó đã cất 


Giải thoát trong lòng tay | 215 


giữ tiên. Có nhiều người đã đến lúc đáng chết nhưng 
vẫn không thể chết được cũng chỉ vì tâm bám víu quá 
mãnh liệt. Một vị sư già ở Amdo chết một cách khó 
khăn vì quá yêu thích thực phẩm béo bở. Gungtang 
Jampaelyang bèn nói với ông ta: 


- Ông hãy lập nguyện tái sinh lên cõi trời Đâu 
suất đi. Thực phẩm ở đấy còn ngon lành hơn cả những 
thứ mà ta có được vào ngày rằm tháng bảy. 


Vị sư tắt thở ngay lập tức. Việc này cũng rất có 
thể xảy đến cho chúng ta. Bởi thế, cốt nhất là phải từ 
bỏ tham luyến. 


Năng lực của sự từ bỏ là sám hối những tội 
phạm giới và thọ giới lại. Những điều này bắt buộc 
phải làm. Nếu tu mật tông, bạn phải phục hồi giới 
mật tông và giới Bồ-tát đã vi phạm bằng cách thọ lại 
giới và thọ lại pháp quán đảnh. Việc này cần làm 
thường xuyên, nhưng quan trọng nhất là phải làm 
trước khi chết. Nếu không, bóng đen tội lỗi cứ lơ lửng 
trên đầu khiến ta không thể đi đến các cõi tịnh dù có 
đú điều kiện để đến đấy. 


Năng lực của sự cầu nguyện không phải là cầu 
sinh lên tịnh độ mà là cầu xin sự gia trì của chư Phật, 
Bồ-tát và chư thượng sư trong việc phát bồ-để tâm của 
mình, cầu mong rước giùm những đau khổ tội ác và 
chướng ngại cho mọi hữu tình. 


Năng lực của tập quán là như sau. Sau khi đã 
quen thuộc với bồ-đề tâm, bạn từ giã cõi đời trong khi 


216 | Pabongka Rinpoche 


đang thiền định về tâm bồ-để do thói quen. Việc ấy 
là tốt nhất. Hãy nằm chết theo thế con sư tử nằm 
nghiêng bên hông phải, hướng tâm về tái sinh mới. 
Đây là thế nằm của đức Đạo sư đầy từ mẫn của chúng 
ta khi Ngài nhập Niết-bàn, và ngay cả việc làm này 
cũng đủ có một ảnh hưởng lớn trong việc giúp bạn đi 
đến các cõi tịnh. 


Nói chung, người ta nên thực hành phép 
chuyển di tâm thức bằng cách quy y theo Phạm vi 
Nhỏ. Tuy nhiên người nào đang thực hành Phạm vi 
Lớn cũng cần phải làm sự chuyển di tương tự trong 
khi quán tưởng về bổ-đểề tâm. Bạn có thể nghĩ rằng 
phương pháp sau này không thể làm bạn đạt đến các 
cõi tịnh, nhưng sự thật không phải vậy. Khi 
Chaekawa sắp chết, ngài bảo thị giả mau làm lễ cúng 


dường giúp ngài. 


- Tôi đã cầu nguyện đi xuống địa ngục Vô gián 
để giúp đỡ tất cả chúng sinh ở đấy, nhưng bây giờ tôi 


lại đang trông thấy các cõi tịnh!” 


Geshe Potowa cũng kể một câu chuyện tương tự. 
Có hai mẹ con bị dòng nước cuốn trôi. Họ nghĩ đến 
nhau với lòng thương mến, nên cả hai đều được sinh 
lên cõi trời Đâu suất. Một lần có con thuyền bằng da 
dùng làm đò băng qua bờ nam sông Jasa bị quá tải sắp 
chìm, một sứ giả phát tâm từ nhảy xuống sông (cho 
thuyền nhẹ bớt). Nhưng ông lại không chết, và xung 


quanh ông đầy những ánh sáng cầu vồng. bồ-đề tâm 


Giải thoát trong lòng tay | 217 


là một hình thức thù thắng của lòng tốt; nên nếu bạn 
khởi động dù chỉ một hình thức gượng gạo của tâm 
bồ-đề, chắc chắn bạn cũng sẽ tái sinh vào một hoàn 


cảnh tốt. 


Chúng ta thường gán tầm quan trọng cho nghỉ lễ 
chuyển di tâm thức, sử dụng những thần chú hik và 
phat hơn là phát tâm bồ-đề. Chúng ta cũng quá xem 
trọng việc có được những dấu hiệu thành công trong 
những pháp tu ấy. Nhưng nếu thực hành việc niệm 
hik nhiều lần mà không từng quán tâm bồ-đề gì cả, 
thì những triệu chứng thành công trong việc chuyển 
di tâm thức có thể xuất hiện — như đỉnh đầu nhô cao, 
vân vân — nhưng đây chỉ là tác động của các luỗồng 
khí lực, không có gì đáng quái dị. Hình thức luyện tâm 
để hướng dẫn tái sinh ở đây không sử dụng hik hay 
phat nhưng nó là pháp sâu xa nhất trong tất cả các 
pháp luyện tâm. Với những phép chuyển di khác, 
chưa chắc bạn đã đóng được cánh cửa tái sinh vào 
đọa xứ; nhưng nếu hướng dẫn tái sinh của mình bằng 
năm năng lực này, thì chắc chắn bạn sẽ không tái 


sinh vào bất cứ một cõi bất hạnh nào. 
e) Tiêu chuẩn để biết đã luyện tâm, có bốn phần 
như sau 
e(i) Giảm bớt ngã chấp 


Đức Thế Tôn đã giảng rất nhiều giáo lý nhưng 
tất cả đều là những pháp đối trị bệnh ngã ái. Sự khác 


218 | Pabongka Rinpoche 


nhau giữa pháp và phi pháp chỉ là nó có diệt trừ được 
vọng tưởng chấp ngã hay không. Như vậy dấu hiệu 
thành công tốt nhất là mức độ giảm bớt sỉ mê nơi ta. 
Nếu chưa được vậy, thì những dấu hiệu thành công 
khác không có nghĩa gì. Ngay cả những con chim ăn 
xác chết cũng có thể bay giữa hư không, chuột có thể 
độn thổ, cá có thể lặn trong nước. Bạn cần phải trắc 
nghiệm pháp bằng cách sử dụng sự tu tâm như cán 
cân. Sự giảm thiểu ngã ái mới là bằng chứng rõ rệt 


của sự có tu. 


e(ii) Nhân chứng chính yếu 


Có hai nhân chứng: bản thân và người khác. Sự 
tu hành của bạn có thể còn xa với toàn thiện, nhưng 
bạn có thể làm cho người ta tưởng mình đã toàn thiện. 
Những người khác có thể do bề ngoài của bạn mà tôn 
trọng bạn như một người đạo đức có vẻ toàn hảo. Như 
có bốn hạng xoài: chín cả trong lẫn ngoài, ngoài chín 
trong sống, vân vân. Bạn có thể giống như thứ xoài 
ngoài chín trong sống. Khi ấy thì những dáng điệu “có 
nghiên cứu” của bạn chỉ như con mèo rình chuột, chỉ 
có những người ngu không biết pháp mới tưởng là 
người tốt. Vậy, không nên chỉ tu bể ngoài; nhưng cũng 
không nên trong chín ngoài sống. Ủy nghi bề ngoài 
cũng quan trọng vì không làm cho người khác bất 
mãn; và nếu kèm theo đó còn có sự tự giác nội tâm, 
thì dòng tâm thức bạn sẽ phong phú nhờ tu tập. Bởi 
thế cả trong lẫn ngoài phải được thanh tịnh. 


Giải thoát trong lòng tay | 219 


e(iii) Luôn luôn đào luyện niềm hỉ lạc nội tâm 


Nếu giàu, bạn không nên đau khổ vì tiếc của 
hoặc muốn tăng trưởng tài sản. Nếu không giàu, cũng 
chẳng nên lo ngại về kế sinh nhai. Hãy nghĩ về những 
bất lợi của giàu sang và biết cách chuyển cảnh nghèo 


cũng như cảnh giàu thành con đường tu tập. 


Đừng để cho tám mối bận tâm thế tục thò đầu 
ra khi bạn được khen hay bị chê; hãy tìm lý do mỗi 
khi cắm thấy vui hay buồn, rồi tâm bạn sẽ không còn 
đau khổ. 


Tiêu chuẩn để biết bạn đã luyện tâm là như sau: 


Người đã làm chủ được tâm 


Thì dù khi tán tâm vẫn làm chủ được. 


Người cưỡi ngựa chưa đủ kinh nghiệm chỉ ngồi 
vững được trên yên khi chú tâm vào việc cưỡi ngựa; nếu 
tán tâm anh ta sẽ ngã xuống. Nhưng người ky sĩ có kinh 
nghiệm thì không bao giờ bị té dù lúc lơ đễnh. Người 
luyện tâm chưa thuần thục cũng giống như cưỡi ngựa 
thiếu kinh nghiệm, khi bất thần bị lăng nhục, họ sẽ nổi 
giận ngay, và chỉ sau một lúc mới nhớ lại để nguôi giận. 
Một người khéo luyện tâm sẽ không nổi giận dù có lúc 
bất thần bị kẻ khác đánh đập hay lăng nhục. 


Tiêu chuẩn của tâm khéo luyện 


Là khi bạn đã lật ngược nó lại. 


220 | Pabongka Rinpoche 


Nghĩa là, tiêu chuẩn của tâm khéo thiền định 
(về cái chết và vô thường hay thiền định về từ bỏ) là 
sự kiện rằng bạn không còn bận tâm về những chuyện 
tâm thường của đời này, không khát khao sự sung túc 
trong sinh tử. Cũng vậy, bạn đã làm chủ được tâm nếu 
đã lật ngược ngã ái thành lòng vị tha. 


e(iv) Năm dấu hiệu chứng tỏ bạn rất tự chủ 


Khi luyện tâm thuần thục bạn sẽ có 5 biểu hiện: 
Bạn thành một nhà khổ hạnh vĩ đại vì có khả năng 
nhẫn nhục. Tâm bạn sẽ không hướng về vọng tưởng 
dù bị đau khổ tai ương, vân vân.. Bạn sẽ là một nhân 
vật vĩ đại vì yêu mến người khác hơn chính mình. Bạn 
sẽ là một người frì giới vĩ đại vì trong mọi hoạt động, 
không bao giờ bạn rời xa việc thực hành 10 thiện 
nghiệp. Bạn sẽ là một người bảo trì tạng Luật vì luôn 
luôn an tịnh, tự chủ, và hoàn toàn không bị ô nhiễm 
bởi ác hành nhỏ nhặt nhất. Bạn sẽ là một hành giả vĩ 
đại vì thực hành con đường Đại thừa thực thụ. 


ƒ) Mười tám điêu kiện của pháp luyện tâm 


f{ Một trong ba điều kiện cốt yếu đầu tiên là, 
không lấy cớ luyện tâm để vi phạm những giới căn 
bản trong tạng Luật (như cố ý đi đến những nơi nguy 
hiểm, liều mạng khi không cần thiết.) 


fH) Hai là, không nên lấy cớ tu tâm để ngang 
nhiên gây xáo trộn cho người khác như chặt phá cổ 
cây, vân vân, giả vờ mình đã hết bám víu. 


Giải thoát trong lòng tay | 221 


J(i) Ba là không thiên vị trong việc luyện tâm, 
như chỉ kiên nhẫn đối với bằng hữu mà không kiên 
nhẫn đối với kẻ thù, hoặc chỉ khoan hồng đối với loài 


người mà thiếu khoan hồng đối với những loài khác. 


f{iv) Chỉ thay đổi nội tâm, không cần thay đổi bê 
ngoài. Đừng để nguyên những tư tưởng ngoan cố mà 
bạn có trong dòng tâm thức: hãy dùng một vài biện 
pháp để cải thiện chúng. Những mẫu người tốt nhất 
cải thiện thấy rõ từng ngày; người trung bình chỉ cải 
thiện sau hàng tháng, và tệ nhất thì cả năm mới thay 
đổi. Bạn phải thấy mình thuộc hạng nào trong đó. Nếu 
cả ba hạng đều vượt quá sức bạn thì dù có xuất gia, 
thọ giới và dù đã già, bạn vẫn không khác gì trước khi 
xuất gia. Vậy, đừng giống như những tảng đá ở sau 
nhà bạn không bao giờ thay đổi. Nhưng, trong khi thay 
đổi những khát vọng ích kỷ thành ước vọng có tâm 
bồổ-đề, có sự từ bỏ, có thực chứng về vô thường, thì 
đừng thay đổi tư thái bể ngoài. Có những người bên 
trong không phát triển được một đức tính nào có giá 
trị nhưng bên ngoài lại giả vờ ra vẻ tu hành, giả vờ có 
một tia mắt thánh thiện, nhìn xa xăm, vân vân. Bạn 
chỉ nên phát triển những tuệ quán và cải thiện nội 
tâm mà đừng bao giờ hiện tướng bên ngoài. Cũng đừng 
để cho ai biết bạn đã có những tiến bộ phi thường. 
Bạn nên làm như Shantideva hay bậc thánh Chu Lợi 
Bàn Đà Già đã từ bỏ vọng tưởng một cách âm thầm, 
bí mật đạt thực chứng. Ngay cả bậc hiển trí Chan- 


drakirti cũng chỉ ra vẻ như một học giả không có gì 


222_ | Pabongka Rinpoche 


đặc biệt, không ai chú ý đến ông. Nhưng bên trong 
ngài đã đắc thần thông có thể nặn ra sữa từ hình vẽ 
một con bò cái. Những con người như vậy không bao 
giờ tự làm cho mình nổi bật. Và trong quá khứ những 
tu sĩ truyền thống Kadampas cũng không tìm cách nổi 
tiếng như tu thiển giữa công cọng, bày tổ những dấu 
hiệu của sự đắc đạo, vân vân. Hãy theo gương họ. Vả 
lại, bạn sẽ gặp nhiều chướng ngại khi tự quảng cáo 
mình: điều ấy cũng như có một viên ngọc như ý mà 
đem đi khoe. Khi ấy bạn không khác gì người thế tục 
và bị rơi trở lại vào những chuyện thế gian. Mỗi khi 
tu được dù chỉ một pháp nào, chúng ta cũng mong cho 
mọi người đều biết như giương cờ trên đỉnh núi. Trong 
truyền thống của Atìsha và phái Kadampas trái lại, 
ta phải che giấu những đức tính như ngọn đèn giấu 
trong bình đèn. 


ffv) Đừng nói đến những chân tay què quặt của 
người khác, nghĩa là đừng nêu những khuyết điểm 


của người. 


ffvi) Không nên bị ám ảnh bởi lỗi người mà chỉ 
nên phân tích lỗi lầm của chính mình. Nếu quen thói 
tìm lỗi nơi những tu sĩ khác, thì cuối cùng bạn sẽ tự 


nhiên tìm lỗi ngay cả nơi chư Phật. 


Jfvii) Nên thanh lọc trước tiên vọng tưởng nào 
lớn nhất trong mình (tham, sân hay sỉ, vân vân). Hãy 
thanh lọc bất cứ vọng tưởng nào mà bạn thấy là lớn 
nhất trong dòng tâm thức. Nếu tham dục lớn nhất, thì 


Giải thoát trong lòng tay | 223 


hãy thanh lọc nó bằng cách áp dụng pháp đối trị như 
quán thân bất tịnh. 


vi) Hãy từ bỏ mọi hy vọng về quả báo. Khi 
làm một điều gì thiện, thì đừng mong chờ sự đền bù 


hay quả báo tốt đẹp về sau. 


fix) Hãy từ bỏ thực phẩm nhiễm độc, nghĩa là 


thiện hành còn nhuốm ngã chấp. 


x) Hãy đối trị ngay vọng tưởng. Khi phát sinh 
một vọng tưởng, hãy đối trị ngay không để cho nó kéo 
dài - hãy xử không nương tay với nó. 


ƒíxU) Đừng trả đũa. Bạn không phải là hành giả 
đức hạnh nếu không thực hành nhẫn nhục. Nếu ai 
nhiếc bạn là “con chó già” thì đừng trả đũa bằng 
“ngươi là đồ ăn trộm”. Nếu ai đánh bạn một cái, đừng 


đánh trả lại gấp hai. 


xi) Đừng chờ dịp trả thà một người nào, như 
phục kích trên đường hẻm để hại họ. Những người 
thế tục ngu sỉ tưởng rằng tốt nhất nên mỉm cười trong 
khi âm thầm nuôi dưỡng thù hận. Điều này chứng tỏ 
Pháp trái hẳn với thế gian. 


xii) Đừng rêu rao lỗi người. Nếu bạn biết 
một người nào có tội thì đừng nói trước nhiều người 
khác hay đả kích những lỗi lầm của họ. Cũng thế 
không nên tụng những thần chú phẫn nộ để hại các 
hữu tình. 


224 | Pabongka Rinpoche 


fxiv) Khi bạn làm sai thì đừng đổ thừa cho người 
khác, cũng đừng nên tự cho mình tài khéo và chỉ trích 
người khác khi công việc không suông sẻ. Tục ngữ Tây 
Tạng nói: “Đừng đặt gánh nặng của trâu dzo lên lưng 
con bò.” 


ffxv) Đừng làm cho bùa chú mất linh. Việc tu 
tâm là cốt để hàng phục ngã ái. Nhưng nếu thiền 
định chỉ làm bạn tăng thêm ngã ái, và bạn không 
hại hữu tình chỉ vì muốn được danh tiếng, quà tặng, 
vân vân, thì như vậy là “bùa chú đã mất linh”, là 
lạm dụng Pháp. 


Jfxvi) Đừng nhắm ăn trên ngôi trước, hấp tấp chiếm 
lấy một cái gì thuộc của công, hoặc cố được phần nhiều 
nhất bằng cách đến trước — nghĩa là đừng chạy đua. 


Jfxvii) Đừng để cho thiên thần thành ác quỷ, nghĩa 
là đừng để sự tu hành cúa bạn thay vì đối trị ngã ái, lại 
trở thành một cái gì làm vững chắc thêm ngã ái. 


fxviii) Đừng tìm hạnh phúc trong bất hạnh. Như 
nghĩ “Nếu kẻ thù của tôi chết hay phá sản thì tôi mới 
sung sướng!” 

Trên đây là 18 lời nguyện. 


8g) Hai mươi hai lời khuyên 


g(1) Làm mọi việc qua một pháp 


Nghĩa là hành giả không cần thực hành thật 
nhiều đức hạnh, vì tất cả đức hạnh đều bao gồm trong 


Giải thoát trong lòng tay | 225 


một ý “vì lợi ích cho tất cả chúng sinh.” Khi ăn hãy 
nghĩ: “Tôi đã hiến thân tôi cho hữu tình. Bởi vậy để 
làm việc cho lợi lạc hữu tình, tôi sẽ nuôi dưỡng thân 
này”. Hãy làm tất cả công việc hàng ngày của bạn 


trong tâm niệm ấy, như khi bạn tụng thần chú trừ tà. 


gíi) Trừ khử mọi chứng ngại bằng một pháp 
duy nhất 


Nếu thuốc tỏ ra không hiệu nghiệm, thì y sĩ có 
thể vừa châm chích con bệnh vừa chữa bằng nước 
nóng. Sự “chịu thay” hay trao đổi địa vị mình người 
cũng vậy, có hàng trăm lợi ích, vì nó là cách đối trị 


tất cả vọng tưởng và thói xấu. 


gi) Hãy khởi động lực trước khi làm mọi việc 
lành, và cuối cùng hãy hồi hướng công đức 


Điều quan trọng nhất là mỗi buổi sáng nên làm 
quyết định bạn sẽ làm gì và sẽ không làm gì trong 


ngày hôm ấy. 


g(iv) Hãy chịu đựng cả hai, dù bất cứ gì khởi lên 


“Cả hai” là hoàn cảnh tốt và xấu. Bạn không 
được bỏ việc luyện tâm dù có gặp hạnh phúc hay đau 
buồn xảy đến. Có người bỏ tu khi được lên chức hay 
có tài sản. Có người bỏ tu khi bị kẻ thù làm cho khốn 
khổ. Nhưng bạn không được bỏ sự luyện tâm dù có 


gặp bất cứ biến cố nào. 


226 | Pabongka Rinpoche 


g(v) Giữ gìn cả hai, như giữ tính mạng 


“Cá hai” ở đây là nguyện đặc biệt (18 lời nguyện 
trong việc tu tâm) và nguyện tổng quát, là tất cả giới 
luật đã thọ. Hãy duy trì cả hai loại nguyện ấy trong 


tâm thức, như thể là bạn bảo trì sinh mạng của mình. 


g(vi) Hãy luyện tập ba sự khó khăn 


Có ba pháp tu khổ hạnh mà bạn nên biết để tu 
tập. Đó là: nhận ra vọng tưởng, áp dụng những biện 


pháp đối trị nó, và chấm dứt tính tương tục của nó. 
g(vii) Ba nhân chính để tu tập 


Bạn nên câu nguyện cho mình có đủ ba nhân 
chính để tu tập pháp: gặp được minh sư; tâm thích 
hợp cho việc tu tập; và có đú điều kiện cần thiết như 


y phục và thực phẩm. 
g(viii) Làm quen với ba điều bất thối 


Hãy làm ba điều không thối chuyển là kính 
thầy; vui mừng trong việc tu tập; và kiên trì nhớ kỹ 


những lời khuyên này. 


g(ix) Không rời ba nghiệp lành 


Đừng để cho thân lời ý của bạn nhàn rỗi, hãy 
làm cho chúng bận rộn bằng thiện hành. Thiện hành 


của thân không chỉ là lạy dài hay đi kinh hành, vân 


Giải thoát trong lòng tay | 227 


vân, mà ngay khi ngồi bạn cũng cần chuyển tư thế 
ngồi thành một thiện hành bằng cách làm thẳng cột 
sống. Đừng phân chia những đối tượng của tâm thành 
bạn và thù, chúng sinh và Phật. Bạn phải làm chủ sự 
tập luyện này ngay trong tâm của bạn, để bao quát 
tất cả các pháp, như Geshe Chaekawa đã làm. Muốn 
hoàn toàn làm chủ pháp này, hãy nhấn mạnh thiền 
định về kẻ thù mà bạn thấy khó kiên nhẫn với họ 
nhất, và hãy dành một chỗ đặc biệt cho những đối 
tượng có thể chứng tổ nguy hiểm cho mình về phương 
diện nghiệp, như thầy, cha mẹ, người ở cùng phòng. 


ø(x) Tu tập không thiên vị đối với các đối tượng 


Hãy tiếp tục thiền quán, dù bạn có hội đủ những 
điều kiện cần thiết như cơm áo hay không. Đừng rơi 


vào tình huống sau đây: 


Trông như một hành giả 
Khi cơm đầy bụng và trời nắng, 
Nhưng trông như người thế tục 


Khi gặp điều rắc rối xảy ra. 


s(xi) Hãy thiên quán về tậm Bô-đề 


Một điều rất khó triển khai nhưng lại vô cùng 
lợi ích, là bạn phải làm việc vì lợi lạc cho bản thân 
và người khác, chứ không phải cho những chuyện thế 
gian. Bạn nên hành động cốt yếu hướng về đời sau 


228 | Pabongka Rinpoche 


hơn là đời này; hướng về pháp hơn là về thế tục; và 
hướng về thiển định luyện tâm hơn là thực hành 
những pháp khác. 


(Trong Tình yêu phổ quát - bản dịch tác phẩm 
Dniversal love của Kelsang Gyatso, giới này khuyên 
nên thấu đạt ý nghĩa sâu sắc của giáo lý để có được 
thực chứng sâu xa; và nên quán tất cả pháp đều 
không có thực chất nội tại, chỉ như mộng huyễn.) 


g(xii) Hãy thiền quán về những trường hợp đặc biệt 


Ví dụ, thường rất khó thương xót kẻ thù hoặc 
người mà ta cho là may mắn hơn mình. Trong những 
trường hợp đặc biệt ấy, ta nên thiền quán đặc biệt về 
những rắc rối họ gặp, và phát sinh tâm thương xót. 
Nếu có người nào ta khó ưa, thì nên đặc biệt thiển 


quán về sự kham nhẫn. 


g(xiii) Đừng nương tựa vào những điêu kiện 
bên ngoài 
Không nên chờ đợi hoàn cảnh khá hơn mới bắt 
đầu tu tâm, vì pháp tu tâm là cốt chuyển hóa bất cứ 
tình huống tốt xấu nào bên ngoài, để đưa nó vào con 


đường giác ngộ. 


g(xiv) Hãy tu ngay trong lúc này 


Ta nên nghĩ: “Mục đích lớn nhất của đời này là 


giải thoát giác ngộ. Con đường duy nhất để đạt mục 


Giải thoát trong lòng tay | 229 


đích ấy là thực hành Pháp. Trong các pháp tu, tu tâm 
là tối thượng; bởi thế, tôi phải thực hành pháp ấy 
ngay bây giờ.” 


g(xv) Đừng giải thích sai lạc 
Có 6 cách hiểu sai: 
* Nhẫn nhục sai 


Nghĩa là chịu đựng được những vấn đề gặp phải 
trong khi làm chuyện thế tục nhưng lại không có can 
đảm đối phó những khó khăn gặp phải trong khi thực 
hành pháp. 


* Hiểu sai mùi vị 


Bạn phải nếm vị Phật pháp nhờ học hồi, quán 
tưởng, thiển định, vân vân. Khi bạn không thấm 
nhuần pháp nhưng lại dễ dàng hiểu những chuyện 
thế gian như kinh doanh, quân sự vân vân, và có thể 
phân tích mọi việc, thì thế là bạn đã nếm vị thế gian. 


Đây là nếm vị sai lầm. 


* Hiểu sai tâm đại bi 


Nghĩa là không thiền định về tâm đại bi đối với 
những người tội lỗi, mà chỉ đại bi đối với những người 
gặp khó khăn vì chánh pháp. 


230 | Pabongka Rinpoche 


* Ước nguyện sai lầm 


Nghĩa là không mong ước thực hành pháp thanh 
tịnh mà mong ước có hạnh phúc, thế lực và tài sản 
trên thế gian. 


* Khuyến cáo sai lầm 


Nghĩa là không khuyến khích người ta thực hành 
pháp có lợi ích cho những đời sau, mà lại đi khuyến 
khích họ học doanh thương, pháp luật, vân vân những 
điều rất hại cho đời sau của họ. 


* Hỉ lạc sai lầm 


Nghĩa là không vui mừng về đức hạnh của chính 
mình hay của mọi người, mà vui vì hạnh phúc của 
mình hoặc của người khác. Sự vui mừng ấy gọi là bất 
thiện. Lại nữa, hỉ lạc sai lầm là khi ta vui mừng thấy 
kẻ thù gặp đau khổ. Có lần một tu sĩ vui mừng khi đối 
thủ của ông phạm giới trọng. Khi nghe chuyện này, 
Goeshe Potowa nói: “Con người vui mừng phạm tội lớn 
hơn là con người phạm giới.” 


g(xvi) Đừng lầm lẫn 


Khi đang học với một bậc thầy, chúng ta có thể 
phát sinh một sự từ bó nông cạn, và trong vài ngày có 
thể thực hành đức hạnh một cách cuồng nhiệt. Sau 
một thời gian chúng ta đâm chán và phế bỏ việc hành 
thiện. Không nên gián đoạn việc tu tập như thế, biến 
nó thành việc làm tùy hứng, có từng “cơn.” Geshe 
Karag Gomchung nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 221 


Hãy nhìn xa phía trước, 
Hãy thấy xa, 
Hãy nhịp nhàng. 


Nói cách khác, khi thực hành đức hạnh, bạn nên 
luôn luôn giữ mức độ vừa phải, không quá nồng nhiệt 
cũng không quá buông lỏng. Sau khi làm xong pháp 
thiên vào buổi sáng lúc thức dậy, bạn nên thực hành 
sự tu tập đúng mức. Về sau tăng lên, thì bạn sẽ bao 
quát một phạm vi rộng lớn. Giống như câu chuyện về 
con rận và con bọ chét!. 


s(xvii) Hãy tu tập với niềm tin kiên cố 


Muốn đạt kinh nghiệm và thực chứng về tu tâm, 
ta phải tu hành một cách nhiệt tâm, không hoài nghỉ 
ngần ngại. Trước phải nghe giảng và học giáo lý để 
hiểu cách tu, rồi sau phải thực hành liên tục vững 
chãi. Một cuộc nhập thất dài hạn hoàn toàn để luyện 
tâm có thể rất lợi ích để đạt những thực chứng sâu xa 
trong pháp hành này. 


g(xviii) Luyện tâm bằng tra tầm và phân tích 


(Đoạn này và đoạn trên tham cứu Ũniversal Love 
của Kelsang Gyafso, bản Việt dịch là Tình yêu Phổ 
quót, cùng một dịch giả) 


1. Gâu chuyện này giống như ngụ ngôn của Aesop về con rùa 
và con thỏ 


232 | Pabongka Rinpoche 


Ta nên chú ý đến mọi hành vi của mình về 
thân, lời, ý, và cẩn thận kiểm soát chúng. Như vậy ta 
sẽ luôn luôn tỉnh giác về những gì mình nghĩ, nói và 
làm. Nhờ sự tỉnh gíác ấy ta sẽ tránh được những ý 
nghĩ bất đáng cùng những tâm mê vọng khác dẫn đến 
những ác hành về thân và lời. 


Giới này cũng nêu lên hai giai đoạn tu tập trong 
việc luyện tâm. Danh từ fra tầm có nghĩa là nhờ học 
tập, trước hết ta nên đạt đến một sự hiểu biết qua loa 
ý nghĩa của chỉ giáo luyện tâm, và danh từ phân tích 
ám chỉ sau đó ta phải đạt kinh nghiệm sâu xa về 
những đề tài này nhờ quán tưởng và thiền định. Bằng 
cách ấy lúc đầu nhờ tra tầm, ta sẽ thoát khỏi những 
lỗi nặng và sau đó nhờ phân tích ta sẽ thoát khối 
những lỗi vi tế. 


g(xix) Đừng khoe khoang 


Sự làm việc vì lợi lạc hữu tình chỉ là chuyện 
đương nhiên, một điều bạn đã phát nguyện, bởi thế 
đừng khoe khoang về điều ấy. 

g(xx) Đừng nổi giận 


Giả sử khi bị người nào xem thường mình trước 
mặt những người khác, bạn không nên nổi giận, tổ vẻ 
khinh bỉ. 

g(xxi) Đừng thay đổi 


Đừng như thời tiết, đang vui chuyển sang buồn 
vì một lý do tầm thường nhất. 


Giải thoát trong lòng tay | 233 


g(xxii) Đừng mong đền đáp 


Như giúp đỡ người khác với hy vọng nhận lấy 
tiếng khen, vân vân. 


Điều này kết thúc 22 lời khuyên. 


Nếu theo đúng những lời khuyên này, bạn có 
thể chuyển những nghịch cảnh thành con đường giác 
ngộ, mặc dù năm thứ suy đồi — suy giảm về thọ mạng, 
vân vân - là chuyện thông thường. 


Hệ phái giảng dạy này được truyền từ Suvar- 
nadvipi. Chỉ giáo này đã làm cho Chaekawa sung 
sướng, ông bảo rằng bây giờ ông có thể chết mà 
không ân hận. 


Trừ phần nói về tri kiến, thì giáo lý đến đây là 
hoàn tất. Trong nhiều luận giải về bản văn này, tri 
kiến được đề cập theo sự truyền giáo đầu tiên, nên 
không được rõ ràng. Tác phẩm Sự luyện tâm như tia 
mặt trời khi bàn về tri kiến thì dựa theo hệ thống 
Trung quán, và sự quán tưởng của bạn phải theo 
đường lối trung quán. Suvarnadvipi lúc đầu theo cách 
giảng của Duy thức về tri kiến, nhưng về sau chuyển 
qua hệ thống Trung quán. 


Khi cho một buổi nói chuyện thân mật về Lam- 
rim thì theo truyền thống, người ta không lặp lại ba 
hay bốn lần tài liệu sau phần nói về phát bồ-đề tâm. 


Ngày thứ hai mươi 


Kuảc Pabongka Rinpoche nói vài lời để chúng tôi 
phát khởi động lực. Ngài trích dẫn những dòng này 
từ Những đức tính quý báu: 


Con đường của chư Phật 
Quá khứ vị lai hiện tại, 


Chính là con đường sáu ba-la-mật . 


Nghĩa là, chư Phật ba thời đã theo gót nhau 
không bao giờ chuyển hướng khói con đường sáu pháp 
ba-la-mật (lục độ). Trong kinh giáo hay mật giáo 
không có con đường nào khác, và những bản văn 
chúng ta đang học cũng chỉ dạy một con đường ấy. 


Khi ấy Rinpoche kế lại những tiêu đề đã giảng. 
Và khởi từ tiêu đề “Dạy một pháp tu để áp dụng suốt 
đời,” ngài ôn lại tài liệu làm thế nào để chuyển những 
nghịch cảnh thành con đường giác ngộ. 


Giải thoát trong lòng tay | 235 


Điều này hoàn tất sự bàn luận về cách phát 


triển ước nguyện đạt toàn giác. 


Về mục Phát tâm bổ-để qua nghi thức thọ giới 
sẽ được giảng về sau (xem cuối Ngày thứ hai mươi ba 


và Ngày thứ hai mươi bốn), bây giờ hãy gác lại. 


Nếu không có tâm bồ-để, thì dù bạn làm bất cứ 
pháp thiền gì với hi vọng đạt thành Phật quả — dù là 
pháp Đại Thủ ấn hay Dogchen, Trung đạo, hay các 
giai đoạn Phát sinh và Thành tựu trong pháp quán 
chư thần, vân vân. Những việc ấy cũng không làm bạn 
xích tới gần Phật quả thêm chút nào. Bạn lại còn 
không bao giờ vào được ngưỡng cửa Đại thừa bằng 
cách ấy. Bởi thế mọi người đều phải tập trung vào 
việc thực hành tâm bồ-đềể. Với trí căn bản, chư Phật 
đã nhìn thấy suốt được các pháp trong nhiều kiếp mà 
chưa từng thấy phương pháp nào tốt hơn, hay ngõ nào 
khác hơn để đi vào đạo lộ. 


IVB2.3.3 Những việc cần làm sau khi đã phát tâm 
Bồ-đề 


Sau khi phát tâm bồ-đề, bạn cần phải luyện tập 
vài loại hoạt động. Phát bồ-đề tâm mà thôi chưa đủ. 
Cũng như một người đi đến Ấn độ sẽ không đến được 
nếu không đích thân khởi hành; cũng thế, bạn phải 
huấn luyện về hạnh Bồ-tát. Bạn phải chứa nhóm cả 


hai loại tích tập công đức và trí tuệ liên kết nhau để 


236 | Pabongka Rinpoche 


đạt thành cả thân vật lý và thân trí tuệ (sắc thân và 
Pháp thân) của một vị Phật; bởi thế sự huấn luyện 
của bạn phải phối hợp cả phương tiện lẫn trí tuệ. 
Những hành vi của người con Phật đều phát xuất từ 
hai điều: phương tiện và trí tuệ. Năm ba-la-mật đầu 
thuộc về phương tiện. Ba-la-mật cuối, bao hàm tuệ 


quán đặc biệt, thuộc về trí tuệ. 


IVB2.3.3.1 Cách luyện sáu Ba-la-mật sau khi phát tâm 
bô-đã 


Tôi sẽ bàn tiêu để này dưới hai mục: 


IVB2.3.3.1a Cách chung để luyện sáu ba-la-mật ngõ 


hầu làm cho tâm mình thuần thục; 
IVB2.3.3.1b Luyện bốn nhiếp sự để làm thuần tâm đệ tử. 


a) Cách chung để luyện sáu ba-la-mật ngõ hầu làm 


cho tâm mình thuần thục 


Có ba tiêu để phụ: 


IVB2.3.3.1a(i) Phương thức tổng quát để luyện sáu ba- 


la-mật; 


IVB2.3.3.1a(ii) Đặc biệt về cách luyện hai ba-la-mật 


sau cùng; 


IVB2.3.3.1a(iii) Làm thế nào để tu tập Kim Cang thừa. 


Giải thoát trong lòng tay | 237 


a(i) Phương thức tổng quát để luyện sáu ba-la-mật 


Có sáu mục: 1) Bố thí; 2) Trì giới; 3) Nhẫn nhục; 
4) Tinh tấn; 5) Thiền định; 6) Trí tuệ. 


* Bố thí 


Bố thí tự bản chất là ý muốn xả bỏ thân ta, tài 
sản ta và những thiện đức căn bản của ta. Bố thí được 
phân thành ba loại. 


- Tài thí 


Đây là cách bố thí kể từ đem cho người một 
muỗng bột ngũ cốc cho đến hi sinh tánh mạng và thân 
thể cho người. Nếu bạn không thể cho ra một cái gì, 
thì hãy tưởng tượng làm thế nào trong quá khứ bạn 
được sinh làm Phạm vương, Đế thích, Chuyển luân 
vương, vân vân. Vào thời ấy bạn rất giàu có, nhưng vì 
bạn không thực hành bố thí nên không rút đựơc tỉnh 
hoa nào từ những tái sinh ấy, và chính điều này đã đưa 
bạn đến tình trạng hiện nay. Lại nữa bạn phải thực 
hành bố thí mà không mong cầu đền đáp hay quả báo 
dị thục nào. Nếu động lực là bồ-đề tâm, thì dù bố thí 
một miếng ăn, một chút ngũ cốc cho ăn mày, thậm chí 
cho sâu kiến, cũng là một cách thực hành bố thí chân 
thật và là một hành vi của người con Phật. Sự thỏa mãn 
nhu cầu người nhận cũng sẽ có quả báo không nhỏ (gọi 
là thí bất nghịch ý là không làm trái ý họ). 


Khi dâng đại lễ cúng dường Tam bảo, chúng ta 
có cảm tưởng mình đã làm nhiều, và cảm thấy rất 


238 | Pabongka Rinpoche 


hãnh diện. Đây không phải là một hình thức bế thí 
trong sạch. Sau một cuộc bố thí, không bao giờ nên 
hối tiếc nghĩ rằng “tôi đã bố thí nhiều quá” hoặc “tôi 
đã cho không nhằm người”. Khi thí xả của cải ta cần 
phải khởi động lực trước và sau khi cho; xem sự bố 
thí đang được thực hiện là vì tất cả hữu tình như mẹ 
mình. Lại nữa hãy làm những lời nguyện mạnh mẽ. 
Dù bố thí nhiều hay ít cũng đừng hy vọng lợi lộc hay 


đền đáp hoặc hy vọng được kính trọng, vân vân. 


- Pháp thí 


Hình thức bố thí này có thể là việc giảng dạy 
dù chỉ một bài kệ bốn câu cho người nào muốn nghe 
để họ được lợi lạc. Ngay cả khi dạy cho học trò một 
bài tập đọc cũng gọi là bố thí pháp, dù bạn không 
phải tu sĩ cũng không ngồi trên pháp tòa. Pháp thí tốt 
hơn bất cứ hình thức bố thí nào. Lại nữa sự học thuộc 
lòng hay nghiên cứu kinh điển cũng là pháp thí nếu 
ta tưởng tượng xung quanh mình có chư thiên hộ pháp 
và những hữu tình đang lắng nghe. Ngay cả giun dế, 
vân vân, khi nghe pháp cũng để lại những dấu ấn 
trong dòng tâm thức chúng. Hãy nghĩ như vậy, ngay 
cả khi bạn đến đọc kinh tại nhà thí chủ. 


Bạn phải rất cẩn thận khi đi vào xóm làng làm 
lễ. Đấng Đạo sư đầy từ mẫn của chúng ta giảng dạy 
các mật điển, phương pháp đạt giác ngộ trong một 
đời. Nếu bạn trao đổi điều này với tặng phẩm do sự 


tụng đọc, thế là bạn đã bán pháp để lấy của cải vật 


Giải thoát trong lòng tay | 239 


chất. Điều này cũng như lôi một ông vua đang ngồi 
trên ngai xuống, và bắt ông ta chùi nhà. Bởi thế hãy 


làm những nghỉ lễ với động lực chân chính. 


Bố thí pháp không chỉ có nghĩa là giảng dạy có 
bài bản. Nó có thể là việc sử dụng buổi nói chuyện 
của mình như một phương tiện gián tiếp hay trực tiếp 
để hướng dẫn người ta biết Phật pháp. Những người 
xuất gia nên xem bố thí pháp là việc làm chính yếu, 
nhưng cũng nên bố thí tài vật nếu không quá khó 


khăn. Kadampa Geshe Shawrava nói với các tu sĩ: 


- Khi đã giảng cho các vị nghe những lỗi lầm 
của chấp thủ thì tôi không cần gì nói đến những lợi 


lạc của bố thí. 
- Vô úy thí 


“Cho sự hết sợ” là như việc phóng thích tù nhân 
hay cứu người chết đuối. Ngay cả việc cứu những con 
giun khói hơi nóng mùa hè hay cơn lạnh mùa đông 
cũng là một hình thức vô úy thí. Không cần phải đi 
thật xa mới làm được hạnh này, bạn có thể làm việc 
ấy với con rận trên thân bạn. Cứu những côn trùng 
khỏi chết đuối là việc làm rất dễ, bạn chỉ cần đưa ra 
một ngón tay. Sự quán tưởng bố thí trong chương nói 


về luyện tâm cũng là một cách thực hành bố thí. 


Tác phẩm Hành Bô-tát hạnh đề cập một cách 


căn để thế nào là bố thí ba-la-mật: 


240 | Pabongka Rinpoche 


Nếu bố thí ba-l]a-mật 
Là làm cho chúng sinh hết nghèo 
Thì đấng Từ bi cũng không làm được, 


Vì hiện chúng sinh vẫn còn thiếu thốn. 


Bố thí ba-la-mật là một cái gì khác với việc xua 
tan khó nghèo của hữu tình; ngay cả Thanh văn, 
Duyên giác, A-la-hán cũng không được ba-la-mật này 
mặc dầu họ hoàn toàn không có tâm keo kiệt. Tác 
phẩm Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Đấy là tâm tưởng thí cho mọi chúng sinh 
Tất cả những sở hữu của mình 

Cùng với quả báo thiện nghiệp 

Như vậy bố thí là từ tâm. 


Điều này có nghĩa rằng bố thí ba-la-mật phát 
sinh do sự quen thuộc với ý tưởng xả bồ thân thể, tài 
sản, công đức và những nghiệp báo của mình cho 
người khác; và điều này cũng có nghĩa là cho những 
sự ấy từ đáy sâu tim bạn không một chút keo kiệt, 
trong khi nghĩ về những lợi lạc của sự tịnh thí và 


những lỗi lầm của không xả bỏ. 


Như vậy điểm quan trọng ở đây là bạn nên tăng 
trưởng những ý nghĩ về bố thí. Nếu một người ăn xin 
đến xin ba tấm y của bạn, mà bạn nghĩ, “Ta có nên 


xả chúng hay không” đó là do bạn đã quen bế thí. 


Giải thoát trong lòng tay | 241 


Cuối cùng bạn sẽ có thể hy sinh cả thân thể mình, 
sau khi đã luyện tâm bố thí ở mức độ thấp. Khi chưa 
đạt đến mức quen thuộc như thế, thì hãy luôn luôn 


tăng trưởng những ý niệm về bố thí. 


Cách tăng trưởng những ý niệm ấy như sau. Hãy 
quán các pháp là vô thường. Khi chết, ta sẽ không 
đem theo được một chút gì tài sản. Những vật ta để 
lại sẽ bị hư nát, vân vân. Hãy đem chúng ban phát 
cho mọi người một cách chân thật tự đáy lòng; khi ấy 
bạn sẽ ít có cơ hội vi phạm những tiểu giới như tích 


trữ nhiều vật dụng. Đấy là một ví dụ về hạnh bố thí. 


Nhưng nghĩ tưởng chưa đú, bạn phải thật sự xả 
bỏ càng nhiều càng tốt. Bạn nên rộng rãi đối với hành 
khất, nhưng không nên bố thí những vật kiếm được 
do tà mạn khi bạn không có gì khác để cho. 


Tóm lại, ba-la-mật đầu tiên là sự tu tập chính 


yếu của giới tại gia cư sĩ. Có câu: 


Thí giới nhẫn là việc dành cho đa số 


Đức Như Lai dạy ba pháp này cho cư sĩ. 


Chẳng hạn, không nên cho thân thể của mình 
trong khi đang còn phải tập quen hạnh bố thí và đang 
quán tưởng về bố thí. Chỉ khi đã thuần thục bạn mới 
nên xả bỏ thân thể — khi chuyện ấy đã trở nên dễ 


dàng đối với bạn như chuyện cho một đĩa rau. 


242 | Pabongka Rinpoche 


Có những vật không nên bố thí; và cũng không 
nên bố thí những vật đặc biệt không được phép, xét 
về các phương diện như người nhận, thời gian, vật bố 
thí, vân vân. Ví dụ, nếu người cho là xuất gia thì 
không nên đem cho ba y của mình, vân vân. Nếu là 
cư sĩ, khi đã quá giờ ngọ không nên cúng dường thực 
phẩm cho người xuất gia. Bạn không nên bố thí thực 
phẩm bất tịnh như tỏi hành cho những người Bà-la- 
môn vì họ giữ giới không ăn những thứ này. Cũng 
không nên đem sách cho những người chỉ muốn tranh 
cãi, hoặc mang khí giới, độc dược cho những người có 
thể tự sát. Bạn không nên dạy mật điển cho một pháp 
khí không thích hợp hoặc bao che một kẻ phạm tội 
nếu bạn chắc chắn y sẽ làm hại hữu tình hoặc phá 
hại Phật pháp, vân vân. 


Sẽ là một tà kiến nếu nghĩ rằng hạnh bế thí 
không có quả báo. Cũng sẽ ít lợi lạc nếu bạn chỉ giúp 
đỡ một hữu tình mà bỏ qua nhu cầu của những hữu 
tình khác. Hãy luyện tâm mình không bị ô nhiễm vì 
những việc như thế. Lại nữa, những việc như sau cũng 
không nên làm, đó là giết súc vật để cúng tế do tà 
kiến thúc đẩy, bố thí mà khinh thường kẻ khác, bố thí 
để cạnh tranh, để tự thổi phông, bố thí vì ham danh, 
bố thí rồi hối hận, chủ bại, hoặc hành động có tính 
bè phái. 

Shantideva nói đến 3 điều: bố thí, che chở, và 


làm cho thanh tịnh. Nói cách khác, bạn tăng trưởng 
những ý tưởng về bố thí thân mạng, nhưng khi chưa 


Giải thoát trong lòng tay | 243 


đến thời gian để làm việc ấy, thì bạn phải che chở 
thân mình khỏi những hoàn cảnh tác hại và giữ nó 
thanh tịnh bằng cách không sử dụng nó một cách bất 
thiện. Bản văn còn bàn đến một điều thứ tư là sự făng 
trưởng: nghĩa là nên hoàn tất những nguyên nhân đưa 
đến tái sinh tốt để kiếp sau có được tám đức do quả 
dị thục. Lại còn có một nhóm bốn khác nữa: xả bỏ tài 
sản của bạn và tăng trưởng ý tưởng về bố thí; che chở 
bản thân cho đến khi xứng đáng nhận của cúng dường 
của người khác; giữ mình trong sạch bằng cách không 
để ô nhiễm vì tà hạnh hay tội lỗi; tăng trưởng phạm 
vi bố thí để bạn có được vật để cho trong đời tái sinh. 


Một nhóm khác là: xả bỏ thiện hành của bạn 
cho hữu tình một cách chân thành tự tâm khẩm; che 
chở đức hạnh khỏi bị phá húy vì giận dữ; sự trong 
sạch do không bị ô nhiễm vì những động cơ bất tịnh 
như mong được hạnh phúc đời này, hay mong khỏi 
sinh vào đọa xứ; tăng trưởng ý thức vui mừng của bạn, 
vân vân. Bản văn này bàn đến bốn nhóm bốn để ta 


theo đó mà tu tập. 


* Sự thực hành giới ba-la-mật 
Hành Bồ-tát hạnh nói: 


“Giới ba-la-mật là sự từ bổ sự ác ngay trong 
tư tưởng.” 


Nghĩa là từ bỏ những ý tưởng hại người và nguồn 
gốc những ý tưởng ấy (là tham, sân, vân vân) chuyển 


244. | Pabongka Rinpoche 


thành ý tưởng từ bỏ những hành vi như vậy. Sự hoàn 
toàn quen thuộc với sự từ bỏ trở thành trì giới ba-la-mật. 


Có ba loại giới. 
- Giới chế ngự những hành vi bất thiện 


Một ví dụ về giới này là ba loại giới. Tác phẩm 


Đèn soi nẻo Giác của Atisha nói: 


Những người giữ một trong bảy loại 
Giới Biệt giải thoát 

Luôn luôn có thể giữ được giới khác, 
Họ có cơ may thọ giới Bô-tát, 

Người khác thì không. 


Mới nhìn qua, điều này có vẻ như muốn nói cần 
phải có giới Biệt giải thoát mới có thể thọ giới Bồ-tát. 
Nhưng cũng có nghĩa rằng theo Mật tông, những người 
xứng đáng nhất để thực hành mật điển là tăng ni. Mặc 
dù điều này cũng có thể được giải thích rằng tăng ni 
là những người tốt nhất để được huấn luyện thành 
Bồ-tát, song điều này không bao gồm tất cả mọi trường 
hợp: những vị trời và rồng có thể thọ giới Bồ-tát nhưng 
lại không được thọ giới Biệt giải thoát. 


Trong trường hợp ấy bạn phải làm gì? Khi đã có 
giới Biệt giải thoát và có thể theo học giới của Bồ-tát, 
thì bạn phải nhận ra những giới luật về từ bỏ và tự 
chế phù hợp với giới Biệt giải thoát. Nếu không có 


Giải thoát trong lòng tay | 245 


giới Biệt giải thoát thì phải xem sự tự chế chính là từ 
bỏ và ngăn chừa mười bất thiện. Giới Bồ-tát hoàn toàn 
khác với giới Biệt giải thoát và cũng khác với giới từ 
bồ 10 bất thiện trong dòng tâm thức của Bồ-tát. 


- Giới tích tập tất cả điều lành 


Giới này có nghĩa nỗ lực bằng ba cửa thân ngữ 
ý để thực hành mọi điều thiện kèm với bồ-để tâm. 
Những điều này bao gồm sự cúng dường, lễ bái, tôn 
kính, phục vụ những vị đáng cúng dường; học hỏi, 
quán tưởng, thiền định, giảng dạy hay lắng nghe. Tóm 
lại, đó là tất cả những công việc thuộc sáu hạnh ba- 
la-mật được thực hành để làm thuần thục dòng tâm 


thức của bạn và hữu tình. 


Tất cả công việc của những người con Phật đều 
thuộc về ba loại giới này. Nói chung toàn thể Lamrim 
là để tăng trưởng ba loại giới này (dứt ác, làm lành 


và lợi ích chúng sinh). 


- Giới làm lợi ích cho chúng sinh 
Giới này gồm có bốn cách để thâu thập đệ tử hay 
bốn nhiếp pháp (xem Ngày thứ hai mươi ba), vân vân. 
Còn có 11 cách để làm việc cho hữu tình: 
1. Giúp những người gặp khó khăn và đau khổ, 
2. Giúp những người không biết chánh pháp; 
3. Giúp người bằng cách làm lợi lạc cho họ; 


246 | Pabongka Rinpoche 


. Giúp người bị nguy hiểm đe dọa; 


. Giúp người bị khốn đốn bần cùng; 


4 
5 
6. Giúp người đang đào thoát; 
7. Giúp người không nhà; 

8. Giúp người không gặp kẻ đồng tâm; 
9. Giúp những người đi đúng đường; 
10. Giúp những người đi sai đường; 


11. Giúp tất cả hạng người nói trên bằng thần thông. 


Chúng ta có thế thực hành 10 mục trong số trên, 
chỉ trừ mục làm việc bằng thần thông. Tóm lại giới 
này bao gồm tất cả hành vi bằng thân lời ý có động 


lực là những tư tưởng muốn làm lợi ích người khác. 


Bạn phải theo những giới như từ bổ mười điều 
ác ngay cả khi bạn chưa thọ giới Biệt giải thoát. Bạn 
tu tập 6 ba-la-mật để làm thuần thục dòng tâm thức; 
ba loại giới trên đây! sẽ huấn luyện cho bạn làm 


những việc lợi người. 


* Làm thế nào để luyện nhẫn nhục 


Nhẫn nhục tự bản chất là tâm không bị dao 
động bởi bất cứ điều hại nào được gieo rắc cho mình 
hay bởi sự lo lắng vì đau khổ. Hành Bồ-tát hạnh nói: 


1. Thuật ngữ gọi là Tam tụ tịnh giới -2DG 


Giải thoát trong lòng tay | 247 


Chúng sinh khó hàng phục cho hết 

Vì chúng nhiêu như hư không, 

Nhưng người nhẫn nhục không nản chí, 
Mà chỉ bị tư tưởng giận dữ đánh bại; 


Nghĩa là đức nhẫn nhục thường bị phá hồng vì 
cơn giận. Mối đe dọa lớn nhất đối với nhẫn nhục là 


7+ ^ . z. 
nổi sân. Shantideva nói: 


Không tội lỗi nào bằng hận thù, 


Không khổ hạnh nào bằng nhẫn nhục 


Có ba loại nhẫn: Loại một là giữ bình tĩnh trước 
những người tấn công. 


Khi bị kẻ thù làm hại, hãy kiên nhẫn đừng nổi 
giận. Hãy ý thức những lỗi lầm của giận dữ, đấy là 
lỗi tệ nhất. Mỗi khi nổi giận là ta phá hủy những công 
đức căn bản trong một ngàn kiếp. Khi hiểu rõ những 
tai hại của giận dữ, ta sẽ kiên trì tập thiển định về 
nhẫn nhục. Ta không thể biết ai là Bồ-tát. Tác phẩm 
Hành trung đạo nói nếu ta nổi sân với một Bồ-tát có 
bồ-đểề tâm mạnh hơn ta, ta sẽ mất 100 kiếp công đức. 
Nếu bản thân không phải là Bồ-tát mà nổi sân với Bồ- 
tát, ta bị mất ngàn kiếp công đức. Vậy những lỗi lầm 


của giận dữ quả thật nặng nề. 


Bạn phải đào luyện sự nhẫn nhục, nhưng hãy 


làm việc này khi chưa nổi sân - vì một khi bạn nổi 


248 | Pabongka Rinpoche 


sân thì đã quá muộn. Hãy nhẫn nhục và nghĩ về 
những khuyết điểm của giận dữ, nếu không bạn sẽ 
làm khổ mọi người và cả chính mình. Ngoài hậu quả 
mà cơn giận của bạn có thể gây cho người khác, nó 
còn có thể đẩy bạn đến chỗ tự sát, vân vân. Cơn giận 


có hậu quả là làm cho bạn có nhiều kẻ thù. 


Bạn có thể nghĩ: “Tất cả những điều này đúng 
thật, nhưng làm sao tôi có thể nhẫn nhục khi có quá 
nhiều đối tượng gây giận dữ?” Tác phẩm Hành Bồ-tát 


hạnh nói: 


Làm sao tìm đủ da thuộc 

Để lót khắp mặt đất? 

Nhưng có được cái đế giày bằng da 
Thì cũng như lót da toàn mặt đất. 


Hãy xem thử bạn có thể hoàn toàn hàng phục 
kẻ thù hay không. Bạn sẽ thấy mình không bao giờ 
thiếu kẻ thù hay hàng phục cho hết tất cả kẻ thù trên 
mặt đất. Nhưng nếu hàng phục được cơn giận của 
mình thì bạn sẽ không còn một kẻ thù nào cả, và điều 


ấy cũng như đã hàng phục được tất cả kẻ thù. 


Khi đã hoàn toàn hiểu lợi ích của nhẫn nhục và 
tai hại của giận dữ thì ta có còn để cho mình bị cơn 
giận tóm lấy hay không? Một vị Lạt-ma có lần cố can 
đệ tử đánh nhau với một tên trộm, nhưng người đệ tử 


vẫn tiếp tục đánh nhau. Vị thầy đặt ngón tay lên mũi 


Giải thoát trong lòng tay | 249 


đệ tử và nói: “Nhẫn nhục, nhẫn nhục” tức thì người 
đệ tử nhớ lại mình đã mất nhẫn nhục. Khi cơn giận 
đã làm công việc của nó rồi thì có ích gì để giả vờ 
nhẫn nhục. 


Lúc đầu có thể khó thực hành nhẫn nhục; chỉ 
về sau, khi đã quen nhờ thiền định ta mới có được 
nhẫn nhục. Có những lý do tại sao không nên giận dữ 
với người nào làm hại mình. Chẳng hạn có người cầm 
roi đánh vào đầu bạn; hãy nghĩ như sau để đừng giận 
dữ: “Nếu giận cái khí cụ gây đau đớn thì đáng lẽ ta nên 
giận con roi, nhưng con roi tự nó không có năng lực, nó 
chỉ được sử dụng. Con người đánh ta cũng không có 
năng lực, vì bị vọng tưởng trong tâm trói buộc. Vậy 
không nên giận anh ta mà chỉ nên giận vọng tưởng. Tóm 
lại, chỉ có cách cư xử sai lầm của ta là yếu tố rõ rệt 
nhất khiến ta bị đánh bằng roi. Nhìn sâu hơn, thì 
nguyên nhân căn bản là ác nghiệp ta đã tạo, ví dụ trong 
quá khứ ta đã đánh người. Khi đấy là quả báo thuần 


thục của nghiệp đã làm, thì ta nên giận ai? 
Tác phẩm Bốn trăm bài kệ nói: 


Đấng Mâu-ni thấy được vọng tuởng, 
Nhưng người có vọng tưởng không thấy. 


Khi một bệnh nhân điên đánh y sĩ hoặc một 
người con trai điên đánh cha, thì y sĩ hay người cha 
không giận mà trái lại cố gắng để chữa khỏi bệnh 
điên. Những người làm hại bạn cũng thế, như đã bị 


250 | Pabongka Rinpoche 


điên vì vọng tưởng. Họ không phải là những tác nhân 
có tự do, ta không nên giận họ. Thay vì thế hãy cố 
gắng dùng vài phương tiện để trừ vọng tưởng cho họ. 
Nếu lửa làm bồng tay bạn thì chính là lỗi tại bạn đã 
động vào lửa; không nên giận lửa. Vì hữu tình có bản 
chất là vọng tưởng cũng như bản chất của lửa là làm 
bỏng da, nên giận họ thì cũng sai lầm như giận lửa 
làm ta bị bỏng. Nếu bạn nghĩ: “Tôi giận vì chúng đã 
đánh tôi một cú bất ngờ.” Thế thì cũng nên giận bầu 
trời khi thình lình nổi giông bão, nhưng điều ấy thật 
vô ích. Như vậy, thật sai lầm khi ta giận những người 
như thế. Khi bạn bị đánh, bị lăng nhục, vân vân, hậu 
quả là bạn bị đau khổ về thể xác hoặc tinh thần, thì 
đừng đáp lại sự sai quấy, vì điều ấy sẽ tạo nhân cho 
bạn tái sinh vào những đọa xứ. Ngược lại bạn nên áp 
dụng những biện pháp chữa trị cơn giận dữ của mình 
và hãy nhẫn nhục. Tác phẩm Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Hiện tại tôi không chịu nổi đau khổ; 
Nhưng giận dữ lại là nhân địa ngục, 
Thì tại sao không dứt trừ giận dữ? 


Sự nhẫn nhục bằng cách bình thần trước những 
người tấn công (Nại oán hại nhẫn) là điều mà bạn đào 
luyện đối với những người thường làm hại mình, chứ 
không phải những người thường giúp mình. Vậy càng 
có nhiều người muốn hại bạn, thì bạn càng có cơ hội 
thực hiện hạnh nhẫn nhục. Bởi thế bạn phải nghĩ rằng 
những người này làm cho bạn tăng thêm hạnh nhẫn 


Giải thoát trong lòng tay | 251 


nhục. Atìsha thường được một người hề của vua Asan- 
gavyaya theo hầu, y là một người rất khó chịu. Khi 
người ta yêu cầu Atìsha bỏ người hầu ấy, ngài trả lời: 


— Có anh ta thì hạnh nhẫn nhục của tôi mới có 


cơ hội phát triển toàn vẹn. 


Tóm lại, hãy nghĩ: “Nếu những Thanh văn 
chuyên tự lợi mà còn không tức giận khi gặp những 
kẻ nghịch, huống gì tôi là người đã thể theo Đại thừa.” 


Bạn cần phải học câu chuyện về tiên nhẫn nhục.! 


Loại nhẫn thứ hai là chấp nhận khổ đau (kham 
thọ khổ nhẫn) 


Không những ta cần có thái độ không bám víu 
hạnh phúc, mà còn nên xem đau khổ như một kiểu 
trang hoàng, và sử dụng đau khổ như một phương 
thuốc; như trong chương trước nói về các pháp luyện 
tâm. Mỗi khi bị đau khổ trong lúc tu khổ hạnh, hoặc 
bị đau ốm, hoặc bị kẻ thù quấy rối, hoặc gặp ác mộng 
- hãy chuyển tất cả thành những pháp giúp bạn tu 
tập. Hãy nghĩ rằng chúng sẽ làm tiêu bớt ác nghiệp, 
tăng trưởng tâm từ bi nơi ta, khiến ta nghĩ về những 
lỗi lầm của sinh tử vân vân để kham nhẫn chúng. Khi 


gặp đau khổ, hãy nghĩ như sau: “Nỗi khổ này sẽ thay 


1. Một trong những tiền kiếp của Phật Thích Ga khi còn làm 
Bồ tát. Ngài làm một vị tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục, bị 
một ông vua chặt hết tay chân trong một cơn ghen tức, 
nhưng Ngài vẫn giữ thái độ bình thắn 


252 | Pabongka Rinpoche 


thế cho nỗi khổ mà tôi đáng lẽ phải trải qua trong các 
đọa xứ”. Điều này sẽ làm cho bạn sung sướng. Giả sử 
một người sắp bị hành hình nhưng sau đó chỉ bị chặt 
tay, anh ta sẽ cảm thấy sung sướng vì thoát chết. Cũng 
như muốn làm lắng dịu một cơn bệnh người ta có thể 
chịu đựng nỗi khổ khi bị chảy máu hay bị nhúng vào 
nước nóng. Thế nên khi bạn tu hành gặp khó khăn 
thì hãy nghĩ: “Tốt, điều này sẽ thay thế cho các nỗi 
khổ ở các đọa xứ”. Và lúc ấy, hãy nhớ đến những lợi 
ích của đau khổ. Tác phẩm Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Đức tính của khổ đau là 

Nó tẩy trừ kiêu mạn, 

Nó làm ta phát tâm đại bỉ 

Đối với những hữu tình trong sinh tử, 


Làm ta tránh tội lỗi, và vui vì điều lành. 


Lại nữa, bạn phải chấp nhận khổ đau, và tạo 
cho mình một trạng huống để có thể tăng trưởng 
những việc lành. Hãy làm những hạnh như ít muốn 
biết đú. Khi thực hành những pháp khổ hạnh này hãy 
nghĩ như sau: “Vì đã xuất gia, tôi không nên mong đợi 
chỗ ở tốt, thực phẩm ngon, áo quần đẹp. Như vậy tôi 
hy vọng có thể luyện mình trong 4 việc thích hợp với 
bực thánh, như hài lòng với những vật kém phẩm chất 
về ăn, mặc, ở, bệnh.” Nếu không làm vậy, bạn sẽ 
muốn ăn ngon, muốn giàu có, luôn tìm cách tăng gia 
của cải. Bạn sẽ không nghĩ gì về pháp, không vượt 
qua những thứ vô nghĩa của đời người. 


Giải thoát trong lòng tay | 253 


Có lần một người buôn gỗ nghe bậc Đạo sư nói: 


- Kho tàng chôn giấu đã tìm ra, nhưng nhiễm 
đầy độc tố. Chất độc ấy thực mạnh!” 


Về sau anh ta tìm được kho tàng và đâm ra giàu 
có. Vua bắt phải khai nguyên nhân sự phát phú này, 
anh ta nói dối và bị hành quyết. Thương gia kêu lên: 


- Quả thực nó nhiễm độc rất nhanh. Chất độc 


này quá mạnh! 
Vua hỏi lý do, và thương gia đã kể câu chuyện. 


Tài sản cũng là một chất độc. Nếu những người 
xuất gia ít muốn biết đủ, thì mọi sự sẽ tốt đẹp cho họ. 
Khi từ giã vùng Jadrael, đức Tsongkapa và đệ tử có 
rất ít của cải. Nhưng vì ít nhu cầu, họ hài lòng với 
những gì mình có, chuyện ăn mặc không làm hại cho 
sự tu tập của họ. Cũng thế bạn nên hài lòng với những 
gì mình sở hữu, vì những thứ ấy tương xứng với công 
đức của bạn. Hãy kham nhẫn khi gặp điều khó chịu 
như bị chỉ trích, vân vân. Hãy chấp nhận đau khổ 
trong các hoạt động bình thường như phải ngồi thẳng 
lưng, vân vân. Hãy chấp nhận những đau khổ vì bảo 
trì chánh pháp như cúng dường tam bảo, vân vân. Hãy 
chấp nhận đau khổ vì phải từ bỏ dục lạc, từ bỏ khoe 
khoang. Có sao hay vậy, dù bạn có thể xấu xí, áo quần 
tôi, vân vân. Hãy chấp nhận sự đau khổ vì thực hành 
giới hạnh cho đến khi mồi mòn. Hãy chấp nhận đau 
khổ do việc lợi lạc hữu tình như khi tu nhẫn nhục, 
khi cứu người, vân vân. Hãy chấp nhận đau khổ của 


25⁄4. | Pabongka Rinpoche 


sự sống chật vật sau khi từ bổ những phương tiện tăng 
gia tài sản bằng nghề buôn bán trồng trọt, vân vân. 


Như vậy, sự nhẫn nhục bằng cách chấp nhận 
khổ đau là một đề tài rộng lớn. 


Loại thứ ba là Nhẫn để có được bảo đảm về 
pháp (pháp nhẫn) 


Lamrim Con đường Nhanh nói chỉ tiết về điểm 
này. Bạn được bảo đảm về pháp bằng cách: 1/ Thiền 
định về những điểm then chốt của giới; 2/ Tập thay 
đổi lối hành xử nhờ học và tụng kinh; 3/ Phân tích ý 
nghĩa những thiện đức của Tam bảo, ý nghĩa những 
mục tiêu giác ngộ của bạn, con đường đưa đến mục 
tiêu ấy, ý nghĩa của vô ngã và ý nghĩa của ba tạng 
giáo lý sâu rộng... Hoặc nếu nói về Lamrim thì bảo 
đảm về pháp là hiểu rõ ý nghĩa những danh từ trong 
Lamrim này chẳng hạn. Loại nhẫn nhục này giống 
như sự thấu đạt có được nhờ tranh luận. 


Hình thức nhẫn nhục đầu tiên (nhẫn khi bị tấn 
công) thì chỉ luyện được khi bạn bị những đối thủ 
khiêu khích. Hai hình thức còn lại (kham thọ khổ 
nhẫn và pháp nhẫn) phải được thực hành luôn luôn. 
Bạn phải nhẫn nhục trong sự học pháp, chẳng hạn 
bất kế buổi học có kéo dài bao lâu, hãy lắng nghe với 
sự nhất tâm, suy tư ý nghĩa. Hãy thận trọng về cách 
hành xử khi bạn tham gia những buổi thảo luận: Hãy 
chịu đựng đói khát. Tâm bạn hãy chuyên nhất khi học 
bài hay tụng kinh. Hai loại nhẫn nhục sau cùng áp 
dụng khi bạn đi vào làng để làm lễ trong nhà người. 


Giải thoát trong lòng tay | 255 


* Tỉnh tấn 


Tỉnh tấn có nghĩa là vui thích trong bất cứ thiện 
hành nào. Bản chất của tinh tấn là vui về điều thiện. 
Đó là cách tốt nhất để hành thiện đến chỗ viên mãn. 
Trang nghiêm kinh nói: 


Tỉnh tấn là tốt nhất 

Trong tất cả đức hạnh. 
Nếu đào luyện tỉnh tấn 

Về sau sẽ thành công. 
Nhờ tỉnh tấn, ta đến 
Những cảnh giới thù thắng, 
Được cả hai thần thông 
Thế tục và siêu thế, 

Nhờ tỉnh tấn ta đạt 
Những mục tiêu thế gian 
Được thanh tịnh, giải thoát 
Khỏi thân kiến sai lầm 
Xem “ngã” là thân xác. 
Nhờ tính tấn ta sẽ 

Đạt vô thượng bồ-đề. 


Bản văn trên đây nói rằng tỉnh tấn là đức hạnh 
tốt nhất; mọi sự đều phát sinh từ đó kế cả quả Phật. 
Tác phẩm Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Mọi đức tính đều phát xuất từ tỉnh tấn. 


256 | Pabongka Rinpoche 


Vậy bạn đừng cư xử như một con lừa ương 
ngạnh đứng dậm chân khi bạn phải tụng đọc, vân 
vân. Bạn phải khởi sự những hoạt động này một cách 
thích thú vì được làm thiện hành. Hãy tập quen với 
điều này từ từ; và tăng dần khi sự tỉnh tấn của bạn 


gia tăng. 


Có ba loại lười biếng ngăn che sự tỉnh tấn. 


- Lười biếng do thiếu hăng hái 


Điều này có nghĩa bạn mất cơ hội hành thiện vì 
luôn luôn lần lữa. Bạn liên tục hẹn rày hẹn mai vì 
không nhiệt tâm trong công việc. Cách đối trị cần thiết 
là phải quán chết và vô thường, hoặc quán thân người 
khó được. 


- Lười biếng do khao khát những tâm câu xấu xa 


Đây là sự tầm cầu thuộc thế tục, lăn xả vào 
chúng, và vào những ác hành vì bạn chưa biết chán. 
Điển hình của ác hành này là ham được cung kính, 
ham tụ hội, ham nói chuyện phù phiếm, ham canh 
tác, buôn bán, may dệt, vân vân. Những việc ấy không 
được gọi là tỉnh tấn mà gọi là chấp thủ. Hành Bô-tát 


hạnh nói về cách điều trị như sau: 


Nhân của hạnh phúc là diệu pháp, 


Bạn lăn xả vào những nhân khổ 


Giải thoát trong lòng tay | 257 


Và từ bỏ hạnh phúc tối thượng. 


Tại sao vui trong sự tàn mạt? 


Nói cách khác, sự tầm cầu sinh tử là chuyện 
không có thực chất mà chỉ gây đau khổ. Hãy nghĩ như 
thế thì bạn sẽ bỏ được hình thức lười biếng này. 


- Lười biếng vì chủ bại 


Đây là hình thức chủ bại thâm căn cố đế. Những 
điển hình của sự chủ bại này là những ý nghĩ như 
“Làm sao một người như tôi có thể đạt thành quả 
Phật? “ hoặc: “Làm sao tôi có thể làm việc cho tất cả 
hữu tình?” hoặc “Làm sao một người như tôi lại có 
thể hy sinh thân thể tay chân?” Thay vì thế bạn hãy 
nghĩ: “Tôi sẽ kiên nhẫn dù có phải dành suốt cả đời 
để tập luyện chỉ một để mục thiển quán như quán 
thân người khó được.” Hoặc, hãy nghĩ: “Tôi có thể 
tỉnh tấn với những tầm câu thế tục như kinh doanh 
buôn bán, có thể hết sức kiên nhẫn để được một lợi 
lộc nhỏ! Nếu có thể làm được những điều ấy, thì tôi 


, 


cũng có thể tỉnh tấn siêng năng để đạt giác ngộ.) 


Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Đừng trì hoãn và nói: 
“Làm sao tôi giác ngộ?” 
Chư Phật luôn nói đúng, 


Đã nói thật như sau: 


258 | Pabongka Rinpoche 


Sâu bọ, ruôi nhặng, ong, 
Nếu kiên trì có thể 

Đạt Phật quả khó đạt! 
Huống là người như tôi 
Đã được sinh làm người, 
Biết được điêu lợi, hại. 
Nếu tôi không từ bỏ 
Những phận sự Bô-tát 
Thì sao không giác ngộ? 


Nghĩa là hãy nghĩ: “Đấng Đạo sư chúng ta luôn 
nói thật, đã dạy rằng ngay cả ruồi cũng có thể thành 
phật. Tôi đã được sinh làm người không thiếu khả 
năng hiếu biết. Vậy thì sao tôi lại không thể giác ngộ? 
Đương nhiên là tôi có thể!” 

Có khi bạn nghĩ: “Dĩ nhiên là được, nhưng tôi 
không thể thực hành những khổ hạnh như bố thí đầu, 
tay chân.” Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Nói sợ bố thí tay chân 

Là chưa phân tích nặng nhẹ. 
.. Đức Phật đấng cứu thế gian, 
Lúc đâu thực hành bố thí 
Bằng cách cho những dĩa rau. 
Khi xem ngay cả thân mình 


Không giá trị gì hơn đậu luộc, 


Giải thoát trong lòng tay | co 


Thì có thể hy sinh máu thịt... 
Có gì khó khăn đâu? 

Nghĩa là khởi đầu thiền quán ở mức độ thấp, 
nhưng về sau bạn sẽ xem việc bố thí đầu, tay chân, 
cũng như bố thí một dĩa rau. Khi đã đến trình độ ấy 
thì bạn sẽ vui mừng khi làm một sự hy sinh, không 
thấy gì khó. 


Có thể bạn nghĩ: “Chư Phật có vô lượng đức tính, 
và những đức này rất khó thành tựu.” Hãy quán tưởng 
mình chắc chắn có thể thành tựu nếu tập luyện, vì 
đạo lộ được sử dụng để thành tựu những đức tính ấy 
thật vô cùng sâu xa và rộng lớn. 

Nhưng bạn cũng có thể cãi: “Sẽ rất khó cho tôi 
nếu phải vì tất cả chúng sinh mà đi xuống các đọa xứ 


chẳng hạn.” 


Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Vì từ bỏ tội lỗi, 
Bạn sẽ không khổ đau. 
Vì có được thiện xảo, 


Bạn không thiếu may mắn. 


Nói cách khác, bạn sẽ ở trong địa ngục vô gián 
vì tất cả hữu tình, nhưng vì đã từ bỏ ác nghiệp tội lỗi, 
nên bạn sẽ không đau khổ cũng không thiếu hạnh 
phúc, vì có câu: “Ta không thể gặp điều gì nếu đã 


260 | Pabongka Rinpoche 


không tạo nghiệp để gặp nó.” Bởi thế bạn nên nghĩ 
rằng: “Ở địa ngục tôi sẽ không khổ, xuống địa ngục 


khi ấy cũng không khác gì lên tịnh độ.” 


Có 3 loại tỉnh tấn. 


- Tỉnh tấn như áo giáp 
Cúng dường Đạo sư nói: 


Xin cho con hoàn toàn tỉnh tấn 

Dù phải ở trong địa ngục vô gián 

Trong vô lượng kiếp 

Vì lợi ích cho mỗi hữu tình. 

Xin tâm đại bỉ của con không lay chuyển, 


Mong con nỗ lực đạt vô thượng bô-đê. 


Nói cách khác, hãy tập nghĩ: vì một hữu tình, ta 
có thể chịu đựng địa ngục vô gián hàng trăm ngàn 
kiếp. Trong mật tông, bạn phải đi vào mật điển với ý 
nghĩ: “Tôi sẽ chịu đựng được điều này, nhưng hữu tình 
vẫn còn ở trong sỉnh tử một thời gian dài”. Ước mong 
của bạn là giải cứu tất cả hữu tình càng sớm càng tốt 
khỏi những đau khổ của họ, như một bà mẹ mong cứu 


con chết đuối. 


Trong chương “Tinh tấn như áo giáp” này, bạn 
hãy luyện ý nghĩ rằng mình có thể vì chúng sinh mà 


đi xuống địa ngục vô gián. Hãy so sánh điều này với 


Giải thoát trong lòng tay | 261 


Phạm vi Trung bình trong đó bạn phát sinh ý muốn 
thoát ly sinh tử. Bạn có thể nghĩ ở đây có sự mâu 
thuẫn, nhưng không. Bồ-tát cũng sợ bị sinh vào đọa 
xứ do năng lực của nghiệp và vọng tưởng. Nếu Bồ-tát 
bị đọa kiểu ấy, thì họ còn không cứu nổi chính mình, 
làm sao lợi lạc người khác. Bồ-tát luôn luôn luyện tâm 
bồ-để và có được sự dũng cảm không sợ cho chính 
mình, nhưng sẵn sàng tái sinh do năng lực của đại bi 
và cầu nguyện. Họ sẽ không đau khổ khi tái sinh ở 
đấy, cũng không chút nào lo sợ. Sự luyện tập này 
được gọi là “tỉnh tấn như áo giáp”: bạn đương đầu với 
những khó khăn vì muốn lợi ích cho hữu tình vào thời 
đại suy đôi, khi con người không còn thực hành những 
pháp ấy. 


- Tỉnh tấn tích lũy thiện hành 


Sự tỉnh tấn này là tích lũy công đức, thanh lọc 
bản thân, cúng dường, tỉnh tấn trong việc thực hành 
sáu ba-la-mật. 


- Tỉnh tấn làm việc cho tất cả hữu tình 


Một ví dụ về sự tỉnh tấn này là tỉnh tấn trong 
việc thực tập bốn cách thâu nhận đệ tử (bốn nhiếp 
pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự). Đấy là một 
sự tập luyện giống như “Giới nhiêu ích hữu tình.” 


Bạn có thể xem hai loại tỉnh tấn sau cùng, hai 


loại giới và nhẫn sau cùng là giống nhau, nhưng hãy 


262 | Pabongka Rinpoche 


để chúng tách rời: đừng lẫn lộn chúng mặc dù bạn 
thích thú, bạn thực hành, và mong mỏi từ bỏ những 
yếu tố ngược lại liên quan đến một căn bản duy nhất. 


Chẳng hạn nếu bạn thiển quán một thời về giai 
đoạn phát sinh (liên hệ đến mật điển Tối thượng Du- 
già) kèm với sự phát sinh tâm bồổ-đề, thì tức là bạn 
đang thực hành cả 6 pháp ba-la-mật. 


(Khi ấy Pabongka Rinpoche chỉ giới thiệu hai ba- 
la-mật cuối cùng là thiên định và trí tuệ. Ngài nói rằng 
ngài sẽ bàn đến hai pháp này một cách chỉ tiết trong 


những phần giảng dạy kế tiếp). 


Ngày thứ hai mươi mốt 


Kyabe Papongka Rinpoche kể một chuyện ngắn để 
dẫn nhập. Ngài trích dẫn câu sau đây từ tác phẩm 
của Gyaltsab Rinpoche Jampa Goenpo: 


Trước hết nhờ sự học 
Mà tư tưởng bạn trở nên thiết thực, 
Do sự thiết thực ấy bạn sẽ đạt đến 


Trí đi sâu vào những việc thuần tịnh. 


Rồi ngài kế ra những tiêu để đã bàn, và ôn lại 
vắn tắt bốn mục bố thí, vân vân, trong tiêu để “Cách 


luyện sáu ba-la-mật sau khi phát tâm bồ-để.” 


a(ii) Đặc biệt về cách luyện hai ba-la-mật sau cùng 


Có hai tiêu đề phụ: Luyện tập tỉnh yếu của tịnh 
chỉ; Cách đào luyện tuệ quán đặc biệt. 


264 | Pabongka Rinpoche 


* Luyện tập tỉnh yếu của tịnh chỉ 


Có sáu mục nhỏ: 1) Đào luyện những điều kiện 
tiên quyết để đạt đến tịnh chỉ; 2) Cách thực thụ để 
đạt tâm tịnh chỉ; 3) Từ căn bản này, làm thế nào để 
đạt chín trạng thái tâm; 4) Cách đạt chín trạng thái 
tâm nhờ 6 năng lực; 5) Bốn loại tiến trình tâm; 6) Tịnh 
chỉ thực thụ. 


Trong phần Phạm vi Trung bình, Kyabje Pa- 
pongka đã không bàn đến tăng thượng định học và 
tuệ học mà ngài sẽ bàn trong chương này, tức hai 
pháp ba-la-mật cuối. 


Định là một cái gì chúng ta có chung với người 
không phải Phật tử. Những hình thức thấp kém của 
định là những pháp tu các thiển thuộc sắc và vô sắc. 
Chúng ta có thể nhờ những pháp tu này để đạt giải 
thoát nếu có tâm từ bỏ kèm theo; và nếu tu tập kèm 
theo sự quy y, ta sẽ làm cho pháp tu ấy trở thành Phật 
pháp. Nếu không có tịnh chỉ, ta sẽ không phát triển 
được một thực chứng lớn lao nào từ các loại thiển 
quán về tánh không trong kinh điển hay những loại 
thực chứng trong mật tông về các giai đoạn phát sinh 
và thành tựu, vân vân. Nếu không có tâm tịnh chỉ thì 
không thể nào phát triển được những đức tính chỉ có 
được nhờ đắc các loại định nhất tâm thuộc kinh điển 
hay mật điển. Tâm tịnh chỉ giống như một bình chứa 
để bạn rót nước vào. Bởi thế thực vô cùng quan trọng 


để phát triển sự tịnh chỉ vững chắc trong những giai 


Giải thoát trong lòng tay | 265 


đoạn đầu tiên. Bạn phải phát triển tuệ đi sâu vào tánh 
không để chặt đứt gốc rễ sinh tử và đạt giải thoát; 
nhưng muốn làm điều này thì trước hết bạn phải đạt 
đến tịnh chỉ rất vững. Muốn thấy được vạn pháp như 
thực chất của chúng, thấy một cách rõ ràng, thì trước 
hết bạn phải có sự bền vững và kiên cố. Giả sử bạn 
đang nhìn một bức họa trên tường. Có hai điều kiện 
cần thiết để xua tan bóng tối che mờ bức họa: một 
ngọn đèn sáng, và không có những luồng gió làm cho 
ngọn đèn (dầu) ấy lung lay. 


Cũng thế nếu bạn đã đạt đến tâm tịnh chỉ thì 
thực dễ dàng hơn nhiều để phát triển thực chứng qua 
pháp thiền về thân người khó được hoặc thiền quán 
về vô thường. Tác phẩm Đèn soi nẻo Giác của Atìsha 
nói về sự phát triển tịnh chỉ để có được thiên nhãn. 
Tuy nhiên, điều căn bản để hiểu tất cả điều này đã 
được Shantideva nói như sau: 


Hãy biết rằng nhờ tuệ quán đặc biệt, 
Sau khi đạt tịnh chỉ lớn, 

Bạn sẽ phá hủy vọng tưởng. 

Bởi vậy ngay từ đầu, 

Hãy nỗ lực đạt tâm tịnh chỉ. 


Như vậy bạn phải đạt tâm tịnh chỉ ngay từ đầu. 
Bạn không nhất thiết phải phát triển nó sau khi hoàn 
tất tâm bồ-để, vì bạn có thể có được nó trước hoặc 
sau khi thành tựu tâm bầ-đề. Nếu thành tựu được tâm 


266 | Pabongka Rinpoche 


tịnh chỉ, bạn sẽ tiến bộ nhiều trong các pháp quán về 
bất cứ để mục nào thuộc cả ba thừa. 

Trước hết bạn phải đào luyện những điều kiện 
tiên quyết cho tâm tịnh chỉ, nếu không bạn sẽ không 
đạt được. Đèn soi nẻo Giác nói: 

“Khi chân tay của tịnh chỉ đã tàn tạ, bạn sẽ 
không thành tựu được định nhất tâm, dù có thiển 


quán hàng ngàn năm đi nữa.” 


Điều này đưa đến: 


- Đào luyện những điều kiện tiên quyết để đạt tâm 
tịnh chỉ 


Có 6 điều kiện: Ở chỗ thích hợp, Ít muốn; Biết 
đủ; Từ bó những yêu cầu của xã hội; Giới thanh tịnh; 
Hoàn toàn từ bó những tư tưởng tham dục. 

. Ở chỗ thích hợp 


Nơi chốn mà bạn tu tập có 5 yếu tố. Tác phẩm 
Trang nghiêm kinh mô tả loại trú xứ cần thiết như 


sau: 


Có hiễn trí tu tập 

Được lương thực thù thắng; 
Một chỗ ở tốt lành; 

Một chỗ không ô nhiễm; 
Thiện tri thức gần kê; 


Giải thoát trong lòng tay | 267 


Và có những điêu kiện 


Vừa ý một hành giả. 


Nếu không hài lòng với nơi mình ở thì bạn cứ 
mãi xuống phố. Bạn lại cần được cung cấp đầy đú 
đúng pháp, nếu không, bạn có thể được những phẩm 
vật do tà mạng, hoặc do tội lỗi. Theo các bậc thầy, 
loại lương thực ấy rất nguy hiểm. Bởi thế cần lương 
thực dễ kiếm, không bị ô nhiễm do tội lỗi, gọi là 
“lương thực thù thắng.” 


Trú xứ mà bạn ở phải là một nơi thiêng liêng 
mà trong quá khứ những bậc thánh đã cư trú. Khi 
người mới tu học được cư trú một nơi như vậy, thì với 
họ, trú xứ tự nó đã là một ơn ích. Nếu không thể tìm 
một nơi như vậy, thì hãy cư trú nơi không có người 
phạm giới hoặc người phá tăng đã cư trú. 


Trú xứ còn phải là đất lành không có thú dữ, 
trộm cướp, hay chúng sinh xấu ác, phải có những người 
sẵn sàng bố thí. Nếu không, bạn có thể tưởng mình sẽ 
được yên ổn, mà cuối cùng lại gặt lấy sầu muộn. 


(Kyabje Pabongka Rinpoche kể chuyện vê một tu 
sĩ trong quá khứ để chứng minh điều này.) 


Nơi mà bạn sắp ở có thể là nhà của những phi 
nhân, vậy điều cốt yếu là phải dùng vài biện pháp 
ôn hòa để hàng phục thay vì xua đuổi chúng. 

“Một nơi không ô nhiễm” là trú xứ ở đấy bạn không 
bị những cơn nóng lạnh, và có nước uống tốt lành. 


268 | Pabongka Rinpoche 


Bằng hữu cũng thế, phải là những người bạn 
giúp cho ta về tri kiến và hành động. Hai hạng người 
này chỉ là một. Điều này dĩ nhiên không có nghĩa rằng 
chỉ nên có hai người bạn, hoặc phải sống một mình. 
Nó chỉ có nghĩa rằng những người ấy và mình phải 
hợp nhau về tư tưởng. Những người mới tu sống một 
mình không bầu bạn rất nguy hiểm. Cần phải có ít 
nhất ba người bạn, và nếu là bạn đạo thì càng nên 
có nhiều hơn. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu bạn đi 
nữa, họ phải là những người mà ta kính trọng, không 
xem ngang hàng, vì ta có thể đâm ra bất cẩn một 
cách tai hại. 


Người ta cũng nói “Âm thanh quấy nhiễu định”. 
Nghĩa là trú xứ phải xa tiếng người ban ngày, hay 


tiếng chó sủa, nước chảy về đêm. 


Bậc tôn sư tôi nói, bạn phải là người có thể tự 
lập: nhờ học hỏi, thiền định bạn đã bỏ được những 
điều không chính xác trong ý nghĩa những gì bạn phải 
quán. Một người như vậy đã được trang bị để đạt được 
sự toại ý. Nhưng điều này cũng có nghĩa là bạn đã 
làm tất cả những chuẩn bị cần thiết - như đã thọ quán 
đánh, giáo lý, kinh sách, vân vân. Việc chính yếu bây 
giờ là phải thiện xảo trong sự tu tập. Ngày nay người 
ta dường như buộc lòng phải cần đến bói toán, vân 
vân, vì không biết phải làm gì để tự trang bị cho mình 
trong khi khởi tu thực sự. Không nên hành động kiểu 
ấy, mà phải làm những chuẩn bị chính đáng cho sự 
thực hành pháp. 


Giải thoát trong lòng tay | 269 


. Í# muốn 


Ít muốn có nghĩa là không ham có nhiều y phục 


tốt, thực phẩm ngon, vân vân. 
. Biết đủ 


Là hài lòng với thực phẩm và y phục tôổi nhất. 
Bạn sẽ ham khoái lạc giác quan nếu không biết thiểu 
dục tri túc. Bạn sẽ không triển khai được định nhất 


tâm vì bị chia trí bởi nhu cầu bảo vệ tài sản, vân vân. 
. Giới thanh tịnh 


Giới tướng là căn bản của tất cả thiện đức. Sự 
dẹp trừ những tán loạn nội tâm vi tế tùy thuộc vào sự 
từ bồ những tán loạn thô ở ngoài. Giới chế ngự và làm 
an tịnh những ác hành về thân và lời, nhờ nó bạn ra 


khỏi sự trói buộc của những thô chấp về danh tướng. 
. Từ bỏ những yêu cầu của xã hội 


Có nghĩa là hạn chế thì giờ bạn dùng vào những 
hoạt động và chuyện vãn vô ích. Bạn phải rất ít dính 
dấp đến những hoạt động vô nghĩa thì mới khỏi bị 
chúng chia trí. Sự tu tập định là điều quan trọng hơn 
nhiều, nên nếu ít muốn, biết đủ thì tự nhiên bạn sẽ ít 
liên hệ đến những chuyện ấy. Muốn được nhất tâm 
trong sự tu tập, bạn phải từ bỏ xem thiên văn, lý số, 
học y dược, và đi vào làng xóm để làm lễ cho gia chú 


(ứng phú), vì đấy là những yêu cầu của xã hội. 


270 | Pabongka Rinpoche 


Điều này không những áp dụng cho người sơ học 
như chúng ta mà thôi, nó có thể tai hại ngay cả đối 
với những người thánh thiện. Butoen Rinpoche và 
Lama Dampa được ân súng của vua Pehar, vua thường 
tặng họ bút sắt để viết. Họ dùng hàng ngàn cây bút 
như thế, và tương truyễền trong đời ấy họ đã không đắc 
quả thù thắng vì mải mê xem thiên văn. Nhưng 
Togme Sangpo, một bậc pháp vương tử chân chính, 
thì vẫn kiên cố thiển quán về tâm từ và tâm bi, nên 


mưu kế của Pehar không thành công đối với Ngài. 


Đức Tsongkapa viết 18 pho sách nhưng không 
pho nào nói về y dược; không phải vì Ngài không biết, 
mà vì Ngài thấy nó có thể phương hại đến việc tu 
hành. Trong một năm, Ngài nghiên cứu cơ cấu của 
những huyệt đạo trong cơ thể, làm mòn những ngón 
tay ngài và hai ba tấm đá bảng. Nhưng ngay cả việc 
này cũng là nhượng bộ những yêu cầu của xã hội; nó 


không giúp gì cho sự tu hành của Ngài. 


Nếu nỗ lực vào những việc như thế, thì chẳng 
những bạn có thêm một khả năng vô ích, mà còn 
không thể tập luyện những khả năng đưa đến hậu quả 
tái sinh lên thượng giới hay đạt được sự thù thắng 
quyết định. Bạn sẽ không thành tựu được điều gì có ý 
nghĩa sâu xa, và giống như người tham luyến cây mía 
mà không rút tỉa được chất ngọt nào. Những học thuật 
thấp kém ấy không lợi ích, thì bận tâm điêu luyện nó 


làm gì? 


Giải thoát trong lòng tay | 271 


Có người nói: “Bây giờ tuổi già của bạn chưa rõ 
rệt lắm, nhưng tình trạng của bạn thật đáng thương khi 
bạn chạy theo dục lạc giác quan. Đấy cũng là lý do kẻ 
ăn xin Sùrata khi tìm được viên ngọc ước đã đem cho 
vua Ba-tư-nặc mà nói: “Này đại vương, trong toàn quốc 
này, vua là người thiếu thốn nhất cái tính biết đủ. Bởi 
thế tốt nhất tôi nên tặng Ngài viên ngọc này.” 

Pabongka Rinpoche còn kể chuyện về Geshe 
Baen Gungsyal sửa lại tấm thẩm. 


. Hoàn toàn từ bỏ những tư tưởng tham dục 

Khi có những tư tưởng tham dục, hãy chuyển 
hướng bằng cách nghĩ đến vô thường và những lỗi lầm 
của tham dục. 


Khi đã hoàn tất những điều kiện trên, bạn chỉ 
cần sáu tháng để đạt tịnh chỉ. 


- Cách thực thụ để đạt tâm tịnh chỉ 


Phân biệt Cực đoan và Trung đạo của Di-lặc nói: 


Từ bỏ năm hố sâu, 

Đào luyện tám điêu chỉnh, 
Sẽ làm bạn đạt được. 
Năm hố là: lười biếng, 
Quên lời chỉ giáo; 

Trạo cử và hôn trầm; 


Không sửa đổi, và chỉnh lại. 


272_ | Pabongka Rinpoche 


Nói cách khác, bạn phải đào luyện tám điều đối 
lại năm hố sâu. Không lời chỉ giáo nào về cách đạt 
đến tịnh chỉ tốt hơn là chỉ giáo được tìm thấy trong 
cổ thư - những tác phẩm của Di-lặc, những khảo cứu 
của Vô Trước về những địa vị khác nhau, những bản 
văn về trung đạo và những tầng thiền định, vân vân. 
Ta phải tìm những chỉ giáo như vậy để quán niệm. 
Thay vì làm thế ta có thể xem trọng một chỉ giáo khẩu 
truyền của một vị thầy không phù hợp với pháp trình 
bày trong cổ thư, hoặc ta có thể xem trọng vài bùa 
chú linh tỉnh. Việc ấy cũng như đi tìm một cái gì tại 
một nơi ta không thể gặp nó. Nhưng nếu theo kỹ 
chương nói về tịnh chỉ của Tsongkapa trong quyển 
Những giai đoạn lớn của đạo lộ thì ta sẽ không bị nguy 


cơ này. 


Vậy nếu không tham chiếu luận thư cổ, bạn có 
thể tin tưởng lời nói của một thầy nào đó, xem là “chỉ 
giáo”. Nếu thế thì dù có bỏ cả đời còn lại để tu trong 
hang núi, việc thiền định của bạn cũng hồng vì sự hôn 
trầm vi tế. Quá nhiều người đã sai về bí quyết đạt đến 
tâm tịnh chỉ bằng cách chỉ hướng chú ý vào tâm mà 
thôi. Họ đã hụt mất cơ hội lớn. Đặt nỗ lực vào chỉ 
giáo sai thì chỉ làm cho đời người của mình trống rỗng. 
Nhiều học giả nổi tiếng của Tây Tạng đã lầm về tri 
kiến, làm sao để thiển quán về nó, vân vân. Những 
người biết phân biệt nên nhìn kỹ những truyền thống 
của những học giả ấy rồi sẽ hiểu được sự thật là thế. 
Hãy chứng kiến sự kiện rằng, cách Tsongkapa đề cập 


Giải thoát trong lòng tay | 273 


tri kiến, thiển quán, và những phận sự bao hàm trong 
đó, đều phù hợp với những tác phẩm của những hiền 
trí và học giả Ấn Độ. Hơn nữa, chính đức Văn-thù đã 
giải tỏa những hoài nghi của Tsongkapa. Bởi thế 
chúng ta nên y cứ vào những chỉ giáo của ngài vì 
những chỉ giáo ấy được thiết lập có thẩm quyền của 
kinh điển hoàn toàn vô cấu. Nhưng nếu bạn dán hy 
vọng vào một chỉ giáo không phù hợp với kinh điển, 
một chỉ giáo để cập những điều không có trong kinh, 
thì bạn có nguy cơ chứng được những điều chưa ai 
nghe tới. Điều này cũng áp dụng cho những giai đoạn 
phát sinh và thành tựu trong các mật điển. Hơn nữa, 
bạn không thể nào thành tựu định chứng tầm thường 
nhất nếu không có chỉ giáo này, đề cập cách đạt đến 
tâm tịnh chỉ. Nguồn gốc chỉ giáo này là những luận 
giải bàn về những phương pháp ra khỏi năm hố sâu 


(cạm bẫy) bằng cách đào luyện tám sự điều chỉnh. 


. Cạm bẫy thứ nhất: Lười biếng 


Có bốn cách chữa trị: Lòng tin do thấy những 
đức tính của tịnh chỉ; Sự khát khao có được tịnh chỉ; 
Kiên trì tỉnh tấn trong việc tầm cầu tịnh chỉ; Tìm quả 


báo của tịnh chỉ —- tâm nhu nhuyến. 


Lại phải để ý: tịnh chỉ có thể áp dụng cho bất 
cứ đối tượng thiền định nào. 


Đức tin do thấy những đức tính của tịnh chỉ là 


như sau. Hố sâu lười biếng là không có ước muốn sâu 


274 | Pabongka Rinpoche 


xa nào đối với sự nhất tâm, không mong muốn có khả 
năng đi vào thiển tịnh chỉ. Cứu cánh chân thực của 
tịnh chỉ này là tâm nhu nhuyến (mềm mại) trong 
thiền định. Muốn có được niềm tin vào tịnh chỉ để 
hăng hái tu tập, bạn phải nghĩ đến những lợi ích của 


nó. Hành Bôồ-tát hạnh nói: 


Bạn có thể nỗ lực lâu dài, 
Tụng đọc và đủ thứ khổ hạnh, 
Mà tâm bị chia trí vào những việc khác, 


Thì thực hoàn toàn vô nghĩa. 


Nói cách khác, hãy nghĩ về tác hại mà một tâm 
tán loạn có thể gây ra. Nếu phát triển được tịnh chỉ, 
bạn có thể tập trung chú ý vào một việc có công đức. 
Nhờ sự kiên cố ấy mà bạn sẽ đạt được những thần 
thông thuộc thế gian. Giấc ngủ của bạn sẽ thành một 
sự nhập định, vọng tưởng giảm đáng kể. Quan trọng 
hơn, bạn sẽ dễ dàng triển khai thực chứng vào đạo 
lộ, từ sự thờ thầy cho đến cuối cùng là các giai đoạn 
phát sinh và thành tựu. 


Hãy nghĩ về những điều tốt lành ấy. Tất cả 
đều là hậu quả của sự có niềm tin do thấy công đức 
của tịnh chỉ. Với niềm tin ấy bạn có thể thành tựu 
ước muốn và kiên trì tầm cầu tịnh chỉ, bạn sẽ mong 
có được sự nhu nhuyến trong thiển định. Đây là 
cách mà bốn phương thuốc này lần lượt làm nhân 


quả cho nhau. 


Giải thoát trong lòng tay | 275 


. Cạm bẫy thứ hai: Quên chỉ giáo 


Đây là điều chúng ta gọi là không nhớ để mục 
thiền; nó rất tai hại cho sự thực hành tâm tịnh chỉ. 


Trái tim của trung đạo nói: 


Hãy buộc chặt con voi hoang tâm ý 
Vào cái cọc của sự quán tưởng, 
Dùng sợi dây “niệm”, 


Lấy móc tuệ để làm thuần nó. 


Bạn phải cột con voi tâm vào cái cột quán tưởng, 
phép quán mà bạn sử dụng. Bạn cần một cái gì để 
buộc tâm vào — nghĩa là, pháp quán dùng để phát sinh 
tịnh chỉ. Đề mục thiền có thể là bất cứ hiện tượng nào 
được quán, hay một pháp đặc biệt nào. Ngoại đạo 
dùng đá và những mảnh gỗ để quán. Những người 
theo đạo Bon quán mẫu tự A. Như vậy những người 
khởi sự đạt tâm tịnh chỉ sử dụng nhiều phương tiện 
khác nhau, nhưng đây chỉ là những đối tượng trong 
tâm - những người ấy không thực tập bằng cách dùng 
mắt để nhìn những đối tượng quán. Có những người 
có nhìn bằng mắt những đối tượng quán, nhưng pháp 
thiển này không bằng hai pháp đã đề cập, vì tịnh chỉ 
cần phải đạt bằng tâm chứ không phải bằng con mắt. 
Dù sao, những phương tiện này cũng ngăn chặn được 
một số vấn để, như năm hố sâu nói trên. Có lần một 
người từ Ấn sang đây (Tây Tạng) dùng một cái sừng 
bò làm đối tượng quán. Ông ta không sử dụng các loại 


276 | Pabongka Rinpoche 


đối tượng thuần tâm linh khác để đạt chín tầng thiền 
chứng, nhưng vẫn đạt tâm tịnh chỉ. Điều này chứng 
tỏ bạn có thể đạt tâm tịnh chỉ với bất cứ đối tượng 


quán nào mà bạn dùng. 


Tuy nhiên, khi tu tập để đạt tịnh chỉ, ta thường 
quán tưởng hình tượng Phật phù hợp với truyền thống 
khẩu quyết bắt nguồn từ Tsongkapa. Một mặt, pháp 
quán tưởng này giúp bạn tích lũy công đức và thanh 
lọc chướng ngại. Mặt khác, nó làm cho bạn quen với 
pháp thiền quán về chư thiển thiên trong các mật 
điển. Thật lợi lạc vô cùng nếu ta luôn luôn nhớ Phật, 


vân vân. 


Từ bậc thầy của bạn được quán ở trên đỉnh đầu, 
nổi lên đức Đạo sư Thích-ca Mâu-ni. Ngài đến an vị 
trước mặt bạn, ngang chỗ trống giữa đôi chân mày. 
Ngài cao chừng một gang tay. Bạn cũng có thế quán 
tưởng Ngài an vị ngang với tầm rốn của bạn. Hoặc, 


hãy quán tưởng bạn biến thành Thích-ca Mâu-ni. 


Có người thích tưởng tượng những vô sắc làm 
đối tượng quán, hơn là quán một cái gì thuộc vật lý. 
Bởi thế Panchen Lama Lozang Choekyi Gyaeltsaen 
khởi đầu một truyền thống trong giáo lý Ngài về Đại 
Thủ Ấn của Hoàng Mạo phái phù hợp với tư tưởng 
của Tsongkapa trong Những giai đoạn giữa của đạo lộ. 
Trong truyền thống này, bạn đạt tịnh chỉ nhờ tập trung 
vào chính cái tâm mình; và những người nói trên có 
thể thích sử dụng pháp này. Nó còn có tương đương 


Giải thoát trong lòng tay | 277 


của nó trong các tông phái khác, những phái chủ 
trương theo dõi sự vận hành có ý thức của tâm. Cũng 
có thể đạt tịnh chỉ bằng cách quán hình ảnh một vị 
thiên, như trong giai đoạn phát sinh, hoặc quán mẫu 
tự A hay một lần thẳng đứng, như trong giai đoạn 
thành tựu. Còn có nhiều pháp quán để đạt tịnh chỉ 
khác, bằng cách biến mãn đối tượng ra cùng khắp, sử 
dụng một cái “mánh” nào đó, một hoạt động nào đó, 
hoặc quán một vọng tưởng đã được tịnh hóa. Trong 
thực hành, hãy sử dụng bất cứ phương pháp nào bạn 
thấy dễ nhất cho mình để quán tưởng cho đến khi 
đạt tâm tịnh chỉ. Đừng thay bằng một pháp quán nào 
khác. Bạn không được quán cả bốn đối tượng tả trong 
kinh (thân, cẩm thọ, tâm và các pháp). Bạn phải dán 
tâm vào một đối tượng duy nhất, và đối tượng ấy 
phải làm bạn cắm thấy thoải mái dễ chịu. Bồ-tát Mã 
Minh nói: 


Hãy kiên cố trong sự quán tưởng: 
Luôn luôn dùng một đối tượng quán ấy. 
Nếu quán nhiều đối tượng liên tiếp, 


Tâm bạn sẽ bị kích động bởi vọng tưởng. 


Nói cách khác, hãy dán tâm vào một pháp quán 
duy nhất khi bạn thiền. Bạn sẽ không đạt tịnh chỉ nếu 
cứ đổi đối tượng quán. Khi cọ hai thanh gỗ vào nhau 
để lấy lửa, mà cứ đổi thanh khác thì không bao giờ 
có lửa. Hơn nữa, bạn phải thiền liên tục để đạt tâm 
tịnh chỉ, trừ khi ăn ngủ bài tiết, cũng như bạn phải 


278 | Pabongka Rinpoche 


luôn cọ hai thanh gỗ cho đến khi có lửa. Hãy làm việc 
ấy cho đến khi hoàn tất tâm tịnh chỉ - trong sáu 
tháng, một năm hay hơn nữa. Bạn sẽ không đạt tâm 
tịnh chỉ nếu bạn đâm chán và khởi sự tu kiểu gì khác, 


hoặc nếu bạn nghỉ xả hơi vài ngày, vân vân. 


Bạn được chỉ giáo phải thuộc lòng những đường 
nét của một bức tranh hay tượng Phật dùng làm để 
tài quán, để bạn có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình 
ấy trong tâm khi đi vào thiền định, và nhớ lại những 
sắc thái của tượng Phật ấy trong tâm nhãn. Bạn đã 
khởi sự sử dụng đề tài thiền, khi có thể tưởng tượng 
phần nào đề mục quán của bạn với hình ảnh thô (thô 
tướng) mà bạn có được do thấy bằng mắt thịt. “Quên 
chỉ giáo” là khi bạn không còn nhớ được hình ảnh 
này. Đây là hố thứ hai. 


Cách chữa trị là sự điều chỉnh thứ năm trong tám 
pháp - đó là niệm. Niệm cường liệt là cần thiết để duy 
trì sự tương tục của đề mục thiển quán, hơi giống một 
chuỗi tràng. Niệm của một người có thể mạnh hay yếu, 
làm cho người ấy dễ dàng hay khó khăn đạt đến tâm 
tịnh chỉ. Vô Trước nói như sau về niệm: 


— Niệm là gì? Đó là một pháp có nhiệm vụ làm 
cho tâm không quên một vật mà nó đã quen thuộc. 


Nói cách khác, niệm cần thiết phải có ba đức 
tính. Nó phải phân biệt được đối tượng - nghĩa là 
trước đấy bạn đã nhìn đối tượng để thiền quán, mắt 
bạn đã quen thuộc với những đặc điểm của nó. Sau 


Giải thoát trong lòng tay | 279 


đó khi bạn hướng tâm về những đặc điểm ấy, thì niệm 
phải có cái đức tính duy trì - nghĩa là bạn không quên 
những đặc điểm ấy, và nó hiện lại một cách sống 
động cũng như khi đói bạn nhớ đồ ăn một cách sống 
động. Cuối cùng, niệm có một đức nữa là nhiệm vụ 
nó thực hiện được - ấy là, tâm không còn đi lạc, 
không phân tán khối đối tượng nó hướng đến. 


Nếu ba pháp này có mặt, thì bạn sẽ có thể quán 
tưởng hình dạng của Phật trong tâm nhãn. Đừng chia 
trí - hãy duy trì sự dán chặt vào đối tượng quán. Bạn 
phải tưởng tượng, không làm gì khác. 


. Cạm bẫy thứ ba: Trạo cử và hôn trầm 


Bạn sẽ rơi vào cái cạm bẫy thứ ba - trạo cử và 
hôn trầm trong giai đoạn thực sự thiền quán, khi nhớ 
lại đối tượng quán. Nếu bạn không phân biệt được giữa 
hôn trầm như đám mù trong tâm, với trạo cử, thì điều 


ấy cũng giống như không nhận ra kẻ thù sắp giết mình. 


Đám mù trong tâm có thể là bất thiện hay trung 
tính. Nó che mờ ý thức, làm cho thân tâm nặng nề 
như khi buồn ngú. Nó là một cái nhân cho sự hôn 


trầm và không bao giờ là thiện. 


Có hai loại hôn trầm: Tế và Thô. Khi bạn nhớ 
lại đề mục quán, hình ảnh có thể vững vàng nhưng 
không rõ. Đấy là hôn trầm thô. Hôn trầm tế là như 
sau: bạn chưa bị mất những đường nét đã nhớ được 
về đối tượng quán, bạn lại còn có sự vững vàng và rõ 


280 | Pabongka Rinpoche 


ràng của hình ảnh, nhưng năng lực của sự duy trì nơi 
bạn đã yếu, và vẻ rõ rệt của hình ảnh không mãnh 
liệt. Sự hôn trầm tế nhị là chướng ngại chính cho 
thiền định. “Không mãnh liệt” nghĩa là gì? Nghĩa là 
hình ảnh có rõ rệt, nhưng tâm đã trở nên hơi lỏng léo. 
Và lúc ấy mặc dù hình ảnh quán là hoàn toàn vững 
chắc, sự lồng lẻo này đã làm nhân cho hôn trầm vi 
tế. Nếu hình ảnh có sự rõ ràng, thì tâm bén nhạy, tươi 


mát, sinh động, và vẫn để trên đối tượng quán. 


Sự kiện đối tượng quán vừa rõ ràng vừa vững 
chắc nhưng sự rõ ràng ấy có thể mãnh liệt hoặc không 
mãnh liệt là như sau. Giả sử bạn đang cầm trong hai 
tay chuỗi tràng và bình bát. Bạn có thể cầm tay này 
chặt tay kia lồng. Hoặc thông thường, chúng ta có thể 
luôn luôn tin tưởng vào một bậc thầy, nhưng niễm tin 
này có khi rất mãnh liệt, khi không. Thỉnh thoảng 
chúng ta có thể phát sinh lòng tin mãnh liệt hơn nơi 
bậc thầy; cái cách chúng ta duy trì niềm tin khi ấy sẽ 
mạnh hơn trước. Đấy là sự khác nhau giữa hai tình 
trạng; điều này sẽ được thấy rõ dưới ánh sáng của 
kinh nghiệm thiền, không thể nói được nên lời. 


Để ý: sự sáng sủa rõ ràng không do nơi đối 
tượng. Có sự rõ ràng hay không cốt yếu là một nhiệm 
vụ của ý thức chủ quan. Khi không có sự rõ rệt, thì nó 


như một tấm màn đã bị kéo lên che khuất hình ảnh. 


Sự hôn trầm vi tế và định nhất tâm, cả hai đều 


có thể vừa có sự sáng sủa và vững chãi; nhưng thật 


Giải thoát trong lòng tay | 281 


khó mà phân biệt giữa định nhất tâm và hôn trầm vi 
tế. Ngay cả gió có thể đã ngưng vào ra lỗ mũi của bạn, 
và tâm bạn có thể an trú suốt cả ngày, nhưng kỳ thực 
bạn chỉ có xây dựng sự hôn trầm vi tế. Nhiều học giả 
Tây Tạng ngày trước đã hiếu lầm trạng thái này và 
ca tụng nó là “sự nghỉ ngơi sâu xa nhất trong thiền 
định thâm sâu.” Họ đã không hiểu được điểm then chốt 
này trong thiền quán. Nếu bạn lầm hôn trầm vi tế là 
thiền định, thì thiền định của bạn còn không làm nhân 
đưa đến tái sinh vào các cõi sắc và vô sắc, và ngay 
trong đời này bạn cũng sẽ tăng sự đãng trí. Vì tuệ của 
bạn trở nên không rõ ràng, sự thực hành này không khá 
gì hơn việc thiền quán thật nhiều về một phép quán 


trong đó bạn quán tưởng mình là một súc sinh! 


Tác phẩm Toát yếu về thắng pháp nói như sau 
về trạo cử: 


“Trạo cử là gì? Là một khía cạnh tâm bị kích 
động, một hình thức bám víu bị lạc hướng vì những 
dấu hiệu đẹp đẽ. Nó có nhiệm vụ làm gián đoạn tâm 
tịnh chỉ.” 


Những đối tượng đẹp —- những đối tượng mà bạn 
tham ái - làm cho tâm hết tập trung. Đây là “những 
dấu hiệu đẹp đẽ” (tinh tướng) được nói đến. Giả sử 
ban ngày bạn xem một buổi ca vũ nhạc và ban đêm 
bạn nhớ lại quang cảnh ấy một cách sống động: đây 
là một điển hình về việc nhớ lại một đối tượng lôi 


cuốn tham ái nơi bạn. 


282 | Pabongka Rinpoche 


Có sự khác nhau lớn lao giữa thiếu tập trung và 
trạo cử. Bạn có thể trở nên thiếu tập trung vì một đối 
tượng khó chịu, ví dụ kẻ thù của bạn. Vào một lúc như 
vậy, bạn trải qua sự buồn bực nội tâm. Hoặc trong khi 
thiền định về tâm tịnh chỉ bạn có thể trở nên thiếu 
tập trung vì một thiện pháp như bố thí, giới, vân vân. 
Đây có thể là những hình thức thiếu tập trung, nhưng 
không phải là trạo cử. Tuy nhiên cả hai việc, thiếu 
tập trung và trạo cử, đều có thể gián đoạn tâm tịnh 
chỉ của bạn. Vậy tại sao chỉ có trạo cử được xem là 
pháp gián đoạn tâm tịnh chỉ? Vì sự thiếu tập trung thì 
nhẹ hơn và không kéo dài khi đối tượng của nó là thù 
nghịch, hoặc khi sự chú ý của bạn hướng về một thiện 
pháp. Và theo hệ phái này thì sự thiếu tập trung càng 
lớn khi đối tượng bạn ham thích lôi kéo bạn ra khỏi 
tịnh chỉ. Sự thiếu tập trung này càng dễ phát triển 
hơn những hình thức trạo cử khác. 


Ở đây chỉ bàn về trạo cử. Nhưng hãy để ý: khi 
thiền quán để đạt tịnh chỉ, tâm bạn sẽ bị gián đoạn 
bởi hai loại thiếu tập trung: thiếu tập trung do những 
đối tượng lạc hoặc khổ; và thiếu tập trung khi nhớ lại 
một thiện pháp, như bố thí, lễ bái... Vậy cần phải 
chấm dứt những hình thức tán loạn này bất cứ lúc 
nào nó xảy đến. 


Chúng ta có thể mất dấu đề mục quán đến nỗi 
nó không còn là đối tượng trong tâm. Chẳng hạn 
trong khi đang quán tưởng hình dạng một vị thần, có 
lúc ta quên lãng. Sự trạo cử thô này chỉ là mất dấu 
đối tượng quán. 


Giải thoát trong lòng tay | 283 


Trạo cử vi tế là như sau: Tâm không mất dấu 
đối tượng quán, nhưng có một cái gì có vẻ dễ chịu 
khởi lên trong tâm, ở dưới lằn mức của ý thức nhận 
biết. Hình thái trạo cử này ví như nước chảy dưới một 
lớp băng, khác với trạo cử thô. 


Mặc dầu phương thuốc đối trị cả hai trạng thái 
này không phải là tỉnh tấn, song tỉnh tấn vẫn là một 
thành phần của phương thuốc, giống như quân đội có 
những lính trinh sát. Bạn phải đào luyện tỉnh tấn — 
cách thứ sáu trong tám cách điều chỉnh - để tìm xem 


bạn có trạo cử hay hôn trầm nào không. 


Nếu bạn áp dụng tỉnh tấn một cách liên tục, nó 
sẽ trở thành một chướng ngại cho trạng thái thiển 
định, nhưng nếu không áp dụng tỉnh tấn thì bạn có 
thể phát triển vài lỗi lâm nghiêm trọng ngoài tầm 
kiểm soát của bạn, như bị kẻ trộm lấy hết tài sản 
mang đi. Tác phẩm Đại thủ ấn của phái Hoàng Mạo 
nói: “Hãy tắt sự tỉnh tấn đúng lúc”. Nói cách khác, 
hãy kiểm soát sự tỉnh tấn của bạn, chỉ thỉnh thoảng 
áp dụng tỉnh tấn, để xem tâm mình có trạo cử hay 


hôn trầm nào không. Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Thỉnh thoảng hãy quán sát 
Trạng thái của thân tâm. 
Bản chất của tỉnh tấn 


Là tên lính đi tuần. 


284. | Pabongka Rinpoche 


Điều này cũng giống như cầm một tách trà trong 
tay: vừa cầm nó cho vững vừa xem nó có nghiêng đổ 
không. Cũng tương tự, bạn dùng niệm để duy trì thiển 
quán, giữ vững hình ảnh quán, và duy trì sự quán 
tưởng ấy bằng cách sử dụng tỉnh tấn để canh chừng 
trạo cử hôn trầm. Nhân tiện cũng cần nói thêm, tỉnh 


tấn là một đồng minh của trí tuệ. 


. Cạm bẫy thứ tư: Không điều chỉnh (xả) 


Khi tâm trạo cử hoặc hôn trầm, thì sự “không 
điều chỉnh” trở thành một cạm bẫy, và cạm bẫy này 
có cách đối trị riêng. Khi nhờ tỉnh tấn ta khám phá 
trong tâm có trạo cử hoặc hôn trầm thô hoặc tế thì 
phải áp dụng thuốc chữa ngay không ngần ngại. Cách 
thứ bảy trong tám điều chỉnh - sự tái điều chỉnh — 
chính là phương pháp đối trị sự điều chỉnh thứ tám — 
xả (còn gọi là không điều chỉnh hay phó mặc). Sự 
điều chỉnh cần phải được áp dụng để đối trị sự phó 
mặc hay xả. Hai pháp này cũng như hai trinh sát thù 
nghịch: vừa trông thấy tên kia, tên này liền cản lại. 


Làm sao để áp dụng pháp đối trị này? Hôn trầm 
vi tế là một trạng thái tâm ý lụn bại. Cả hai, sự lụn 
bại và hôn trầm đều có hậu quả giống nhau. Khi có 
hôn trầm vi tế bạn thấy rõ nét và vững chãi hình ảnh 
quán, nhưng tính chất sự duy trì hình ảnh đã rớt mất, 
và bởi thế sự rõ ràng không còn mãnh liệt như trước. 
Khi có sự hôn trầm này thì không cần gián đoạn pháp 


quán vì chỉ cần bám riết lấy hình ảnh là đú. Nhưng 


Giải thoát trong lòng tay | 285 


khi bám riết quá nhiều, bạn lại đâm ra trạo cử, và thế 
là lại phải buông ra. Đức Thế Tôn dạy: 


“Nếu dây đàn quá căng, hãy nới dây; hãy siết 
hay nới dây đàn theo nhu cầu nhưng phải bảo đảm 
nó đừng quá chùng, thì cuối cùng âm thanh tiếng đàn 
sẽ thánh thót.” 


Bạn nên làm như vậy: nới lỏng một chút khi bạn 
cảm thấy mình sắp trạo cử và siết lại một chút khi 
cảm thấy sẽ hôn trầm nếu bạn nới thêm nữa. Chỉ có 
kinh nghiệm mới vạch ra được lằn ranh giữa hai điều 
này. Nếu bạn không dùng tinh tấn để phân tách một 
cách thông minh, thì thật vô cùng khó khăn để thọc 
ngón tay vào. Bậc thầy Chandragomin nói: 


Nỗ lực thì rơi vào trạo cử; 

Bỏ nỗ lực thì sinh hôn trầm. 
“Nếu tịnh chỉ khó đạt đến thế, 
Thì tôi bận tâm làm gì: 


Nó chỉ quấy rầy tâm tôi.” 


Làm việc ấy có thể là chuyện nhọc tâm, nhưng 
trong tất cả kẻ thù, kể ở ngay trong nhà là khó nhận 
ra nhất, và bởi thế cũng là kẻ nguy hiểm nhất. Cũng 
vậy, loại hôn trầm này dễ làm hại tâm tịnh chỉ của 
bạn nhất; do vậy cần phải có sự lên dây đàn vừa phải. 


Vậy, mặc dù tâm bạn đã lên dây vừa phải, đôi 
khi đối tượng quán của bạn lại mất tính rõ rệt mãnh 
liệt. Khi điều ấy xảy ra, thì sự nắm giữ đã tuột mất 


286 | Pabongka Rinpoche 


và hình ảnh không còn rõ như trước. Nếu tình trạng 
ấy tiếp tục thì hôn trầm thô đã trở về. Trái tim của 
trung đạo nói: 


Khi quán những đối tượng cao cả 


Làm bạn buôn sâu, thì hãy thư dãn... 


Lỗi là tâm bạn đang ở trong một gút mắc lớn; 
bởi thế bạn nên trầm tư một lát, không nghĩ tới pháp 
quán. Nếu vấn để khi ấy vẫn không biến mất và khi 
trở lại với sự quán tưởng, tâm bạn vẫn buồn nản, thì 
có cách nào làm nó phấn chấn lên chăng? Có thể làm 
tâm bạn tươi tỉnh lên bằng cách nghĩ thật khó có được 
tái sinh thân người thuận lợi, hoặc quán những thiện 
đức của Ba ngôi báu, hoặc những ích lợi của sự thờ 
kính bậc thầy, những lợi lạc của bổ-đề tâm, vân vân. 
Những điều này sẽ làm tâm bạn phấn chấn. Bạn cũng 
có thể tưởng tượng những tia sáng chiếu lên mình bạn, 
hoặc thiền quán về những thiện pháp như bố thí. 
Những thiển quán này sẽ nâng tâm bạn đến một cảnh 
giới cao, khi ấy có thể duy trì sự quán tưởng. 


Có thể trong quá khứ tâm ta chưa từng quen 
thuộc với những kỹ thuật này nên khó có được lợi lạc 
ngay tức khắc. Nhưng khi đã quen thuộc thì những 
phép quán như thân người khó được cũng giống như 
tia nước lạnh rưới lên mặt khiến ta tỉnh lại. 


Nếu hôn trầm vẫn không tan hãy sử dụng một 
biện pháp mạnh hơn: quán tưởng tâm mình thành ánh 


Giải thoát trong lòng tay | 287 


sáng trắng ở tim. Khi đọc âm phat, tâm ấy thoát ra 
phía đỉnh đầu và đi sâu vào không gian, hòa lẫn. Làm 
nhiều lần như vậy. 


Nếu vẫn không hết hôn trầm, thì hãy chấm dứt 
thời thiền. Mây mù trong tâm đã khiến bạn phát sinh 
hôn trầm nên bạn cần vài phương tiện để đánh tan 
sự ảm đạm, hôn trầm, chếnh choáng ấy: ngồi chỗ mát, 
tản bộ nơi cao ráo khoáng đạt, rửa mặt, vân vân. Khi 


thấy tâm sáng suốt trở lại sẽ tiếp tục thiển quán. 


Sự trạo cử vi tế là khi bạn không mất dấu đề 
mục thiền, nhưng tâm lại phân tán. Điều này xảy ra 
do tâm quá dán chặt; vậy hãy nới lỏng sự bám lấy hình 
ảnh. Nếu tâm vẫn phân tán, thì đấy là một hình thức 
trạo cử thô. Nó phát sinh vì tâm trạng vui mừng, vậy 
không nên tăng thêm hoan hỉ. Quá vui là điều tai hại, 
như vua Tịnh Phạn không thể đắc quả Dự Lưu vì ông 
quá mừng gặp Phật trở về. Trong tình trạng ấy, không 


nên gián đoạn thời thiền. Trái tim Trung đạo nói: 


Hãy làm tâm hết trạo cử 


Bằng cách nghĩ đến vô thường. 


Nghĩa là lúc ấy nên quán những điều làm cho 
tâm buôn khổ, mệt mỏi, từ bỏ, như quán về chết, vô 


thường, những khổ trong sinh tử và các đọa xứ. 


Khi có vọng tưởng, nên quán hơi thở vào thở ra, 


theo dõi từng hơi và đếm trong tâm số lần thở ra và 


288 | Pabongka Rinpoche 


vào, nếu tán loạn thì bắt đầu đếm từ “một” trở lại. 
Khi có thể đếm tới hai mươi mốt hơi vô-ra mà tâm 
không phân tán, thế là đã đạt tiêu chuẩn về trạng thái 
tâm đầu tiên. 


Hành giả vĩ đại Puentsog Gyatso ở Yerpa có một 
cháu trai làm người hầu cho vị nhiếp chính Sangyae 
Gyatso. Người hầu này đã chịu chung một số phận ghê 
gớm cùng với vị nhiếp chính bị Lhazang Khan hãm 
hại. Bởi thế ngài không có tâm hồn nào để thiền quán. 
Ngài bèn đếm hơi thở, và nhờ thế có thể trở lại với 
pháp quán. 


Nếu đếm hơi thở cũng không hết trạo cử, thì hãy 
ngưng thời thiền. Sau đó bạn hãy thiền từng thời ngắn, 
trước khi thiền hãy lập nguyện kiên quyết. Nếu bạn 
kéo dài những thời thiền, thì đôi khi chỉ cần trông 
thấy chiếc tọa cụ cũng đủ làm cho bạn chóng mặt 
buồn nôn. Điều quan trọng nhất là hãy gián đoạn thời 
thiền đúng lúc: hãy dừng lại khi bạn còn thấy thiền 
định là một lạc thú. Cũng như khi hai người chia tay 
đúng lúc, thì về sau họ sẽ sung sướng được gặp lại 
nhau. Bạn nên ngưng thời thiển trong khi hình ảnh 
quán còn rõ, nhưng nếu không rõ cũng ngưng. Ta nên 
định mức thời gian chấm dứt thời thiển sao cho ta còn 
cảm thấy muốn ngồi thêm, thì ta sẽ muốn thiển trở 
lại với tất cả nhiệt tình. Nếu bạn dừng trong khi hình 
ảnh vẫn không rõ rệt, mà sự thiếu rõ rệt vẫn tiếp tục 
khi thiền quán trở lại, thì bạn chỉ có nước ngủ gục 
nếu cố kéo dài thêm và về sau tình trạng ấy còn tệ 


Giải thoát trong lòng tay | 289 


hơn. Có câu chuyện như sau. Lozang Namgyael một 
hành giả vĩ đại đang chỉ giáo truyền khẩu về các tác 
phẩm phái Kadampas. Ngài đọc: “Vào thời suy đồi 
này, thì đúng là lúc để điều phục dòng tâm thức của 
chính mình, chứ không phải tâm người khác.” Ngài 
bỗng khóc òa và phải chấm dứt buổi giảng. Trong hai 
ngày kế tiếp ngài không thể giảng dạy gì được mỗi 
khi ngài đọc tới câu ấy!. 


Mặc dù ta hi vọng đối tượng quán lưu lại trong 
tâm lâu dài, hiện tại nó không an trú. Bởi thế hãy làm 
những thời thiển quán ngắn. Nếu sau một thời gian 
bạn vẫn còn hôn trầm hay trạo cử thì phải làm những 
thời thiền rất ngắn, có thể đến mười tám thời mỗi 
ngày. Những thời thiền này phải có chất lượng hảo 
hạng. Khi làm thế, hình ảnh sẽ tự động ở lại trong 
tâm. Chỉ khi ấy bạn mới nên kéo dài thời thiền. 


. Cạm bẫy thứ năm: Sự tái điều chỉnh 


Khi bạn đã chấm dứt hôn trầm trạo cử mà vẫn 
cứ điều chỉnh thêm, thì sự tái điều chỉnh trở thành 
một cạm bẫy, mặc dù kỳ thực nó là một phương thuốc 
đối trị. Trong trường hợp ấy hãy đào luyện xả, nghĩa 
là không điều chỉnh gì nữa hết. 

Chưa đạt đến tâm trạng xả (thứ tám) này, thì 


bạn vẫn qua lại giữa trạo cử và hôn trầm. Ở giai đoạn 


1. Trạng thái xuống tinh thần này là do thiền quán quá độ. Để 
tránh điều này xảy ra, đừng bao giờ làm gì quá trớn. 


290 | Pabongka Rinpoche 


này bạn có thể đã an tịnh cả trạo cử lẫn hôn trầm, 
tuy nhiên vẫn còn phải tra tầm xem chúng còn hiện 
diện hay không. Nhưng nếu vì quá hăng hái bạn áp 
dụng phương pháp chữa trị thì trạng thái xả sẽ bị gián 
đoạn. Bởi thế tái điều chỉnh là một cạm bẫy. Đừng nỗ 
lực trong sự tỉnh tấn; tốt nhất là buông lỏng và đào 
luyện sự điều chỉnh bằng “xả”. Mọi người đều bảo ở 
điểm này bạn nên buông lỏng vì trước đấy đã quá 
căng. Cuối tâm trạng thứ tám bạn không còn bị rơi 
vào hôn trầm hay trạo cử nữa, khi ấy chỉ cần tỉnh tấn 
vừa phải. Nhưng khi chưa đạt đến điểm này thì lại là 
vấn đề khác, và sự buông lỏng ở đây không phải là 
sự buông lỏng nói trong phần bàn về niệm và về nới 
lồng cường độ mãnh liệt của sự duy trì hình ảnh quán. 
Những hành giả Tây Tạng trong quá khứ không nhận 
ra thời điểm đúng để nới lỏng, nên họ tự cho mình 
đang “thiền định sâu xa và thư dãn sâu xa”. Lỗi của 
họ là nới lỏng niệm quá sớm; đó là một cái bẫy mà 
họ đã rơi vào. Vì sao? Vì nó sẽ mang bạn đi xa khỏi 
trạng thái nhất tâm giúp bạn đạt đến sự ổn định hình 
ảnh quán một cách nhanh chóng và rũ bỏ hôn trầm 


vi tế. 


Đấy cũng là cách theo đuổi các pháp quán khác, 
từ giai đoạn thành tựu trở xuống. 


Bây giờ tôi sẽ bàn cách theo đuổi pháp tu này. 
Hãy hoàn tất những chuẩn bị cho sự tu tập tịnh chỉ, 
như ở chỗ thích hợp có năm đặc tính. Rồi ngồi trên 
một tọa cụ thoải mái theo thế ngồi của Phật Tỳ-lô với 


Giải thoát trong lòng tay | 291 


bảy sắc thái. Quán trên đỉnh đầu hình ảnh bậc thầy 
mình và từ bậc thầy ấy tách ra một hình ảnh đức 
Thích-ca Mâu-ni. Hình ảnh này ngồi giữa hư không, 
ngang tầm rốn. Lúc đầu hình ảnh không rõ lắm, nhưng 
chưa cần làm cho rõ. Có thể bạn chỉ thấy xuất hiện 
một viên tròn lung linh vàng nhạt hay chỉ một phần 
của Ngài, như đầu hoặc tay chân, vân vân. Đừng để 
hình ảnh ấy tuột khỏi tâm mà hãy giữ chặt nó đừng 
để tâm phân tán. Chỉ một việc nuôi dưỡng niệm ấy 
cũng đủ để ngăn hôn trầm hay trạo cứ. Đấy là lý do 
bạn cần giữ trong tim lời chỉ giáo tối thượng này của 
các hành giả vĩ đại. Hơn nữa, hôn trầm được cắt đứt 
nhờ siết chặt sự nắm giữ hình ảnh. Trạo cử được cắt 
đứt nhờ không phân tán. Khi bạn thiền theo cách ấy 
và đã đạt được một mức độ an định, thì bạn lại rất 
dễ rơi vào hôn trầm, bởi thế hãy bám siết sự rõ rệt 
của hình ảnh. Khi bạn đạt đến một mức độ rõ rệt 
đáng kể, thì mối nguy lại là trạo cử. Hãy dùng những 
biện pháp cần thiết để đối trị trạo cử, và tìm lại sự rõ 


rệt của hình ảnh quán. 


Bạn có thể giả vờ đang tu tập, mà kỳ thực không 
tu gì cả nếu không biết cần phải làm gì để đạt tâm 
tịnh chỉ. Bạn nhất định phải đạt tịnh chỉ với hai sắc 
thái: sự rõ rệt và khá an trú của tâm ảnh, và sự duy 
trì chặt chẽ hình ảnh ấy. 


Như trong phần nói chỉ tiết về tịnh chỉ trên đây, 
đề mục thiền được duy trì nhờ “niệm” không để mất 
hình ảnh. Ở giai đoạn ấy bạn có thể rơi vào hôn trầm 


292 | Pabongka Rinpoche 


hay trạo cứ. Vừa lúc khám phá tâm đang hôn trầm 
hay trạo cử nhờ tỉnh tấn canh chừng, bạn hãy áp dụng 
ngay pháp đối trị thích hợp để chấm dứt nó. Sau khi 
chấm dứt thì đừng áp dụng pháp đối trị nào nữa, mà 
cứ việc nhất tâm trên hình ảnh quán, đồng thời duy 


trì sự rõ ràng sáng suốt nhất. 


Hãy để ý: Theo pháp Đại thủ ấn (Mahàmudra) 
thì đối tượng tập trung và cái tâm quán sát đối tượng 
ấy cần được xem như một. Một mục đồng cần phải 
coi chừng hai chuyện: con vật nào đã bị bỏ quên lại 
trên núi, con nào không quên. Khi bạn phát sinh vọng 
tưởng cũng thế, có hai cách để cắt đứt chúng. Hoặc 
bạn nhìn thắng vào bản chất ý tưởng ấy và để nó tự 
động chấm dứt, hoặc có thể áp dụng một phương pháp 
để dứt trừ và hướng sự chú ý của bạn đến trí sáng 
suốt. Muốn biết nhiều chỉ tiết hơn về điều này bạn 
có thể đọc tác phẩm Đại thủ ấn của phái Hoàng Mạo. 
Những người mong muốn đạt tâm tịnh chỉ bằng cách 
sử dụng tâm để làm đối tượng tập trung' cần phải biết 


những điều này. 


- Từ căn bản này, làm thế nào để đạt chín trạng thái tâm 
Nếu muốn thiền, bạn phải tự mình kinh nghiệm 
chín trạng thái tâm. Trước hết phải biết chín trạng 


thái ấy là gì. Đấy là: 1) Sự tập trung gượng ép; 2) Sự 


1. Thay vì dùng một sắc pháp như quán kasina - DG 


Giải thoát trong lòng tay | 293 


tập trung hơi liên tục; 3) Sự tập trung có cách hở; 4) 
Hoàn toàn tập trung: 5) Trở nên có kỷ luật; 6) Trở nên 
an tịnh; 7) Trở nên rất an tịnh; 8) Trở nên nhất tâm; 
9) Định an chỉ. 


. oự tập trung gượng ép 


Điều này thành tựu được nhờ học với một bậc 
thây chuyên dạy về quán tưởng. Tuy nhiên ở giai 
đoạn này bạn chỉ có gợi lên hình ảnh quán chưa an 
trú, và bạn cũng không thể làm cho nó an trú. Nhờ 
phân biệt, bạn có thể biết mình đang rơi vào tình 
trạng thiếu tập trung hay trạo cử. Bạn có cảm giác 
vọng tưởng của mình gia tăng, kỳ thực nó vẫn vậy 
nhưng nhờ bạn đã phát sinh tuệ giác thấy được những 


vọng tưởng và làm quen với chúng. 


. Sự tập trung hơi liên tục 


Khi thiền định theo cách ấy, sẽ đến lúc bạn có 
thể gợi lên hình ảnh và còn làm cho nó kéo dài một 
lúc —- chẳng hạn thời gian cần thiết để niệm một chuỗi 
Om Mani Padme Hum mà không bị phân tán. Ở điểm 
này vọng tưởng có khi dừng lại, có khi phát triển. Đây 
là tuệ quán thấy được thế nào là không vọng tưởng. 
Trạng thái này có được nhờ năng lực quán. 


Cả hai trạng thái tâm đầu tiên này có rất nhiều 
hôn trầm và trạo cử, và hình ánh không an trú lâu. 


Vào lúc này bạn đang có một sự tập trung gượng ép, 


294 | Pabongka Rinpoche 


và thời gian tán tâm kéo dài lâu hơn thời gian tập 


trung vào đối tượng quán. 


. sự tập trung có cách hở 


Trạng thái này cũng như mặc áo vá. Mặc dù 
hình ảnh vẫn kéo dài, tâm trở nên phân tán khỏi để 
mục quán. Nhưng bạn liền ý thức điều ấy và “vá lại 
sự tập trung” trên đề mục. Thời gian tán tâm ở giai 
đoạn này ngắn hơn hai giai đoạn trên; niệm lực phát 


triển mạnh hơn. 


. Hoàn toàn tập trung 


Bạn đã phát triển niệm cường liệt và có thể 
hoàn toàn tập trung trên đối tượng quán. Từ đây trở 
đi, bạn không thể nào mất dấu đề mục, bởi thế trạng 
thái này mãnh liệt hơn ba trạng thái trước rất nhiều. 
Nhưng đồng thời bạn lại rơi vào những hình thái 
mạnh nhất của hôn trầm và trạo cử, và phải áp dụng 
cách đối trị. 


Cả hai trạng thái ba và bốn đều đạt được nhờ 
niệm lực. Nhưng từ đây trở đi, niệm như một người 
đã đạt đến tột đỉnh uy quyển, vì năng lực của niệm 


đã toàn vẹn. 
. Trở nên có kỷ luật 


Ở trạng thái thứ tư, tâm bị thắt gút quá nhiều 
bên trong. Bây giờ ở trạng thái thứ năm, mối nguy lớn 


Giải thoát trong lòng tay | 295 


nhất là hôn trầm vi tế. Bởi thế bạn phải phát sinh 
tỉnh giác mãnh liệt. Khi có tỉnh giác canh chừng, bạn 
tưởng là dấu hiệu của trạng thái định nhất tâm, nên 
tâm bạn phấn chấn. 


Sự khác nhau giữa trạng thái bốn và năm là: chỉ 
trạng thái bốn mới có hôn trầm và trạo cử thô. 


. Trở nên an tịnh 


Ở trạng thái thứ năm, tâm được nâng lên hơi 
quá mức, nên mối nguy ở giai đoạn thứ sáu này là 
trạo cử vi tế. Khi nó xảy đến, bạn phải phát sinh một 
hình thức tỉnh giác mạnh hơn để khám phá nó. Bạn 
phân tích mối hại của trạo cử vi tế và muốn ngăn 
ngừa nó xảy ra thêm. 


Khác nhau giữa trạng thái thứ sáu và trạng thái 
thứ năm là, ở trạng thái thứ sáu, hôn trầm vi tế không 
phải là mối nguy chính yếu. Hành giả đạt được trạng 
thái thứ năm và thứ sáu nhờ năng lực tỉnh giác. Ở 
trạng thái này năng lực tỉnh giác đã đến chỗ toàn hảo. 


. Trở nên rất an tịnh 


Ở trạng thái thứ bầy rất khó mà phát sinh hôn 
trầm trạo cử vì năng lực tỉnh giác đã đạt đến cao độ. 
Bây giờ bạn phát huy năng lực tỉnh tấn vì muốn từ bồ 
hôn trầm trạo cử sau khi thấy rõ tai hại của chúng. 


Khác nhau giữa trạng thái thứ sáu và thứ bảy là: 
trong trạng thái thứ sáu, bạn phải rất thận trọng đừng 


296 | Pabongka Rinpoche 


để rơi vào hôn trầm trạo cử vi tế, nhưng ở trạng thái 
thứ bảy thì không. Ở trạng thái này không còn mối 
nguy của hôn trầm trạo cử, nhưng bạn vẫn phải nỗ 
lực về kỹ thuật để từ bổ chúng. Trong các trạng thái 
thứ năm và thứ sáu, bạn đã cẩn thận để phòng trạo 
cử. Bây giờ ở trạng thái thứ bảy này, bạn tỉnh cần và 
có thể chấm dứt ngay trạo cứ hoặc hôn trầm bất cứ 
lúc nào chúng ló ra, bởi thế chúng không thể ngăn 


ngại bạn lâu. 


Năm trạng thái từ ba đến bảy trên đây phần lớn 
là định nhất tâm bị gián đoạn bởi trạo cử và hôn trầm. 
Ở những trạng thái này, tiến trình của tâm là tiến 


trình nhất tâm có gián đoạn. 


. Trở nên nhất tâm 


Trước tiên bạn dùng phương pháp đối trị niệm. 
Mặc dù điều này cần một ít nỗ lực, sau đó bạn có thể 
theo đuổi toàn thời thiền quán không bị chút hôn trầm 
trạo cử nào. Sau đây là một hình ảnh để chứng minh 
cái gì xảy đến vào những trạng thái tâm về sau. Lúc 
đầu kẻ thù của bạn mạnh. Sau đó sức mạnh của kẻ 
thù sút giầm, rồi mất hẳn. Năng lực hôn trầm trạo cử 
nơi bạn cũng như vậy. Ở trạng thái thứ tám bạn 
không cần nỗ lực trong việc áp dụng tỉnh giác canh 
chừng. Sau khi cố gắng một chút lúc đầu ở trạng thái 
thứ tám, toàn thời thiển quán không bị gián đoạn vì 
hôn trầm trạo cử, bởi thế tiến trình tâm lúc ấy là 


hoàn toàn tập trung. 


Giải thoát trong lòng tay | 297 


Trạng thái thứ bảy và thứ tám được hoàn tất nhờ 


năng lực tỉnh tấn. 


. Định an chỉ 


Bây giờ sự tập trung không còn cần nỗ lực. Bạn 
tự nhiên đạt đến sự không nỗ lực này nhờ đào luyện 
sự quen thuộc với trạng thái thứ tám. Bạn không cần 
một phí sức nào để lướt vào định nhất tâm, cũng như 
một người vừa đọc một đoạn văn đã thuộc lòng. Trạng 
thái này tương đương với sự tịnh chỉ nhất tâm ở cõi 
Dục. Trạng thái thứ chín được thành tựu hoàn toàn 
nhờ năng lực thói quen. 


Trong trạng thái đầu, tuệ làm cho bạn quen 


thuộc với tâm phân biệt (hay vọng tưởng). 


Trong trạng thái tâm thứ hai, bạn thấy được 
phần nào sự thể sẽ ra sao khi vọng tưởng tạm thời 


nghỉ mệt. 


Trong trạng thái thứ ba, dường như những vọng 
tưởng tự chúng đã kiệt quệ hết hơi sức. 


Tóm lại, trong hai trạng thái đầu, hình ảnh quán 
tưởng chỉ an trú một lúc ngắn. Trong trạng thái thứ 
hai và thứ ba, sự phân tán của bạn chỉ kéo dài một 
lúc. Khác nhau giữa trạng thái thứ ba và thứ tư là bạn 
có thể hay không thể mất dấu đề mục. Ở trạng thái 
thứ tư, bạn phát sinh hôn trầm thô, còn ở trạng thái 
thứ năm thì không. Nhưng ở trạng thái này, bạn phải 


298 | Pabongka Rinpoche 


coi chừng hôn trầm vi tế, mà không cần coi chừng ở 
trạng thái thứ sáu. Mặc dù ở trạng thái thứ sáu bạn 
có phát sinh trạo cử vi tế, nhưng ít hơn trước đấy. Và 
ở trạng thái này, bạn phải đặc biệt cẩn thận đề phòng 
trạo cử, nhưng không cần làm thế ở trạng thái thứ bảy. 
Bạn còn có trạo cử hôn trầm ở trạng thái thứ bảy, 
nhưng không còn ở trạng thái thứ tám. Ở trạng thái 
thứ tám, bạn còn cần nỗ lực nhưng không cần ở trạng 
thái thứ chín. 


Ngày thứ hai mươi hai 


Esiiouyfš Dorje Chang kể một chuyện ngắn để chúng 
tôi khởi động lực. 


Chandrakìrti nói: 


CGon ngỗng chúa dang đôi cánh trắng, 
Một cánh tương đối, một cánh chân như; 
Bay đầu đàn ngỗng, 

Được gió Phước đẩy mạnh, 

Băng qua hồ Thiện đức, 

Đến bờ Chiến thắng vô thượng. 


Có nghĩa là, với hai loại bổ-đề tâm tương đối và 
tuyệt đối, cùng với hai thứ tích lũy, bạn sẽ đạt đến 
tâm mức chư Phật. Bạn phải học cách thế nào để thực 


hiện điều này. 


300 | Pabongka Rinpoche 


Khi ấy ngài ôn lại những tiêu để trên về: cách 
luyện tâm tịnh chỉ — đào luyện năm hay sáu điều kiện 
tiên quyết; năm cạm bẫy và cách đối trị, tám sự điều 
chỉnh; và với những điều ấy làm căn bản, cách đạt 


đến chín trạng thái tâm. 


- Cách đạt chín trạng thái tâm nhờ 6 năng lực 


Trạng thái thứ nhất đạt được nhờ năng lực của 
sự học hỏi, thứ hai nhờ năng lực của thiền quán. Thứ 
ba và bốn nhờ năng lực của niệm; thứ năm và sáu 
nhờ năng lực của tỉnh giác; thứ bảy và tám nhờ năng 
lực tỉnh tấn; thứ chín nhờ năng lực thói quen. Tôi đã 
bàn chỉ tiết điều này trong chương trên nói về mỗi 


trạng thái tâm riêng biệt trong đó. 


- Bốn loại tiến trình tâm 


Hai trạng thái tâm đầu tiên là những loại tập 
trung gượng ép. Năm trạng thái kế tiếp là loại tập 
trung có gián đoạn. Loại thứ tám, chín là hình thức 
tập trung tự nhiên không cần nỗ lực. Mỗi loại tiến 


trình tâm này được phân biệt bằng những sắc thái sau: 


Hai trạng thái đầu chỉ có hôn trầm và trạo cử là 
chính yếu, không có chút nào tịnh chỉ. Chúng còn 
không đáng được gọi là tịnh chỉ có gián đoạn hay 
không gián đoạn. Ở giai đoạn này bạn phải tỉnh tấn 


buộc mình đi vào những trạng thái tịnh chỉ. 


Giải thoát trong lòng tay | 301 


Bạn không cần phải dùng tỉnh giác để tự buộc 
mình đi vào năm trạng thái tâm kế tiếp. Tịnh chỉ của 
bạn cũng tuần tự trở nên vững chãi hơn. Vậy trạng 
thái tâm ở đây là một trạng thái tập trung gián đoạn, 
vì tâm bị gián đoạn bởi hôn trầm và trạo cử. 


Trong trạng thái thứ tám bạn áp dụng một ít nỗ 
lực làm phương pháp đối trị ở đầu thời khóa thiền; 
thời gian còn lại không bị gián đoạn bởi hôn trầm hay 
trạo cử. 


Ở trạng thái thứ chín bạn không cần nỗ lực để 
gợi lên pháp quán, vì sự tập trung xảy đến một cách 
tự nhiên. 


— Tịnh chỉ thực thụ 


Khi đạt trạng thái thứ chín, định tâm chuyên 
nhất của bạn hoàn toàn thoát khỏi hôn trầm và trạo 
cử vi tế. Bạn có thể an trú trong trạng thái ấy một 
cách dễ dàng không cần dụng công, trong những thời 
gian dài. Tuy nhiên trạng thái ấy không phải là tịnh 
chỉ thực thụ, nó chỉ tương tợ như là tịnh chỉ. Muốn 
đạt đến tịnh chỉ thực thụ, bạn phải thiền định một 
cách chuyên nhất nhiều lần để đạt đến sự quen thuộc 
với nó. Khi ấy bạn cũng phải đạt được định xuất thần 
đặc biệt xảy đến cùng với sự mềm mại (nhu nhuyến) 
của thân tâm. 


Tâm nhu nhuyến phát sinh trước, nhưng hỉ lạc 
của thân nhu nhuyến lại phát sinh trước hỉ lạc của 


302 | Pabongka Rinpoche 


tâm nhu nhuyến. Những luồng khí lực độc hại trong 
thân thể đã được dẹp yên, bạn cảm thấy thoải mái, 
mặc dù có một thứ áp lực nơi sọ tương tự cảm giác 
một bàn tay nóng sờ lên cái đầu mới cạo. Khi đạt đến 
điều này, là bạn đã làm cho an tịnh những trạng thái 
tâm độc hại làm chướng ngại sự thi hành một đức 
hạnh nào bạn muốn. Bạn đã phát sinh tâm nhu 
nhuyến. Rồi bạn phát triển thân nhu nhuyến như là 
hậu quả của tâm nhu nhuyến, và những luông khí lực 
bây giờ khéo thích ứng và tuần hành khắp châu thân. 


Thân thể bây giờ không còn những trạng thái 
độc hại, không cảm thấy sự bất tiện nào khi thực hành 
những thiện hạnh. Nó có thể được sử dụng bất cứ cách 
nào bạn muốn. Thân thể mềm mại và nhẹ như bông; 
bạn cảm giác một hỉ lạc lớn lao do thân nhu nhuyến 
ấy, và thân có những lạc thọ vật lý tuyệt trần. Từ đó, 
mỗi khi đi vào tịnh chỉ, bạn có cảm giác thân thể tan 
vào đối tượng quán, đối với bạn không có gì khác hiện 
ra, ngay cả thân thể, vân vân. Đây là kinh nghiệm về 
trạng thái xuất thần của tâm nhu nhuyến, và tâm khi 
ấy tràn ngập hỉ lạc đến độ hầu như không thể nào 
tiếp tục ở trong thiển quán. Trạng thái bị hỉ lạc tràn 
ngập này sẽ lắng xuống, và khi ấy bạn cảm thấy giảm 
bớt hỉ lạc phần nào. Khi ở trong trạng thái này, là bạn 
đã đạt đến loại nhu nhuyến bất động có tương đương 
của nó là tâm tịnh chỉ luôn duy trì pháp quán. Đồng 
thời bạn cũng đạt tịnh chỉ tương ưng với cận hành 
định của sơ thiển. Mức cận hành này được gọi là “bắt 


Giải thoát trong lòng tay | 303 


buộc” vì đấy là đạo lộ phải trải qua, nếu không, bạn 
không thể đạt các loại thiền chứng thế gian và xuất 
thế gian. 


Từ điểm này bạn có thể đạt một loạt những định 
chứng tiếp theo — quả thế bạn có thể thành tựu cả tám 
thiên chứng thuộc sắc và vô sắc giới. Tuy nhiên điều 
này khá vô ích, bởi thế chúng ta không triển khai 
những định chứng sau này. Ngoại đạo từ bố những 
vọng tưởng rõ rệt tương ưng với những định chứng sắc 
giới lên cho đến Vô sở hữu xứ thuộc Vô sắc. Và khi 
đạt đến định tâm tương ưng với Hữu đảnh (Sắc cứu 
cánh) thì họ cho đấy là giải thoát; nhưng điều này 
tuyệt nhiên không giải thoát họ khỏi sinh tử luân hôi. 
Như quyển Œa tụng những gì đáng ca tụng nói: 


Những người này, bị mù lòa bởi vô minh 
Không theo pháp của ngài. 

Họ có thể đạt đến cõi Hữu đảnh 

Nhưng rồi vẫn rơi vào đau khổ 


- Họ chỉ có đạt Hữu khổ. 
Một kinh nói: 


Người thế tục rất tập trung thiên định, 
Nhưng chưa bỏ được ngã chấp, 

Nên mặc dù thật nhọc công 

Với sự nhất tâm quán tưởng, 


Vọng tưởng vẫn trở lại tàn hại chúng. 


304 | Pabongka Rinpoche 


Có ví dụ sau đây. Một hành giả sau nhiều gian 
nan, đã trú nhiều năm trong định an chỉ thuộc cảnh 
giới Sắc cứu cánh (Hữu đảnh). Chuột gặm hết mớ tóc 
dài của ông ta. Khi để ý đến điều này, ông nổi cáu! 
Thế là ông liền mất các thiền chứng và rơi vào đọa xứ. 


Khi đạt tâm tịnh chỉ thù thắng, bạn có được sự 
sáng suốt đến độ có thể đếm những cực vi trong bức 
tường. Mỗi khi một trong mười tướng xuất hiện trước 
mắt —- năm đối tượng giác quan (sắc thanh hương vị 
xúc), ba độc, đàn ông, đàn bà - bạn sẽ nhớ đến những 
lỗi lầm của chúng và phát sinh nhàm chán. Bạn sẽ ít 
vọng tưởng hơn trước, những vọng tưởng đã có sẽ phai 
mờ. Bạn sẽ phát triển những thiện đức như nghĩ mình 
nên phối hợp tịnh chỉ với giấc ngủ, vì sự vững chãi 


của hình ảnh quá mãnh liệt. 


Ngày nay có những người tìm tri kiến trong các 
giáo lý về Đại thủ ấn và Dzogchen bằng cách tham 
chiếu những bản kinh văn giản lược thay vì y cứ 
những cổ thư vĩ đại. Những người như thế sẽ thấy khó 
mà đạt được cái gì thực có giá trị được bàn trong cổ 
thư như tâm tịnh chỉ. Nhưng tịnh chỉ là pháp mà 
chúng ta cùng có chung với ngoại đạo. Theo bản kinh 
gốc về Đại thủ ấn, thì sự theo dõi vận hành của tâm 
chỉ có làm cho bạn quen thuộc với sự thật tương đối 
về tâm. Bởi thế bạn có thể nghĩ rằng pháp thiền theo 
cách ấy là tốt, song kỳ thực đấy chỉ như lầm tưởng 
đồng với vàng. Bạn chỉ có nước lang thang không mục 
đích trên những đường tà. Bạn có thể tăng thêm hôn 


Giải thoát trong lòng tay | 305 


trầm của tâm mà lầm cho là thiền định, nhưng cái 
thiên định ấy còn không thể đưa đẩy bạn lên được 
những tái sinh cao thuộc cõi sắc và vô sắc. Bạn chỉ 
có tạo nhân cho tái sinh làm một con thú chẳng hạn. 


Hiền giả Sakya nói: 


Người mù khiến cho thiền Đại thủ ấn 
Trở thành nhân tái sinh làm thú vật. 
Người nào khá hơn thì sẽ rơi vào 

Thứ định Thanh văn ngưng dòng thức; 


Hoặc tái sinh vào các cõi Vô sắc. 


Bạn có thể phân tích bản chất của tâm là không 
màu sắc hình dạng, nhưng không kèm theo một căn 
bản nào trong ba căn bản của đạo lộ; hoặc bạn có thế 
quen thuộc với chỉ giáo: “Đừng truy tầm quá khứ, đừng 
tìm kiếm vị lai” (nghĩa là, chỉ an trú trong hiện tại khi 
bạn thiền). Những pháp thiền định nô lệ ấy chỉ khiến 
cho đời người trở thành trống rỗng vô vị; không đưa 
bạn đến những cấp bực cao của đạo lộ. Nhưng kèm 
với bổ-để tâm, từ bỏ, chánh kiến và quy y, thì sự tu 
tập như thế trở thành pháp Đại thừa đưa đến giải 
thoát, trở thành pháp Phật. Bạn phải đi vào con đường 
không lầm lỗi này. Nếu không, một mình sự thực 
chứng bản chất của tâm - là trong sáng, trống rỗng 
không bám víu, vân vân —- mà thôi, thì không thế tấn 
công vào thành trì ngã chấp. Nhiều nhất là những 


thiên định kiểu ấy sẽ đạt được những hiệu quả giống 


306 | Pabongka Rinpoche 


như những kiểu dụng công mà ngoại đạo đã đạt được. 
Vậy đừng xem những con đường thấp kém ấy là tốt 
lành. Bạn phải biết phân biệt chánh đạo và những 
con đường chỉ có vẻ là chân chánh. 


* Gách đào luyện tuệ quán đặc biệt 


Có ba tiêu để phụ: Xác định tính phi hữu của 
bản ngã (nhân vô ngã); Xác định tính phi hữu của các 
hiện tượng (pháp vô ngã); Cách triển khai tuệ quán 
đặc biệt. 


- Xác định tính phi hữu của bản ngã 


Có hai tiêu để: Làm thế nào để nhập định như 
không gian; Khi tâm không nhập định, làm thế nào 
để giữ thái độ xem vạn pháp như huyễn. 


. Làm thế nào nhập định như Không gian 


Có bốn điểm then chốt cần xác định: Cái gì cần 
bác bỏ; Toàn bộ những khả tính; Ngã và Uẩn không 
phải là một; Ngã và Uẩn không thực sự là khác. 


Sau khi thành tựu tâm tịnh chỉ vững chắc, chúng 
ta không theo những pháp thiển đi sâu vào tâm an 
tịnh có tướng sắc giới và vô sắc giới thuộc các đạo lộ 
thế gian. Những thiển này chỉ đàn áp những vọng 
tưởng rõ rệt. Điều chúng ta khao khát là giải thoát, 
bởi thế chúng ta phải triển khai loại tuệ quán siêu thế 
là tuệ quán đặc biệt phân tích ý nghĩa vô ngã. Điều 


Giải thoát trong lòng tay | 307 


này sẽ giúp ta nhổ tận gốc rễ sinh tử luân hồi. Muốn 
phát sinh tuệ giác ấy, ta phải có phương pháp để 
phòng những tệ hại của sinh tử luân hồi mà không 
cần thiền định đặc biệt về các cảnh giới thù thắng, 
như được nói trong tác phẩm Ca tụng những gì đáng 


ca tụng: 


Mặc dù những người theo pháp Phật 
Không thực sự đạt những cõi thiền, 

Họ ngăn được sự tái sinh trong sinh tử 
Làm cho Ma vương thất vọng đứng nhìn. 


Chúng ta phải xác định ý nghĩa sâu xa của tánh 
không. Nếu không thực chứng tánh không thì không 
thể giải thoát, khi ấy những công việc khác của người 
tu hành vẫn còn liên hệ đến chấp thủ, vẫn trong vòng 
đối đãi nhị nguyên. 

Nếu chỉ phối hợp được phần nào phương tiện 
và tuệ giác, bạn sẽ như con chim chỉ có một cánh, 
không thể du hành đến quốc độ của đấng Chiến 
thắng. Phương tiện là tâm bồổ-để; tuệ giác là thực 
chứng tánh không. Bạn không thể luyện cái này mà 
thiếu cái kia. Đức Tsongkapa nói: 


Nếu không có được trí tuệ 
Hiểu rõ cách vạn pháp tôn tại, 
Thì không thể nhổ tận gốc sinh tử 


Dù đã quen với Từ bỏ và Tâm bồ-đề. 


308 | Pabongka Rinpoche 


Vậy hãy nỗ lực đạt phương tiện 
Thực chứng lý duyên sinh của các phúp. 


Mặc dù có khuynh hướng tin ở tánh không, có 
thể bạn còn vài hoài nghỉ. Người ta nói tánh không 
sẽ xé tan tành sự chấp thủ bản ngã nơi bạn: nó như 
một cơn mưa đá tàn hại mùa màng. Tác phẩm Bốn 


trăm bài kệ nói: 


Ngay những người ít công đức 

Cũng không hoài nghỉ về pháp này. 
Ngay cả những người còn hoài nghi 
Cũng phá tan tành hiện hữu. 


Pháp thực hành này cũng cần những chuẩn bị 
tiên quyết: muốn phát sinh chánh kiến trong dòng tâm 
thức, cần những nguyên nhân và điều kiện như sau. 
Bạn phải tận tụy với một bậc thầy thánh thiện hiểu 
đúng những điểm then chốt trong kinh điển, và được 
ông chỉ giáo về tánh không; phải tích lũy công đức và 
thanh lọc chướng ngại; phải khẩn cầu bậc thầy và 
xem ông không khác gì thần hộ mạng của mình. Nếu 
không có đầy đủ những điều kiện ấy, bạn sẽ không 
thể đạt một thực chứng nào cả. 


Có bốn trường phái ở Ấn trình bày khác nhau 
về Tánh không, trước tiên là những nhà Trung quán. 
Đấy là những luận sư duy nhất giải thích rằng ý nghĩa 
của duyên khởi là tánh Không, trong khi ý nghĩa của 
tánh không là duyên khởi. 


Giải thoát trong lòng tay | 309 


Đức Đạo sư đầy từ mẫn của chúng ta dạy nhiều 
trình độ khác nhau cho những đệ tử có căn cơ từ thấp 
lên cao. Bởi thế, trước hết Ngài dạy con người là trống 
rỗng, không thực chất, không có sự tổn tại độc lập. 
Ngài giảng điều này để đệ tử khỏi chấp thủ vào một 
bản ngã cá biệt. Với những đệ tử thông minh hơn, 
Ngài phân tích giữa các pháp thực có và không thực 
có. Với những người khá hơn, Ngài dạy rằng các pháp 
không thực sự hiện hữu nhưng có thể được thiết lập 
bởi bản chất của chúng. Với những người còn khá hơn 
thế nữa, thì Ngài dạy tất cả các pháp tự bản chất là 
không hiện hữu. Cách sau cùng này là nhất, và là tư 


tưởng tối hậu của đức Thế Tôn về vấn đề này. 


Như đức Đạo sư của chúng ta đã nói: 


Một vị tăng danh tiếng sáng chói 
Sinh ra ở miền nam nước Bhaïta 
Mang tên là “Rông”, 

Sẽ phá hủy các chấp không chấp có. 


Ở đây Long Thọ đã được huyển ký là vị sư vô 
song giảng giải đúng tư tưởng của đấng Chiến thắng 
về cách từ bồ hai cực đoan chấp có chấp không. Bởi 
thế chúng ta phải tìm học tri kiến này bằng cách theo 
bước chân ngài. Có nhiều tri kiến chỉ do người ta bốc 
đồng sáng chế ra cũng được công bố là sâu sắc, nhưng 
tri kiến tối hậu thì phù hợp với những tư tưởng của 
Long Thọ, và điều chắc chắn là, thay đổi những tư 


310 | Pabongka Rinpoche 


tưởng này tức là trình bày sai lạc tư tưởng của đấng 
Chiến thắng. Và điều này không phải chỉ có dân Tây 
Tạng ngu ngốc mới làm. Ngay cả những học giả Ấn vĩ 
đại như Bhàvaviveka và học giả Tây Tạng Jonangpa 
cũng lầm lẫn về những điểm then chốt trong tri kiến 
này. Lại có những người theo Long Thọ nhưng không 
hiểu ý ngài. Còn có những kẻ không những không theo 
Long Thọ mà còn cố bài bác. Tuy nhiên những người 
này và thừa kế của họ giảng dạy những quan điểm do 
họ sáng chế, và điều này không thuộc vào hệ thống 
của Long Thọ. Chandrakìrti nói: 


Những con đường khác với Long Thọ 
Ở ngoài hệ thống, không đạt an tịnh. 
Chỉ làm giảm giá trị tục đế và chân đế. 


Giảm giá hai đế thì không đạt giải thoát. 


Vậy, không có hai cửa ngõ dẫn đến an tịnh giải 
thoát, người nào không theo hệ thống này thì không 
thể nào đạt đến đấy. Atìsha nói: 


Ai đã đạt ngộ chân không? 

Chính là Nguyệt Xứng (ChandrakìrH), 
Đức Như Lai đã huyễn ký như vậy. 

Vị ấy thấy được chân như của các pháp; 
Và là đệ tử của Long Thọ. 

Qua hệ phái chỉ giáo của ngài 


Ta sẽ thấy được chân như của các pháp. 


Giải thoát trong lòng tay | 311 


Nguyệt Xứng (Chandrakìrti) là đại đệ tử của 
Long Thọ. Nhiều bậc thầy Tây Tạng thuộc nhiều tông 
phái đã theo ngài trong kỳ truyền pháp đầu tiên tại 
Tây Tạng. Tư tưởng của những bậc thầy này còn ở 
trong phạm vi tư tưởng phái Trung quán (Pràsangikas) 
nhưng bậc thầy Chandrakìrti đã dạy giáo lý nhiều 
cách để phù hợp trình độ các đệ tứ, nên về sau, nhiều 
tín đồ không hiểu ý nghĩa chân thực của các bậc thầy 
này, và dần dần rơi vào lầm lạc. Có ít người có thẩm 
quyển định đoạt hình thức tối hậu của tri kiến, và đức 
Tsongkapa, hiện thân của Văn-thù, đã không tin tưởng 
những gì mà các người Tây Tạng này nói về tri kiến 
ấy. Bởi thế ngài định lên đường sang thánh địa Ấn để 
gặp bậc thầy Nàgabodhi, hành giả vĩ đại Maitripa, vân 
vân. Lhodrag Namkha Gyaeltsaen xin ngài bỏ dự định 
này. Với Namkha Gyaeltsaen làm trung gian (ngồi 
đồng), Tsongkapa hồi Kim Cương Thú (Vajrapani) 
những câu hỏi về tri kiến. Giáo lý của Kim Cương Thú 
được ghi chép dưới dạng vấn đáp nhan đề là Chuỗi 
cam lô tối thượng để trị bệnh. Giáo lý này khiến 
Tsongkapa càng hoài nghỉ thêm về những tri kiến 
được trình bày trong các sách hiện hành lúc bấy giờ. 
Ngài vẫn hoàn toàn bất mãn. Bởi thế ngài khẩn cầu 
bậc thầy mà ngài xem không khác gì đức Văn-thù; 
ngài nỗ lực tích lũy công đức và thanh lọc bản thân, 
và thực hành nhiều để tài thiền quán. Ngài tu hành 
một cách miên mật, và về sau đã thấy được linh kiến 
về đức Văn-thù. 


312 | Pabongka Rinpoche 


Nói chung có ba loại linh kiến. Một loại là thấy 
ảo ảnh của một vị thần: điều này được kinh nghiệm 
khi những luồng khí lực đi vào các huyệt đạo. Một 
loại linh kiến khác là khi vị thần hiện ra trong tâm 
thức, loại này được kinh nghiệm trong lúc nhập định. 
Loại cuối cùng là người ta thực sự thấy vị thần bằng 
cảm quan có ý thức, có thể nói là trực tiếp đối diện. 
Tsongkapa có loại linh kiến sau cùng này về đức Văn- 
thù, và có thể gặp đức Văn-thù như trò gặp thầy. 
Những câu trả lời của đức Văn-thù cho những câu hỏi 
của Tsongkapa đặt ra liên quan đến những điểm khó 
trong tri kiến thật quá sâu xa. Mỗi khi Tsongkapa 
không hiểu điều gì, ngài thường thảo luận với Ren- 
dawa, tuy nhiên ngài vẫn không giải tỏa được những 
hoài nghi. Đức Văn-thù tuyên bố Tsongkapa nên dùng 
giáo lý này như khởi điểm và trong tương lai hãy nỗ 
lực tra cứu các cổ thư, rồi sẽ nhận thức được tri kiến 


sâu xa không cong quẹo. Việc xảy ra như thế. 


Về sau, nhờ tích lũy công đức và thanh lọc 
chướng ngại, ngài có linh kiến về Buddhapàlita; bởi 
thế ngài đọc luận giải của vị này, nhan đề Sự tâm câu 
Phật quả, và khởi sự triển khai tri kiến tuyệt đối của 
Trung quán (Prasangika) trong dòng tâm thức. Vào giai 
đoạn này trong đời, ngài đã có linh kiến về nhiều học 
giả và hành giả Ấn Độ, nhưng ngài ít lưu ý đến họ. 
Đức Văn-thù bảo Tsongkapa - lúc ấy người trung gian 
ngồi đồng cho vị thần nhập vào là một vị lama tu 


chứng khá cao, có lẽ là ngài Umapa - rằng “ông nên 


Giải thoát trong lòng tay | DU 


chú ý đến những linh kiến ấy, vì sẽ rất lợi lạc cho 
người khác và cho chính ông nếu căn cứ vào những 
kiệt tác của họ.” 


Khi đức Tsongkapa trực ngộ được tri kiến không 
bị méo mó của phái Trung quán, đức tin của ngài vào 
đức Phật đấng Đạo sư càng dâng cao, và ngài đã làm 
một bài thơ ca tụng lý duyên khởi mà đức Phật đã 
giảng dạy. Tác phẩm này nhan đề Ca tụng lý duyên 
sinh hay Tỉnh túy vắn tắt của tài hùng biện. Choglao 
Namøgyael ở Badong nghe một người hành khất hát bài 
này lúc đang đi chiêm bái. Lúc đầu Namgyael tưởng 
đây là tác phẩm của Long Thọ hay Nguyệt Xứng, 
nhưng ở phần cuối ông lại nghe nói tác giả bài thơ đã 
căn cứ vào tác phẩm của hai vị này. Ông hỏi người 
hành khất, và được trả lời chính đức Tsongkapa vĩ đại 
đã viết ra. Namgyael phát sinh lòng tin kiên cố nơi 
Tsongkapa và khới hành đi tìm gặp, nhưng khám phá 
ra ngài đã từ trần. Ngài đã đi đến các cõi tịnh vì lợi lạc 
của những hữu tình khác. Namgyael cầu xin được gặp 
ngài, và tung lên hư không những đồng tiền vàng và 
bạc. Chúng đáp xuống đất tu viện Ganden. Những việc 


lạ này được tìm thấy trong tiểu sử của đức Tsongkapa. 


Vậy trước tác của Tsongkapa thuyết minh ý 
nghĩa những giáo lý sâu xa này, và gỡ rối cho những 
tư tưởng của các bậc thầy khác về giáo lý. Tuy nhiên 
ngài không xem một bản kinh luận là thứ thiệt chỉ vì 
nó xuất xứ từ thánh địa Ấn. Ngài không sử dụng phần 
chính của những trước tác có thể đáp ứng tiêu chuẩn 


314 | Pabongka Rinpoche 


ngài để bảo đảm sự chính xác của tri kiến. Thay vì 
thế ngài đã thỉnh tôn ý của đức Văn-thù, vị thần bảo 
hộ ngài. Đức Văn-thù cho biết Nguyệt Xứng là một vị 
Bồ-tát dũng cảm có địa vị cao, đến từ cõi Phật với ý 
định hoằng dương giáo lý của đức hộ pháp Long Thọ 
về tri kiến sâu xa, và những trước tác của vị này là 
không lầm lỗi. Bởi thế đức Tsongkapa xem lời đức Văn- 
thù và những trước tác của Chandrakìrti là chính xác. 


Những trước tác của Tsongkapa liên hệ đến tri 
kiến đề ra trong kinh điển thực khó cho chúng ta hiểu 
hay chứng trong lúc học tập quán tưởng, vì chúng quá 
sâu xa. Tuy nhiên, nếu học hồi nhiều lần một cách 
chỉ tiết, ta sẽ triển khai được tuệ quán vào tánh 
không. Những luận khác không sâu xa bằng, và ta sẽ 
thấu đạt được nhiều điều từ tác phẩm của ngài hơn 
từ bất cứ tác phẩm nào khác. 


.. Điểm then chốt thứ nhất: Xác định cái gì cần 
bác bỏ 

Tôi sẽ giảng để tài này một cách vắn tắt căn cứ 
trên tác phẩm Tsongkapa. Ngài để cập trước hết làm 
thế nào để xác quyết nhân vô ngã. Bốn trăm bài kệ 
của Aryadoeva (Thánh Thiên) nói: 


Trước hết, bỏ quan điểm phi công đức; 
Kế tiếp bác bỏ bản ngã; 
Cuối cùng, trỉ kiến duy nhất bác tất cả. 


Người nào biết như vậy là thiện xảo. 


Giải thoát trong lòng tay | SN» 


Điều này phù hợp với những chỉ giáo liên hệ đến 
thứ tự nên theo trong pháp hành này. Trong Phạm vi 
Nhỏ và Trung bình, bạn phải bác những kiến chấp như 
cho rằng không có nhân quả, vân vân. Kế tiếp, bạn 


phải bác nhân ngã", và cuối cùng bác pháp ngã”. 


Không có gì khác nhau giữa tính phi hữu của 
ngã (nhân vô ngã) hay phi hữu của pháp (pháp vô 
ngã). Tuy nhiên, trước hết tôi sẽ giảng về vô ngã trong 
tương quan với một vật đặc biệt là chủ thể hay con 
người. Xác định loại vô ngã này dễ hơn. Ngoài ra lại 
có một số lý luận về tánh không cần được xác định: 
những luận cứ dựa trên hỗ tương lệ thuộc (duyên 
khởi), luận cứ xem những thành phần của một chiếc 
xe theo bảy cách, vân vân?. Luận cứ dễ hiểu nhất cho 
người sơ học là ngã không phải một cũng không phải 
khác với năm uẩn. Ở điểm này, Tsongkapa và môn 


đệ bàn đến bốn điểm then chốt cho luận chứng ấy. 
Điểm then chốt đầu tiên là xác định cái gì phải 


bị bác bỏ. Trong quyển Hành Bồ-tát hạnh, chúng ta đọc: 


Khi bạn không chạm đúng tướng, 
Sẽ không nắm được rằng nó không thực. 


1. Cho rằng chủ thể là có tự tính- 2G 
2. Cho rằng đối tượng là thực có tự tính- DG). 
3. Ám chỉ luận lý gồm bảy phần của Chandrakìrti 


316 | Pabongka Rinpoche 


~% 


Nói cách khác, nếu bạn không thể chỉ rõ “ngã 
là gì — cái vật phải bị bác bỏ cho là phi hữu - thì bạn 
sẽ không nhận ra cái “không ngã” — không còn gì lưu 
lại sau tiến trình bác bỏ. Như khi bắn tên phải nhắm 
mục tiêu, bắt trộm phải nhận ra kẻ trộm, cũng thế ta 
cần phải nhận ra cái ngã rồi mới bác bỏ được. Nhưng 
ngã kỳ thực là một cái gì không thực hữu, không thể 
biệt lập với những cái khác với nó. Luận Bốn trăm 


bài kệ của Chandrakìrti nói: 


“Ngã không thể là hậu quả của một pháp nào 
khác có nhiệm vụ tạo ra nó. Vô ngã là sự phi hữu của 


một cái ngã như vậy.” 


Như vậy ngã được giả thiết là một cái gì tự nó 
biệt lập, không là hậu quả của những điều kiện khác. 
Nó phải là một thực thể tự tôn, vì không lệ thuộc 
vào bất cứ gì khác; cũng không là hậu quả của một 


cái gì khác. 


Bạn có thể sử dụng những lời này trong cuộc 
tranh luận để bắt bí đối phương, nhưng nếu chưa xác 
chứng được điều ấy bằng kinh nghiệm thì bạn vẫn 
chưa nhận diện ra đối tượng của sự bác bỏ. Ví dụ, bạn 
sẽ không nhận ra kẻ trộm chỉ nhờ những sự mô tả như 
“kẻ trộm là một con người” hay “kẻ ấy mặc áo trắng.” 
Bạn sẽ không hiểu được đối tượng này qua sự mô tả 
của người nào khác hoặc qua những hình ảnh trong 
tâm do danh từ gợi lên. Bạn phải nhận ra đối tượng 


của sự bác bó nhờ những kinh nghiệm tâm linh cá 


Giải thoát trong lòng tay | 517 


nhân sống động và thực thụ, qua một tiến trình phân 
tích. Nếu chưa xác định đối tượng sự bác bỏ thì bạn 
có nguy cơ rơi vào cái bẫy là phản chứng lý duyên 
sinh của các pháp, mặc dù có sử dụng nhiều luận cứ 
để chứng minh chúng thiếu thực hữu. Ví dụ, quy ước 
về cái bình là hoàn toàn quen thuộc với bạn. Bạn có 
thể nói, “cái miệng bình không phải là bình. Đáy bình 
không phải bình”, vân vân, loại trừ từng phần của 
bình và cuối cùng thiền quán một cách nô lệ về tánh 
không mà chỉ do vì không thể tìm cái bình ở đâu được 
nữa. Nhưng với kiểu ấy bạn vẫn thiếu sự rõ ràng để 
bác bỏ đối tượng cần bác bỏ trên cơ sở của chính cái 
không ấy, và bạn chỉ có phá hủy cái giả danh về bình, 
và rơi vào trống không toàn diện. Tánh không này do 
bạn tưởng tượng, là không nhằm chỗ. 


Khi tìm kiếm cái đối tượng cần bác bỏ, ta phải 
tra tầm cái cách ta chấp thủ theo bản năng vào một 
cái “tôi” được xem là thực có tự tính. Khi chúng ta tra 
tâm cách “cái tôi” xuất hiện trong tâm theo bản năng, 
cách tâm bám lấy “cái tôi,” ta khám phá rằng ta nghĩ, 
“Cái tôi này không chỉ là một cái gì tâm ta gán lên 
năm uẩn -— nó được thiết lập cùng với năm uẩn”. Như 
vậy sự chấp thủ vào cái tôi theo bản năng (câu sanh 
ngã chấp) được tìm thấy ngay cả trong dòng tâm thức 
của những con kiến, trong tận cùng tâm khẩm, ngay 
cả trong chiêm bao của chúng. 


Nói chung có ba cách chấp thủ cái tôi dựa trên 
con người (nhân ngã). Đó là: 


318 | Pabongka Rinpoche 


(1) Thứ chấp ngã của những người đã triển khai tri 
kiến về tánh không, và cho cái “tôi” chỉ là khái 
niệm, giả danh. Họ chủ trương sự vật không thực 


hữu, song vẫn có kiểu chấp ngã như thế. 


(2 


—_— 


Cái cách những người thường — tâm thức chưa bị 
ảnh hưởng các lý thuyết - chấp thủ cái tôi. Cách 
chấp ngã này được thấy nơi những người bất chấp 
cái tôi ấy thực có tự tính hay không. 


(3 


— 


Hình thức chấp ngã của những người cho ngã là 
thực hữu, có tự tính. 


Loại chấp thủ thứ hai trên đây thừa nhận cái 
tôi giả lập (tục đế). Chủ để của nó chỉ là loại cái tôi 
này, một cái hiện hữu theo quy ước. Cũng đúng khi 
nói rằng nhân quả vận hành trên cái tôi giả lập này. 


Loại chấp ngã thứ ba là một ý thức sai lầm cần 
được phá húy có phương pháp. Chính khía cạnh cái 
tôi này là đối tượng để bác bỏ bằng nhiều luận cứ. 
Khi bạn bị lầm lạc để cái ngã thò ra theo bản năng, 
tỉ dụ khi nghĩ, “tôi đã ăn xong”, thế là bạn đang 
chấp ngã. 


Tâm thức, khi không có thái độ phê phán, 
thường thỏa mãn với một cái tôi chỉ có tính cách quy 
ước. Những hoạt động như đi hay ngồi — như nói tôi 
đang đi, tôi đang ngồi — chỉ là những nhãn hiệu. Đấy 
là cách chúng ta đặt cho những hoạt động của mình, 
theo hệ thống Trung quán. Một phần của cách cái 


Giải thoát trong lòng tay | 319 


“ngã câu sanh” (cái tôi theo bản năng) ló ra cho bạn 
chính là ý tưởng cho rằng có một cái tôi như thế. Tuy 
nhiên, “ngã câu sanh” ấy không trình ra một cách nào 
rõ rệt để khỏi lầm lẫn với đối tượng khác xuất hiện 
cùng lúc. Bạn phải biết phân biệt giữa hai điều: cách 
xuất hiện của cái tôi được cho là có tự tính, và của 


cái tôi giả lập. 


Hình thức chấp ngã theo bản năng (câu sanh 
ngã chấp) là một cái gì chúng ta luôn có trong dòng 
tâm thức, ngay cả khi mộng mị. Khi chưa gặp hoàn 
cảnh, thì ta vẫn còn mờ mịt về cách xuất hiện của nó. 
Nhưng khi gặp cảnh vui hay buồn mãnh liệt, như khi 
được ca tụng hay bị chỉ trích, ta thấy nó hiện rõ. Giả 
sử bạn nổi giận khi bị người nào buộc tội mình ăn 
trộm. Lòng căm tức nổi lên, bạn nghĩ: “Tôi không có 
tội”. Rồi bạn nói: “Tôi không còn nhịn được nữa!” Bạn 
không thể bài bác sự buộc tội ngay, thay vì thế, bạn 
mất tự chú. Điều ấy đương nhiên chỉ tăng cường lý 
do để bị buộc tội ăn trộm. Sở dĩ bạn cứ nói “tôi 
không có tội” vì bạn không ngừng cảm nghĩ về “tôi, 
tôi.” Cái tôi vươn lên một cách sống động từ cốt lõi 
trái tim bạn, với tất cả vẻ sáng chói của nó. Chính 
đây là cách mà đối tượng cần bác bỏ sẽ trình diện 
cho bạn. Mỗi khi tư duy này xuất hiện trong bất cứ 
hoàn cảnh nào — vui, buồn, mừng, sợ - và mỗi khi 
sự chấp thủ theo bản năng (câu sanh ngã chấp) phát 
sinh mạnh mẽ, thì bạn phải quán xét ngay tại chỗ 


cái cách nó xuất đầu lộ diện. 


320 | Pabongka Rinpoche 


Ví như hai người đang đi cạnh nhau trên cùng 
một con đường, người này liếc mắt quan sát người kia. 
Cũng thế, trong khi tâm bạn tiếp tục hoạt động theo 
bản năng, và khi đối tượng cần bác bồ (ngã chấp câu 
sanh) xuất đầu lộ diện, bạn phải dùng một phần nhỏ 
của tâm để xem xét cách xuất hiện của nó. Nếu cái 
tâm xem xét ấy quá mạnh, thì bạn sẽ tuột mất không 
nắm được cái “tôi” bản năng, và phần này trở nên 
không rõ rệt. Bởi thế, điều cốt yếu là phải xem xét 


cái tôi một cách thiện xảo. 


Trong tiến trình này, khi bạn đang nhìn xem cái 
tôi theo bản năng đó xuất hiện cách nào, nó có thể ló 
ra theo nhiều cách. Đôi khi “cái tôi” có thể là một cái 
gì gán cho thân thể, đôi khi gán cho tâm ý. Đây không 
phải cách thực thụ cái tôi ló ra cho sự chấp ngã theo 
bản năng. Thân và tâm, những cơ sở của sự gán ghép, 
cũng như con người - hiện tượng được gán - tất cả 
đều hòa thành một toàn bộ rộng rãi. Cái tôi hiển 
nhiên có vẻ như một cái gì còn hơn là một ý nghĩ gán 
trên toàn bộ này. Thay vì thế, nó xuất hiện như một 
cái gì tự tôn, biệt lập. Nếu cái tôi dường như là vậy, 
thì bạn phải thấy đúng cái cách nó xuất hiện. Khi 
nhận ra được nó, thì rất dễ bác bỏ. 


Điểm then chốt này rất tế nhị, đôi khi lỗi 
là tại bạn đã đưa nó đi quá xa, đôi khi lỗi là không 
đủ xa. Nếu bạn không nhận diện đối tượng phải bác 
bỏ thì nó luôn luôn thò đầu ra; nhưng khi bạn cố nhận 


*ˆ^ ra Z ¬<‹ ^“. * ^ ^ ^ ` 
diện nó, nó lại ẩn nấp trong toàn bộ thân tâm, và bạn 


Giải thoát trong lòng tay | 321 


không thể tìm ra nó. Nếu bạn phải đi lên đến mép 
một mỏm đá cao chẳng hạn, trong khi sợ hãi bạn có 
cảm giác: “Tôi có thể rớt xuống,” hoặc “thân thể tôi 
có thể rớt xuống” hay “tâm tôi có thể rớt xuống.” Thân 
và tâm là hai cái bất khả phân như nước với sữa. Cái 
tôi hiển nhiên, cái vật có thể rớt xuống vực kia, sẽ 
nổi lên trên đỉnh của thân và tâm. Đây là điều thường 
xảy ra. Khi bạn cưỡi ngựa phi nước đại, bạn không 
cốt chỉ thân hay tâm con ngựa khi bạn nói “ngựa.” 
Ngựa chỉ là một cái tên gán cho toàn bộ thân và tâm. 
Bạn hiểu “ngựa” là vật hiển nhiên được danh từ 
“ngựa” bao hàm. Khi bạn nói đến Sera hay Drepung, 
bạn không phân biệt những tòa nhà phía ngoài như 
điện thờ, và những tu sĩ ở trong tu viện. Căn bản của 
sự đặt tên ấy là tập thể gồm những khung cảnh vật 
lý của tu viện cùng với những gì nó chứa bên trong. 
Vươn lên trên tập thể này là cái vật thể bao quát, 
hiển nhiên, được gồm trong danh từ Drepung hay 
Sera. Đây cũng là điều thường xảy ra. Khi bạn nói 
về một học giả, căn bản của sự đặt tên ấy chỉ là toàn 
bộ thân và tâm của ông ta. Nhưng còn có một cái gì 
hiển nhiên và hoàn toàn biệt lập với bất cứ gì khác, 


trình ra trước bạn. 


Tóm lại, bất cứ một pháp nào cũng sẽ được gọi 
là “cái này” hay “cái kia.” “Cái này” hay “cái kia” 
hoàn toàn lấn lên căn bản của sự gán đặt và trình ra 
như thể nó hiện hữu biệt lập. Đây là đối tượng tối hậu 


1 € 


của sự bác bỏ bằng luận lý. Nó đã được mô tả là “vật 


322 | Pabongka Rinpoche 


mà bạn hướng sự chấp thủ của mình đến vì cho là 
thực hữu”, “đối tượng của sự bác bỏ, được cho là thật 
có vì người ta không nhận thức được nó chỉ có vẻ là 
thực có”. Khi bạn chỉ nhận ra một phần đối tượng bác 
bỏ và sử dụng một cách nô lệ nhiều luận cứ đưa ra 
trong cổ thư Trung quán, thì sự phân tích của bạn chỉ 
là qua trung gian những tâm ảnh có được do người 
khác nói lại là “được thiết lập như một cái gì thực 
hữu riêng biệt.” Mọi sự khi ấy chỉ là danh từ. Bạn sẽ 
không tấn công được sự chấp thủ vào thực hữu. Nếu 
bạn không để cho đối tượng để bác bỏ tự thò đầu ra, 
mà chỉ khởi động ý tưởng về “tôi” để làm đối tượng 
bác bỏ được sử dụng trong phân tích, thì bạn chỉ đạt 
đến một hình thức lý thuyết về tri kiến này. 


Tóm lại, thượng tọa Lozang Choekyi Gyaeltsaen 


“Cái cách mà hiện tại mọi sự trải bày trước mắt 
những phàm phu chúng ta thì chỉ là cách mà đối 
tượng phải bác bỏ bằng luận lý thường xuất hiện cho 
chúng ta. Tất cả tâm trong dòng tâm thức của phàm 
phu đều bị nhiễm bởi vô minh; vì thế mà bất cứ vật 
gì xuất hiện trước chúng ta đều có vẻ như thật.” 

Nghĩa là, hiện tại, trước mắt những phàm phu 
chúng ta, mọi sự mọi vật - cái ngã, các uẩn, núi Tu 
Di, nhà cửa, vân vân - trưng bày ra theo kiểu là một 
hòa hợp giữa tướng của tục đế và thực tại!. Bởi thế 


1. Hay chân đế - DG 


Giải thoát trong lòng tay | 323 


chúng ta không có cách nào để phân chia vạn vật ra 
thành “những cái dường như thực hữu” và “những cái 
không có vẻ gì thực hữu”. Mọi sự đều có vẻ có thật; 
và bởi thế cái cách mọi sự để lại dấu ấn trên tâm 
thức, đối với chúng ta dường như đều lẫn lộn với đối 
tượng cần bác bỏ. Như vậy, cái cách sự vật xuất hiện 
trước chúng ta cũng là cách mà đối tượng bác bỏ xuất 
hiện, hay nếu bạn muốn, đó cũng là cách mà những 
vật được cho là thực hữu, xuất hiện. Hãy chấm dứt ở 
đấy, vì thật vô ích để đi tìm đối tượng của sự bác bỏ 
ở chỗ khác. Jangkya Roelpai nói: 


Một số người có tâm sáng suốt hơn 
Bám lấy những khẩu hiệu như 

“Tự hữu” và “được lập là thực có”, 

Lại duy trì những giả tướng hiển nhiên. 
Họ dường như đi tìm để bác bỏ 

Một vật gì trên đầu có sừng! 

“Chân không” không phải nổi bật rõ rệt 
Như cái mặt một phụ nữ bỏ khăn che. 
Nếu bạn nói nhiều quá 

Mà không đánh trúng chỗ cần bác bỏ, 
Thì người phụ nữ ấy sẽ chạy trốn mất!! 


Nói cách khác, đây là mối nguy hiểm lớn. Bởi 
vậy điều cốt yếu là phải tra tầm toàn triệt với một 


1. Ám chỉ “chân không.” 


324 | Pabongka Rinpoche 


tâm phân biệt rất vi tế. Hãy làm việc này kèm theo 
những điều kiện bên ngoài thích hợp — như chỉ giáo 
của bậc thầy — và điều kiện bên trong thích hợp — như 
đã tích lũy công đức và thanh lọc bản thân. Nếu bạn 
có thể nhận diện đúng cái đối tượng để bác bỏ, thì 
những luận cứ - như mệnh để luận lý liên hệ đến 
duyên khởi pháp - sẽ làm sụp đổ ngọn núi chấp hữu 
của bạn. Tiêu chuẩn để biết đã nhận diện đúng đối 
tượng này là bạn trực ngộ chân không một cách không 
khó khăn gì cả. 


Jangkya Roelpai Dorje nói: 


Bạn không cần phải đi tìm: 
Hỡi hành giả, Nó ở ngay nơi bạn. 


Nói cách khác, bạn không cần phải tìm đâu cho 
xa để thấy được chân không; vì nó cùng ở với bạn, 
con người tìm kiếm. Vậy, hãy thiền quán liên tục hàng 


tháng, hàng năm, về sự nhận diện cái vật cần bác bỏ! 


.. Điểm then chốt thứ hai: Xác định toàn bộ 
những khả tính 


Như chúng ta vừa nghe trên đây, một tâm ảnh 
đúng phát sinh từ kinh nghiệm trực tiếp về đối tượng 
để bác bỏ có thể xuất hiện rõ rệt trước tâm nhãn. Nếu 
một cái tôi - vật được chấp thủ theo bản năng — quả 
thực có tự tính, thì nó hoặc là một với năm uẩn, hoặc 


khác với năm uẩn. Không có khả tính thứ ba nào 


Giải thoát trong lòng tay | 325 


ngoài hai khả tính này. Thông thường, nếu một pháp 
(hay hiện tượng) hiện hữu, thì nó nhất thiết phải 
thuộc số ít hoặc số nhiều. Thông thường đây là toàn 
bộ những khả tính; và nếu một vật là thực hữu, thì nó 
phải thực sự số ít hoặc thực sự số nhiều. Chắc chắn 
điều này bao gồm tất cả các trường hợp; bởi thế nó 
cũng áp dụng cho một “cái tôi”, mà chỉ có thể là một 
với các uẩn, hay khác với các uẩn. 


Điểm then chốt này phải đưa bạn đến sự xác 
quyết rằng, “Nếu nó không phải là trường hợp nào 
trong hai trường hợp ấy, thì nó không thể hiện hữu.” 
Bạn phải thiền định về điểm then chốt này không chỉ 
trong một hai ngày, mà cho đến khi bạn đạt đến lòng 


tin không lay chuyển. 


.. Điểm then chốt thứ ba: xác định Ngã và Uẩn 
không phải là một 


Bây giờ bạn phải minh xác: giả như đối tượng 
cần bác bỏ có hiện hữu, thì nó hiện hữu cách nào. Sở 
dĩ người ta có thể lập rằng ngã và uẩn là một, chính 
vì chúng không xuất hiện trong tâm tách rời nhau; 
chúng hoàn toàn bất khả phân, vì chúng chỉ là một. 
Những lý lẽ ấy giới hạn chúng vào một thực thể duy 
nhất rõ rệt. Tuy nhiên cái cách chúng xuất hiện lại 
không phù hợp với cách chúng (giả thiết là) hiện hữu 
— điều này sẽ chứng mỉnh chúng là giả ngay cả trên 
bình diện tương đối. Nhưng làm sao chuyện ấy có thế 


xảy ra khi một vật đã được lập là thực có: cách nó 


326 | Pabongka Rinpoche 


xuất hiện đáng lẽ phải tương ứng với cách nó hiện 
hữu. Kết quả là, thực phi lý nếu đặt ra một cái ngã. 
Nói rằng “các uẩn của ngã” thì không khác gì nói 
“uẩn của uẩn” hay “ngã của ngã”. Sẽ là điều vô lý 
nếu phân biệt “ngã” với “các uẩn của ngã”. Tác phẩm 


Gốc rễ Trí tuệ của Long Thọ nói: 


Khi bạn cho rằng 

Cái ngã được đặt ra không thể hiện hữu 
Nếu không có các uẩn mà nó bị nhiễm, 

Thì các uẩn này khi ấy chính là cái ngã, 


Và ngã mà bạn nói đó sẽ thành phi hữu. 


Nói cách khác, lỗi trong lập luận này là ngã sẽ 
thành phi hữu, vì nó được giả thiết là cái vật bị nhiễm 
các uẩn, và là một cái gì khác với năm uẩn — những 
vật mà ngã nhiễm phải. Dường như điều này chưa đủ, 


Hành trung đạo còn nói thêm: 


Đừng lập luận rằng cái nhận ô nhiễm 


Và cái vật làm nó ô nhiễm chỉ là một. 


Nói cách khác, một lý luận như vậy là phi lý, 
vì cái nhận ô nhiễm và vật làm nó ô nhiễm thành 
một. Thân xác và cái thực thể nhập xác trở thành 
một; tay chân và sinh vật có tay chân ấy thành một. 
Hơn nữa, nếu ngã và uẩn là một, thì như trong Hành 


trung đạo nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 327 


Nếu các uẩn là ngã, thì kết quả là 
Uẩn số nhiêu nên ngã cũng phải nhiêu. 
Nói khác đi, nếu uẩn có năm, 


Thì cái ngã cũng phải có năm. 


Một kết quả phi lý khác nữa là, vì chỉ có một 
ngã, một không thể chứa đến năm (uẩn) - nên uẩn 
cũng phải là một. Khi cái ngã được giả thiết là năm 
uẩn, thì có sự phi lý là, sẽ vô nghĩa để nói đến sự trú 
trong thai mẹ. Lại nữa, vì tôi và năm uẩn được xem 
tự bản chất chỉ là một, và thân xác được hồa táng sau 
khi chết, ra tro, thì hóa ra cái tôi cũng đồng thời bị 
hỏa táng ra tro hay sao. Và hơn nữa, khi cái tôi đi đến 
tái sinh kế tiếp, thì thân xác cuối cùng của nó sẽ được 
thụ thai vào lúc nhập thai (trong một bào thai hay 
trứng, chẳng hạn). Hoặc, vì thân thể ấy sẽ không được 
nhập thai như thế, thì cái tôi cũng sẽ không nhập thai 
trong tái sinh kế tiếp. Không thể có chuyện một cái 
ngã như vậy tái sinh vào cõi Vô sắc. Cái ngã sẽ là vật 
chất. Nếu tôi và tâm là một, thì cái “tôi” không thể 
nào cảm thấy lạnh hay đói, vì tâm không bị lạnh hay 
đói. Hậu quả phi lý là người ta không thể nói “tôi 
lạnh” hay “tôi đói” khi bị nóng lạnh, đói khát, vân 
vân. Nếu cả thân và tâm đều là tôi, thì sẽ không lý 
nghĩa gì để phân biệt giữa “thân tôi” và “tâm tôi”. 
Hơn nữa, nếu ngã và uẩn được lập là một, thì chỗ ở 
của chúng, thời gian và mọi sự về chúng phải giống 


nhau. Như thế, như trong Gốc rễ trí tuệ nói: 


328 | Pabongka Rinpoche 


Nếu các uẩn là ngã, 


Thế là một vật sinh ra rồi bị phá hủy. 


Nói cách khác, vì các uẩn có sinh diệt nên ngã 
cũng sinh diệt. Như thế, cũng như sắc uẩn có những 
sự gián đoạn trong quá khứ và vị lai và do vậy có sinh 
diệt, cái ngã cũng mất tương tục tính, và hậu quả vô 


lý là ngã cũng sinh diệt. 


Nếu cái tôi tái sinh trong những đời khác và các 
uẩấn của mỗi tái sinh quá khứ hay vị lai tự bản chất 
chỉ là một, thì cái tôi của những tái sinh quá khứ và 
cái tôi của tái sinh hiện tại sẽ hoặc là một hoặc là 
khác. Nếu là một, thì đáng ra trong đời hiện tại người 
ta phải bị câm và ngu ngốc như trong đời quá khứ khi 
làm súc sinh. Một hậu quả khác nữa là súc sinh ấy 
trong đời quá khứ cũng phải được cái hạnh phúc của 
một con người. Nhưng nếu cái tôi là tự nhiên tách biệt 
với những tái sinh quá khứ vị lai của một người, thì, 
như Hành trung đạo nói: 


Vì những tướng ấy khác hẳn nhau 

Như Di-lặc khác Ưu ba cúc đa, 

Nên không cùng một tương tục duy nhất: 
Tự bản chất, chúng tách rời nhau. 
Không đúng để bao gồm chúng 

Trong một thực thể duy nhất. 


Giải thoát trong lòng tay | 329 


Nói cách khác, hậu quả phi lý là luận cứ này 
không thể giải thích năng lực thần thông của một người 
có thể nhớ lại nhiều đời quá khứ của một chúng sinh, 
vì những đời này sẽ phải tách biệt nhau và không tương 
quan gì nhau như Maitreya và Upagupta, những vị có 


dòng tâm thức khác nhau. Gốc rễ trí tuệ nói: 


Nếu cái tôi quá khứ là khác, 

Thì nó cũng sẽ trở thành phi hữu. 
Lại nữa, 

Nó không chết, mà sẽ tái sinh. 
Hồi kết quả là, 

Vì tách rời với những đời khác, 
Nghiệp cũng tự động biến mất; 
Người ta sẽ đơn độc chịu đựng 


Cái nghiệp do kẻ khác làm, vân vân. 


Nghĩa là, sự biến mất của nghiệp đã làm là một 
lỗi trong luận cứ này. Bạn có thể tự hồi: “Phải chăng 
cái ngã của một đời sau sẽ không chịu những nghiệp 
báo của cái ngã đời quá khứ? Nếu thế thì có sự phi lý 
xảy ra là, một con người có tự tính riêng sẽ chịu những 
hậu quả của nghiệp do một người khác — cũng có tự 
tính riêng — tích lũy. Điều này cũng bằng như gặp một 


quả báo mà nghiệp đã không gây ra, vân vân. 


Bạn đã xác định rằng ngã và uẩn không thực sự 


là một, khi bạn tin chắc rằng: “Ngã và năm uẩn đương 


330 | Pabongka Rinpoche 


nhiên không phải là một vật, mà là một cái gì có tự 


tính riêng.” 


.. Điểm then chốt thứ tư: Xác định Ngã và Uẩn 
không thực sự là khác 

Khi đã chắc chắn ngã, uẩn không phải một, bạn 
sẽ nghĩ: “Bây giờ chỉ còn nước xem ngã và uẩn tự bản 
chất là riêng biệt.” Nếu ngã và uẩn được chứng minh 
là có tự tính riêng biệt, thì như Gốc rễ trí tuệ nói: 


Chúng ta không thể chấp nhận rằng ngã 
Là khác với các uẩn mà nó nhiễm. 

Nếu ngã khác uẩn 

Thì sẽ có thể thấy được ngã 

Mà không cần có uẩn nào, 


Không ai thấy một cái ngã như vậy. 


Nói cách khác, khi bạn loại trừ dê và cừu trong 
một toán gồm dê, cừu và bò, thì bạn có thể chỉ con 
vật còn lại mà nói: “Đấy là con bò!” Tương tự, bạn 
cũng phải có thể nhận diện một cái khác với năm uẩn 
gọi là “tôi” còn lại sau khi loại trừ từng uẩn một trong 
năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng sự thật là 
bạn không nhận ra được một cái như vậy. 


Gốc rễ trí tuệ nói: 


Nếu ngã khác với các uẩn 


Thì sẽ không có đặc tính của các uẩn. 


Giải thoát trong lòng tay | Đội 


Nghĩa là ngã sẽ không có tính sinh, diệt... những 
đặc tính của pháp hữu vi. Lại nữa mặc dù các uẩn có 
sinh, già, chết, mà ngã sẽ không sinh già chết, vân 
vân. Bất cứ gì động tới các uẩn cũng sẽ không làm 
tốn hại ngã. Những việc này và nhiều ví dụ khác nữa 
ngược lại với kinh nghiệm thông thường. Còn nhiều 
mâu thuẫn khác nữa. Người ta sẽ vẫn còn cái ý thức 
về một cái tôi khi không còn cơ sở là các uẩn. Nghiệp 
đã làm sẽ biến mất; lại còn điều phi lý tiếp theo như 
đã nói, là ta sẽ gặp một điều mà mình đã không tạo 


nghiệp về nó, vân vân. 


Tiến trình xác định này —- ngã và các uẩn không 
thực sự khác nhau - là cốt để cho bạn tin chắc rằng 


“Ngã và uẩn nhất định không có tự tính riêng biệt.” 


Vậy, trong lúc nhớ lại cách xuất hiện của đối 
tượng mà bạn xác định là phải bị bác bỏ, thì hãy xem 
xét nó theo các luận cứ trên đây - rằng nó không phải 
một cũng không phải khác với các uẩn. Loại xác tín 
bạn có được - hoàn toàn bác bỏ cả hai trường hợp 
trên — được minh họa như sau. Giả sử chỉ có một con 
đường mòn giữa hai thung lũng, và bạn đã mất một 
con bò. Chỉ nói một lời “Không có bò trong thung lũng 
này”, sẽ không làm bạn thỏa mãn, bạn sẽ tìm con bò 
ở khắp cả hai thung lũng. Tim bạn đặt nơi cái vật bạn 
tìm kiếm, nhưng nếu bạn không tìm được, thì tự nhiên 
dù không muốn, trong tâm bạn cũng nảy sinh một ý 


nghĩ là con bò chưa từng có. 


332 | Pabongka Rinpoche 


Cái tôi là chủ tế của sự bám víu của bạn vào 
một cái ngã do bản năng. Nhưng bạn đã thành tựu 
được tri kiến Trung quán khi bạn cảm thấy “Cái tôi 
không là một vật gì chắc thực để có thể thấy bằng 
mắt chẳng hạn, hay cầm bằng tay”, hoặc khi cách cái 
tôi ấy xuất hiện trở nên hoàn toàn trống rỗng, và bạn 
có được sự xác quyết sống động rằng nó không thực 
hữu. Ở điểm này, người lợi căn, do rất quen thuộc với 
vấn để, cảm thấy họ đã tìm ra được một cái gì quý 
báu. Người độn căn sẽ sợ hãi vì bỗng dưng họ thấy 
mất đi một vật yêu quý nhất đời. Tuy nhiên điều này 
cũng không sao. Một lần, khi đức Tsongkapa đang cho 
một khóa giảng về tri kiến này ở am thất Sera Choed- 
ing, Sherab Senge ngộ được tri kiến và đâm ra hãi sợ, 
tóm lấy cái ve áo tu của mình. Đức Tsongkapa hiểu 
được chuyện gì đã xảy ra, và điều ấy làm ngài sung 
sướng. Ngài nói: 


— Anh chàng ở Nartang kia đã khám phá ra chân 


lý tương đối trong ve áo của y! 


Lại có câu chuyện về Ngulchu Togme Sangpo, 
khi ngài cho một bài giảng về tri kiến này, một số đệ 


tử của Ngài đâm ra hoảng sợ. 


Khi cái tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng, bạn có 
thể có ý nghĩ “Đây là tánh không! Tôi đã ngộ được 
nó!” Trong trường hợp ấy, hoặc là một sự phủ định 
có hàm ý sâu xa hơn, hoặc một xác định thẳng thừng 


đang đến trong tâm, bạn không nên nhầm lẫn. Nếu 


Giải thoát trong lòng tay | 1o 


thay vì vậy, bạn chắc chắn rằng cái tôi - đối tượng 
của sự bác bỏ — không hiện hữu, sự hiểu của bạn phải 
có hai sắc thái. Nó phải không bị lay chuyển trong 
niềm xác tín rằng đối tượng bác bỏ tự bản chất là phi 
hữu; còn về cái xuất hiện cho bạn vào lúc ấy, phải 
có một sự trống rỗng hoàn toàn do phủ nhận mọi lập 
luận chấp thực có đối tượng ấy. Hãy giữ lại niềm xác 
tín này đừng quên, và luôn luôn theo đuổi nó. Nếu 
sự duy trì niềm xác tín này nơi bạn bắt đầu suy yếu 
hay không rõ rệt, bạn có thể cần hoặc không cần phải 
xuất định; nhưng hãy trở lại với sự phân tích nhờ các 
điểm then chốt như bạn đã làm trước đây. Khi tìm 
lại được sự xác tín, hãy tăng cường tính mãnh liệt 
của nó. Rồi nhập vào tịnh chỉ trong khi duy trì tính 


sống động ấy. 


Trong khi bạn đang ở trong tịnh chỉ ấy, một sự 
trống rỗng hoàn toàn hiện ra cho bạn, giống như hư 
không. Tánh không này chỉ là không của sự thiết lập 
cho là thực hữu cái đối tượng để bác bỏ. Đây là cách 
bạn theo dõi định tịnh chỉ. 


Ở điểm này cái tôi theo quy ước (tục đế) không 
hiện ra cho bạn, và bạn không thể tìm thấy nó bằng 
cách xóa sạch tiến trình bác bỏ đối tượng cái ngã. 
Nhưng đừng sợ bạn đã rơi vào cái bẫy ngoan không; 
đi tìm cái tôi theo quy ước thì thật là điều không cần 


thiết và khá vô ích. 


334 | Pabongka Rinpoche 


. Khi không nhập định, làm thế nào để giữ thái 
độ xem VẠN PHÁP như huyễn 


Sau khi xuất khỏi thiền chứng này, xét những gì 
còn lại sau khi bác bỏ, thì dường như chỉ còn lại cái 
giả danh là tôi. Đây chỉ là cái “tôi” theo quy ước. Hãy 
luôn luôn nhớ sự chắc chắn rằng cái này là cái tích 
lũy thiện và bất thiện nghiệp như thể trong một ảo 
ảnh, và trên cái loại “tôi” thông tục này sẽ chín những 
quả báo của hắc hay bạch nghiệp. Một ví dụ: mặc dù 
cảnh voi ngựa hiện ra cho nhà phù thủy, ông ta vẫn 
chắc chắn trong tâm rằng chúng không thực có. 
Nhưng, trong khi hoàn toàn chắc chắn chúng chỉ là 
giả, ông vẫn thấy những voi ngựa ấy làm những hoạt 
động đến đi một cách rõ ràng không chối cãi. Như 
trong trường hợp chúng ta, cái tôi - một cái chỉ có 
nhãn hiệu, không tự nhiên hiện hữu - vẫn tích lũy 
nghiệp và kinh quá những vui khổ mặc dù nó không 
thực hữu. Như vậy bạn thấy có thể chấp nhận sự 
thực không thể chối cãi là, cái tôi làm những hành 
vi trong tương quan duyên khởi; và mặc dù có hiển 
hiện song nó vẫn trống rỗng. Mặc dù trống rỗng, nó 
vẫn hiện ra như một ảo giác. Hãy tập luyện cách 
nghĩ tưởng như thế. 


Khi mới tìm kiếm tri kiến này, chúng ta thấy 
thật khó mà chấp nhận tánh không trong tâm nhãn vì 
ta đã quá quen chấp thủ vào thực hữu; nhưng về sau 
ta lại khó mà chấp nhận các tướng của sự vật (vì ta 
đã rơi vào cái bẫy ngoan không). 


Giải thoát trong lòng tay | ” 


Như Long Thọ nói: 


Tất cả pháp hữu vi bản chất trống rỗng; 
Nhưng đức Như Lai đấng vô tỉ đã dạy 
Luật duyên khởi của các pháp hữu vi. 


Nói cách khác, tánh không dùng làm lý do cho 
tính duyên khởi của mọi sự vật; tánh không của sự 
vật bao hàm ý nghĩa chúng có thể hiện ra các tướng. 
Với lý duyên khởi, sự hỗ tương lệ thuộc của mọi sự 


phải bao hàm ý nghĩa mọi sự là trống rỗng. 


Luận lý hình thức bao gồm sự hỗ tương duyên 
sinh có tầm quan trọng lớn. Ví dụ: khi ta dẫn sự hỗ 
tương lệ thuộc làm bằng chứng để chứng minh rằng 
một chổi cây chẳng hạn không thực hữu, thì bằng 
chứng ấy phải bác cái cách người ta chấp thủ đối 
tượng theo bản năng - ở đây là chổi cây — như thể nó 
có thực, chứ không chỉ là một cái tên gán cho nó. Sự 
bác bỏ như thế tiến hành như sau. Nếu chồi cây tự 
bản chất là thực hữu, thì đáng lẽ nó không phải là 
kết quả của những cái khác như nhân' và duyên”, nó 
cũng không là một cái gì được dán nhãn hiệu lên đó. 
Nó phải là một cái biệt lập tự tổn. Nhưng sự thật 
không phải vậy. Chồi lớn lên nhờ một loạt nhân và 


^ s AZ rẻ ^ * ^“ r? ^ ^ 
duyên - hạt giống, nước, phân, hơi ấm, ẩm, vân vân. 


1. Vd hột giống - DG 
2. Vd phân, nước, đất - DŒG 


3236 | Pabongka Rinpoche 


Điều này chứng tỏ nó lệ thuộc vào những thứ khác và 
là hậu quả của cái khác: đây là điều ta có thể chính 
mình quan sát thực sự. Như vậy chổi cây là một ví dụ 
về duyên khởi. Những lý luận và chứng cứ như thế 
liên hệ đến duyên khởi sẽ bác bỏ cực đoan cho rằng 
mọi sự là có tự tính và biệt lập với cái khác. Sự bác 
bỏ này được nói lên để trừ cực đoan chấp hữu — cho 
rằng mọi sự thực có như tướng nó xuất hiện. Như vậy, 
duyên khới bao hàm tánh không. 


Nếu hạt giống là có tự tính của nó, thì không 
có nguyên nhân hay hoàn cảnh (duyên) nào có thể 
thay đổi nó được: bản chất của hạt giống nhất thiết 
không thay đổi. Nhưng vì nó không có tự tính, nên 
khi đã vượt qua giai đoạn chổi, cuối cùng nó sẽ lớn 
thành một cây nhỏ, và sẽ còn trải qua nhiều giai 


đoạn trung gian. 


Duyên khởi có thể giải thích tất cả mọi giai đoạn 
của cái cây, và điều này có thể áp dụng thực tiễn vào 
trường hợp con người và súc vật. Điều này sẽ đưa đến 
sự xác tín rằng duyên khởi loại trừ cực đoan chấp 


không hay chấp đoạn diệt. 


Bởi thế mà nói tánh không cũng bao hàm duyên 
khởi. Những tư tưởng về vấn đề này có thể tìm thấy 


trong kinh Anavafapta thỉnh vấn: 


Bất cứ cái gì do duyên sinh ra 


Thì không phải là có sinh; 


Giải thoát trong lòng tay | 2Ó 


Nó không có bản chất của sự sinh. 
Ta nói bất cứ gì hậu quả của duyên 
Là trống rỗng. 


Hiểu tánh không như thế là chính xác. 
Trong Gốc rễ trí tuệ nói: 


Nếu không có tướng nào hiện hữu 

Mà không do duyên sinh, 

Thì cũng không có tướng nào hiện hữu 
Mà không trống rỗng. 

Trong Hành Trung đạo: 


(Nói với một đối thủ:) 


Vì bất cứ gì có nguồn gốc 

Đầu thuộc vào pháp hữu vi, 

Quan điểm ngươi không được cứu xét kỹ. 
Như vậy những luận cứ này 

Liên hệ đến duyên khởi 

Sẽ cắt đứt mạng lưới tà kiến. 


Như Tsongkapa nói: 


Thấy duyên khởi và tánh không 
Cả hai đi liền, không loại trừ nhau, 


Cái thấy duyên khởi ấy không lầm lạc 


338 | Pabongka Rinpoche 


Và phá tan mọi chấp thủ. 

Ở điểm này hoàn tất phân tích tri kiến. 
Bạn loại trừ cực đoan chấp hữu; 

Bạn loại trừ cực đoan chấp không. 

Nếu bạn hiểu bằng cách nào 

Tánh không trình ra nhân quả, 

Thì tri kiến chấp thủ các cực đoan 


Sẽ không ảnh hưởng đến bạn. 


Nếu có vài xác quyết rằng tánh không và duyên 
khởi không mâu thuẫn mà bao hàm lẫn nhau, thì bạn 
sẽ hiểu những điều thực tế như duyên khởi và nhân 
quả. Bạn càng thấy giá trị của tánh không và duyên 
khởi nhiều hơn; bạn sẽ có lòng bi mẫn, tâm bồ-đề, sẽ 
thực hành mọi lời khuyên, và tu tập một pháp tu 
không thiếu phương tiện và trí tuệ. Có người không 
làm vậy, lại xem nhân quả như chuyện dành cho 
người sơ học, và chỉ rút ra vài chỉ giáo đặc biệt cho 
đệ tứ làm theo. Những giáo lý không đặt nặng nhân 
quả như thế thì không khác gì chủ nghĩa khoái lạc của 


Thuận thế ngoại đạo. 


* Tính phi hữu của các pháp hữu vi vô vi 
. Tính phi hữu của sắc pháp 


Bạn phải sẵn sàng áp dụng cho các hiện tượng 


khác sự xác định mà bạn đã có được về nhân vô ngã 


Giải thoát trong lòng tay | 20a) 


— con người không hiện hữu biệt lập, không có tự tính 


riêng. Một kinh nói: 


Hãy áp dụng cùng một cách suy nghĩ ấy 
Đối với mọi sự 


Như thái độ bạn đã có đối với ngã. 
Aryadova nói trong Bốn trăm bài kệ: 


Sự thấy đúng đối với một pháp 

Cũng là cái thấy đúng với tất cả mọi sự. 
Tánh không đã đúng với một pháp 
Cũng đúng cho tất cả pháp. 


Vậy trước hết chúng ta xác định các sắc pháp 
không tự nhiên hiện hữu. 


Cái tâm nằm trong dòng tâm thức của phàm phu 
chúng ta đã bị nhiễm vô minh, nên mỗi khi các sắc 
pháp vân vân xuất hiện trước mắt, ta thấy chúng trông 
như thật có tự tính. Cái cách các pháp xuất hiện cũng 
là cách mà ngã - đối tượng cần bác bỏ - xuất hiện cho 


ta, và ta phải bác bỏ những tướng giống như thật ấy. 


Mọi hiện tượng (pháp) đều là những điển hình 
của duyên khởi, nghĩa là chỉ một nhãn hiệu được gán 
cho một vật, vật này là một hợp thể dùng làm căn 
bản để gán nhãn hiệu lên đấy. Lấy ví dụ cái bình. 
Đối với tâm thức phàm phu chưa đạt đến tri kiến tánh 


340 | Pabongka Rinpoche 


không, thì cái bình không có vẻ gì chỉ là một pháp giả 
danh, trái lại, cái tên bình và hiện tượng “bình” - vật 
được gán tên —- hòa lẫn vào nhau một cách chặt chẽ 
đến nỗi cái bình có vẻ như một cái gì hiển nhiên thực 
có tự tính (bản chất). Đây là cách xuất hiện của đối 
tượng cần bác bỏ. Nó có thể xuất hiện như thế, nhưng 
khi theo đuổi luận cứ cho rằng cái giả danh bình tách 
rời với hiện tượng bình, thì ta sẽ thấy rằng cái bình, 
mà bản năng xem là thực hữu, không thể được xem 
là một với cái giả danh bình. Hơn nữa, khi áp dụng 
tiến trình loại bồ trong cái được gọi là bình, thì những 
gì còn lại không có tướng gì là bình để ta có thể chỉ 
ra. Thay vì thế, cái bình theo thông tục xuất hiện theo 
giả danh gán cho nó - nghĩa là toàn bộ miệng bình, 
bụng, đáy, vân vân. Vậy bạn giả thiết rằng bình chỉ 
hiện hữu theo tục đế, vì nó không thể lập như một 
cái gì thực hữu tách rời với giả danh. 


Vậy, nói chung, nếu một vật hiện hữu, nó phải 
hiện hữu hoặc đơn chiếc hoặc số nhiều. Cũng thế, nếu 
được lập là thật pháp, thì nó phải thật theo kiểu số ít 
hoặc số nhiều; nếu không thuộc số nào trong đó cả 
thì nó không thể là thực hữu. Vì lý do ấy, bình, vân 
vân, không thế được lập là thực hữu. 


Tóm lại, từ cái bình suy ra, tất cả các sắc pháp 
đều phải nương vào giả danh, chúng không tồn tại 
như một cái gì thực hữu tự bản chất. Bốn trăm bài 


kệ nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 341 


Những pháp ấy thiếu sự tự lập 
Bởi thế bản ngã không thực hữu. 


Một cái bình thông thường là một pháp đơn độc, 
nhưng không đơn độc tự bản chất, vì nó phải lệ thuộc 
nhiều yếu tố cấu tạo nên nó. Lại nữa, cái bình và cái 
cột có thể rời nhau, nhưng cả hai chỉ giả lập là rời 
nhau. Sự giả lập ấy sụp đổ khi người ta gom chúng 
lại thành một đôi. Chúng chỉ được giả thiết là tách 
biệt nhau, song về phần chúng, bình và cột không 
được lập là những vật tách biệt. Nếu chúng được lập 
là những pháp riêng rẽ thì mỗi cái phải có khả năng 
tự tách riêng của chính nó. Điều này có hậu quả phi 
lý rằng mỗi cái không phải là một cá thể riêng biệt. 
Do đó, mặc dù bình và cột riêng nhau, mà cái bình 
không phải là một cá thể đơn độc, nó chỉ được gán 
cho cái giả danh là “một” hay “tách rời”. Nó không 
có những đặc tính của một cái tự hữu nội tại. Tác 


? ^“ Ẩ z7 ^ Z* 
phẩm Gốc rể trí tuệ nói: 


Tính “khác” là do có những cái khác: 
Khác mà không có cái gì khác 

Sẽ không phải là sự khác. 

Nếu một cái gì là “khác” 

Mà không có cái khác 


Thì nó sẽ thành “khác” trên chính nó. 


342 | Pabongka Rinpoche 


- Tính phi hữu của tâm pháp 


Cái vật ta gọi là “tâm” là sự thông minh sáng 
suốt, một hiện tượng vận hành tương quan với một đối 
tượng nào đó. Tuy nhiên, có một dọc rất dài những 
tâm vương và tâm sở, tất cả cùng kinh nghiệm cái cốt 
tủy và những nét đặc thù của đối tượng chúng. Một 
“tâm” chỉ là tên gọi dán lên một cái gì cần dán tên, 
trong trường hợp này là toàn bộ những sát na quá khứ 
và vị lai. Như vậy một tâm không phải là cái gì có tự 
tính biệt lập. Tuy nhiên, đây không phải là cách nó 
xuất hiện cho chúng ta; với chúng ta nó có về như một 
cái gì hoàn toàn độc lập tự hữu, có tự do để xử lý đối 
tượng của nó. Nó được xem như một cái gì được khám 
phá tách biệt với đối tượng. Đây là cách thức mà tâm, 
đối tượng cần bác bỏ, trình diện cho chúng ta. Nếu cái 
tâm này được lập là hiện hữu theo cách nó xuất hiện 
- lấy điển hình là tâm trong dòng tâm thức của bạn — 
thì nhất thiết nó phải được lập là một hay khác với 
những sát na tâm quá khứ vị lai. Nếu nó là khác, thì 
cái gì còn lại sau khi loại trừ những tâm buổi sáng và 
tâm buổi chiều sẽ là tâm “của bạn”. Tuy nhiên, tiến 
trình loại bổ này không thể được, do đó tâm bạn không 
thể lập là thực sự khác với tâm quá khứ hay vị lai. 


Nếu tâm buổi sáng và tâm buổi chiều của bạn 
là một, thì không đúng, vì tâm buổi sáng khác, buổi 
chiều khác, vân vân. Bởi thế, không thể nói là tâm 
của bạn là một hay khác với những thành phần (thời 
gian) của nó. Bạn phải làm việc theo đường hướng ấy 
để có được xác tín rằng tâm không thực hữu. 


Giải thoát trong lòng tay | 343 


Nếu ba phương diện của tâm (đối tượng, tâm và 
sự bận tâm đến đối tượng) được lập là một, thì sẽ có 
hậu quả phi lý là năng tác sở tác là một. Nếu chúng 
được lập là khác, thì ta phải chấp nhận rằng có thể 
có một người biết mà không có cái gì để bị biết; hoặc 
có thể có hành vi biết mà không có người biết nào cả. 
Do những phi lý này và khác nên ba phương diện của 
tâm không thể lập là khác nhau. 


Một “tâm” hay “trí thông minh” là một cái gì 
được xây dựng trên một giả lập mà chỉ là một loạt 
những sự vật hỗ tương lệ thuộc như những sát na quá 
khứ và vị lai, những thành phần của tâm. Một “tâm” 
là một cái gì được đặt tên bởi một nhận thức theo tục 
đế. Chúng ta có thể làm tất cả mọi hoạt động thuộc 
sinh tử và Niết-bàn trong phạm vi thứ tâm này. 


- “Bất tương ưng hành” không thực hữu 


Ta hãy xét yếu tố thời gian. Một năm được lập 
theo nghĩa nó xuất hiện chỉ như một loạt 12 tháng. 
Tuy nhiên bạn phải xác định cho chính mình rằng cái 
cách đối tượng cần bác bỏ xuất hiện cho bạn là ngược 
lại với điều này. Năm và giả danh của nó — 12 tháng 
- không thể lập như là một, có tự tính, vì nếu thế thì 
năm hoặc thành 12 năm, hoặc chỉ là một tháng. 
Chúng có thể lập là khác do bản chất, nhưng nếu ta 
loại trừ 12 tháng ra thì không còn gì để có thể nhận 
diện là một “năm” và như vậy “năm” chỉ là một nhãn 
hiệu gán đặt cho một khái niệm giả danh — 12 tháng 


344 | Pabongka Rinpoche 


- do nhận thức. Nó chỉ là một cái gì chỉ có trên ngôn 
từ, quyết định không thực hữu. 


* Tính phi hữu của vô vi pháp 


Vô vi pháp là hai loại diệt (trạch diệt và phi 
trạch diệt), hư không, sự trống rỗng, vân vân. Những 
pháp này không do nhân và duyên mà sinh ra, nên 


gọi là “vô vi”.! 


Lấy ví dụ hư không. Đối tượng bác bỏ không 
phải chỉ bao hàm khái niệm theo quy ước rằng “không 
gian” là cái vắng mặt của chướng ngại hay xúc tiếp, 
nghĩa là một sự phủ định không hàm ẩn gì thêm. Nếu 
hư không là một cái có thể được lập như là một với 
các phương bắc nam đông tây của nó, thì khi ấy 
phương đông và tây của không gian sẽ giống nhau. 
Nếu thế thì khi bình minh lên trên bầu trời Đông 
thắng thần châu, nó cũng sẽ lên ở Tây ngưu hóa châu. 
Nếu hư không và các phương hướng của nó là khác, 
thì tổng số và các phần của nó sẽ là những vật khác 
nhau không có tương quan. Như thế thì phải còn lại 
một cái gì được nhận diện là không gian sau khi loại 
bỏ các thành phần của nó - bốn phương chính, bốn 
phương trung gian và trên dưới. Nếu không vậy, thì 
không gian không thực hữu. 


1. Trạch diệt chỉ được chứng khi ở trong định an chỉ và ở địa 
vị kiến đạo. Phi trạch diệt là khi một cái gì không xảy ra 
hay một vật không sinh chỉ vì những nhân và duyên cân 
thiết không hiện hữu. 


Giải thoát trong lòng tay | 345 


Có người cho rằng tánh không là cái có thực. 
Điều này rất sai. Một kinh nói: 


“Thà có sự “chấp hữu” to lớn như núi Tu Di; còn 
hơn cho “tánh không” là có thực, vì rất sai lầm.” 


Nói cách khác, chấp không là không đúng. Ngay 
cả tánh không cũng được chia làm nhiều thành phần 
dùng làm cơ sở cho giả danh ấy. Có nhiều thành phần 
của tánh không, và tánh không bao gồm toàn diện 
những cơ sở của những cái không đặc thù lớn nhó. 
Nhờ phân tích bạn sẽ biết những thành phần ấy có 
thể lập là một hay khác với tánh không; hay một vật 
như bình — cơ sở của một cái không đặc thù — có biệt 
lập với tánh không của nó hay không. Kinh nói: 


Nếu đã có nhận thức đúng về thân xác, 
Thì sao có thể nhận thức sai 


Vê chân như của thân xác? 


* Cách triển khai tuệ quán đặc biệt 


Mặc dù có thể bạn đã đạt đến tịnh chỉ hoàn 
toàn nhờ những phương pháp bao hàm chín trạng thái 
của định nhất tâm đã để cập ở phần trước, và tâm 
tịnh chỉ của bạn chưa thối giảm, bạn cũng vẫn chưa 
đạt đến tuệ quán đặc biệt mà chỉ mới đạt được tâm 
nhu nhuyến. Lấy ví dụ tính vô ngã. Ngoài tâm tịnh 
chỉ bạn còn phải thực hành sự phân tích gồm bốn 
điểm như đã bàn; và khi làm vậy, bạn phải triển khai 


346 | Pabongka Rinpoche 


một niềm xác tín sống động rằng cái tôi quyết định 
không có tự tính, mặc dù đấy là cách ta chấp thủ theo 
bản năng vào một cái ngã ở trên năm uẩn. Nếu bạn 
đã triển khai được niểm tin ấy, hãy tập trung vào đấy 
và duy trì nó không quên. Hãy tỉnh giác đề phòng hôn 
trầm trạo cử, và nhập vào tịnh chỉ nhất tâm. Nếu năng 
lực của sự duy trì tịnh chỉ bị suy giảm, niềm xác tín 
bớt rõ ràng, thì hãy làm lại sự phân tích gồm bốn 
điểm như trên, vân vân. Khi bạn đã lấy lại niềm xác 
tín, hãy khởi sự thiền quán nhất tâm trên sự xác tín 
này. Đây là cách bạn phải tìm sự sáng súa trong tánh 
không. Khi có được sự sáng sủa, hãy lập lại sự phân 
tích gồm bốn điểm và những hình thức phân tích khác 
(không bàn ở đây) trong khi đang ở trong trạng thái 
thiền tập trung. Điều này được dụ như một con cá lướt 
qua một cái hồ trong lặng không bị gió xao động. Ở 
đây bạn phải tập quen qua một thời gian dài, sử dụng 
vừa tịnh chỉ vừa tuệ quán. Như đã nói trên, bạn sẽ 
đạt chín trạng thái tâm, sau đó, nhờ phân tích, bạn 
sẽ đi đến một hình thức đặc biệt của sự mềm mại 
trong thiển quán còn lớn hơn sự mềm mại bạn đã có 
được khi đạt tâm tịnh chỉ. Thiền phân tích tự nhiên 
không cần nỗ lực sẽ theo sau thiền tập trung. Khi đạt 
đến trình độ này là bạn có được tuệ quán đặc biệt 
trực chỉ vào chân không. Bấy giờ tâm tịnh chỉ của bạn 
đã phối hợp với tuệ quán đặc biệt. 


Ngày thứ hai mươi ba 


Kyabe Pabongka Rinpoche kể một mẩu chuyện để 
giúp chúng tôi khởi động lực. Ngài trích dẫn Tsongkapa, 
vua pháp vĩ đại: 


Khi hiểu đúng những điểm này 
Về ba nòng cốt của đạo lộ, 

Thì hãy độc cư và phát triển 
Sức mạnh của tinh tấn; 


Bạn sẽ sớm hoàn tất hi vọng vĩnh cửu 
Ngài nhắc lại các tiêu đề đã bàn rồi tiếp tục: 
a(iii) Làm thế nào để tu tập Kim Cang thừa 


Như tôi đã nói, khi đã đạt vài kinh nghiệm của 
sự từ bỏ qua Phạm vi Nhỏ và Trung bình, bấy giờ bạn 
nên cố mà kinh nghiệm về tâm bồ-để qua Phạm vi 
Lớn. Nếu thành công, thì hãy nỗ lực đạt đến sự xác 


348 | Pabongka Rinpoche 


tín về tánh không, sau đó bạn phải đi vào các mật 
điển. Nhưng nếu khởi sự thực hành mật tông mà 
không có những chuẩn bị như thế, thì việc tu tập sẽ 
không trở thành phương tiện cho bạn đạt giải thoát, 
hay dẫn đến vô thượng bồ-để. Có nguy cơ lớn là mật 
tông sẽ vô ích đối với bạn, và cũng nguy hiểm như 
việc một đứa bé cưỡi một con ngựa bất kham. Nếu đạt 
tuệ giác về ba nòng cốt của đạo lộ rồi mới đi vào các 
mật điển, thì chắc chắn bạn sẽ có lợi vì sự nhanh 
chóng phi thường của nó. 


Mật giáo còn hi hữu hơn cả chư Phật. Nhờ con 
đường này mà bạn có thể đạt cảnh giới hợp nhất của 
bậc Vô học trong một đời ngắn ngủi vào thời đại suy 
đổi. Bởi thế đương nhiên là bạn nên tu luyện trong 
đạo lộ này. Nhưng thật không đầy đủ nếu chỉ thọ vài 
pháp tiểu quán đảnh về Hayagrìva, Kim cương thủ, 
vân vân, chỉ để tránh khỏi nghịch cảnh. Bạn phải thọ 
cả bốn pháp quán đảnh một cách thích đáng và thuần 
tịnh - đó là vào mandala của một thần bảo hộ như 
Heruka, Yamàntaka hay Guyasamàja, từ một bậc thầy 
mật tông (kim cang sư) đủ tư cách. Bốn pháp quán 
đảnh này chắc chắn sẽ gieo trong bạn hột giống của 
bốn thân Phật về sau. Và điều thật có ý nghĩa là phải 
giữ những giới đã thọ khi quán đảnh như là giữ tròng 
con mắt, và thực hành những gì đã học trong các bài 
giảng sâu xa về hai giai đoạn. Khi ấy sự tu tập của 
bạn sẽ bao quát toàn bộ giáo lý. 


Toàn đạo lộ kinh giáo và mật giáo phải được 
hiểu trọn vẹn để biết rõ từng bước trên con đường. 


Giải thoát trong lòng tay | 349 


Đạo lộ khởi đầu bằng sự kính thờ một bậc thầy, lên 
tột đỉnh là sự hợp nhất của bậc Vô học. Tuy nhiên, 
khi có nhiều đệ tử chưa được khai đạo vào các mật 
điển, thì theo tục lệ, người ta chỉ bàn sơ qua những 


tiêu đề về cách tu tập Kim Cang thừa. 


b) Luyện bốn nhiếp sự để làm thuần tâm đệ tử 


Trang nghiêm kinh của Maitreya nói: 


Bốn nhiếp sự là: 

Bố thí, để chúng sẽ thọ giáo; 
Ái ngữ, để chúng sẽ theo ta; 
Lợi hành, làm ích lợi chúng; 


Và hãy thực hành những gì ta giảng.! 


Khi chư Bồ-tát muốn làm lợi ích hữu tình, họ sử 
dụng bốn cách để làm thuần dòng tâm thức của chúng. 


Bạn cũng phải làm lợi ích hữu tình bằng bốn cách ấy. 
b(i) Cách thứ nhất 


Những người thông thường dễ bị lôi cuốn bằng 
những quà cáp vật chất; bởi thế muốn đưa họ vào các 


giai đoạn của đạo lộ, trước hết bạn nên tặng họ những 


1. Điều thứ tư trong bốn nhiếp sự này hơi khác với những gì 
Phật tử Việt thường học: “đồng sự” là cùng làm một việc với 
người để dễ giáo hóa họ. Ba nhiếp sự trước không có gì khác 


350 | Pabongka Rinpoche 


món quà. Hành vi ấy làm họ hài lòng và sẽ muốn gia 
nhập vào vòng của bạn. 

b(11) Cách thứ hai 

Nói lời dễ nghe với những người đã đến với bạn. 
Cách nói chuyện của bạn phải đúng phép lịch sự và 


quan trọng hơn nữa, bạn phải nói cho họ nghe về 
pháp sao cho thích hợp trình độ và ước muốn của họ. 


b(iii) Cách thứ ba 


Làm lợi cho các đệ tử của bạn bằng cách dạy 
cho họ con đường diệu pháp hợp khả năng để họ có 
thể tu hành theo các giai đoạn của đạo lộ. 


b(iv) Cách thứ tư 

Thực hành những gì bạn đã giảng dạy cho họ. 

Tôi sẽ kết thúc phần trình bày ở đây. Bây giờ 
tôi sẽ bàn đến những tiêu để tôi đã để dành lại mấy 
ngày trước. 


IVB2.3.2.2 Phát tâm bô-đề qua Nghỉ thức thọ giới 
(tiếp theo ngày thứ hai mươi) 
Có hai tiêu đề: 
(IVB2.3.2.2a) Làm thế nào để có được giới chưa thọ; 


(IVB2.3.2.2b) Làm thế nào giữ cho tâm bồổ-để không 
thối chuyển. 


Giải thoát trong lòng tay | 351 


a) Làm thế nào để có được giới chưa thọ 


Mặc dù ta gọi đây là “phát tâm bồ-để qua nghỉ 
thức thọ giới,” song bạn chỉ nhận được những giới này 
nếu bạn đã phát bồ-đề tâm, dù sơ sài cách mấy. Chỉ 
lặp lại những nghỉ thức thọ giới mà không có một cắm 
giác nào là điều vô ích. Tuy nhiên việc thọ giới không 
có ý thức cũng tiêm nhiễm vào trong bạn một bản 
năng về tâm bồ-để. Nhưng bạn phải xem trọng việc 
thọ giới. Những người nào mai đây sẽ cố gắng thực 
hiện các pháp quán và thọ giới một cách chân thành, 
sẽ thọ giới bồ-để tâm với những bậc thầy có nhiều 
năng lực. Tâm bồ-đề mà họ phát sẽ càng ngày càng 


mạnh và rất kiên cố. 


Có ba loại nghi thức thọ giới bổ-để tâm. Cách 
ngắn thì không có phần dẫn nhập. Cách trung bình 
vừa có dẫn nhập vừa có phần chính, nhưng cả hai 
phần đều làm trong cùng một ngày. Cách dài nhất có 
một ngày để riêng dành cho phần chuẩn bị và một 
ngày nữa dành cho phần chính. Chúng ta sẽ theo cách 


cuối cùng này. 


Theo lệ, người ta phải dạy phần chung của Lam- 
rim một cách đầy đủ trước khi truyền bồ-đề tâm giới, 
khi sự truyền giới này tiếp theo một lễ quán đảnh, giảng 
pháp hay chỉ giáo khẩu truyền, nhưng chưa giảng 
Lamrim. Nhưng ở đây tôi đã giảng rộng rãi về Lamrim 
nên không cần nói gì thêm nữa. Bởi thế ta có thể bỏ 


phần dẫn nhập dài dòng. Người hướng dẫn lễ trao bầ- 


352 | Pabongka Rinpoche 


để tâm giới phải làm theo những cách trên đây, tùy 
theo lễ thọ giới có liên kết với một thời giảng Lamrim 


hay không. 


(Khi ấy ngài bàn chỉ tiết cách sắp đặt đô cúng 
trong nghỉ lễ chuẩn bị hôm sau. Ngài cũng giảng vắn 
tắt cách làm một số mandala cúng dường, khẩn câu 
sau khi dâng mandala, và khởi động lực trong khi 


chuẩn bị. Rồi ngài tiếp.) 


Các bạn phải dành thật nhiều thì giờ tối nay và 
ngày mai để ôn lại các pháp quán tưởng để làm trong 
buổi lễ. Mai chúng ta sẽ thỉnh các bậc thầy chúng ta, 
chư Phật và Bồ-tát chứng giám sự phát bồ-để tâm của 
chúng ta. Bởi thế chúng ta cần quét sạch nhà và bày 
đổ cúng. Thật không phải cách nếu ta mời một ông 
vua đến một căn chòi dơ dáy bụi bặm. Vậy sau thời 
chuẩn bị này, quý vị phải quét dọn sạch sẽ, nhưng 
nhớ đừng làm tổn hại những côn trùng, vân vân. Rưới 
nước thơm để bớt bụi, và rắc hoa trên bục. Bạn cũng 
nên trang hoàng pháp tòa của bậc thầy bằng hoa và 
những thứ quý báu. Có lần Atìsha bảo rằng người Tây 
Tạng cúng phẩm vật tổi nên tâm bồ-đề họ không phát 
được. Vậy hãy dâng cúng đàng hoàng. Mặc dù người 
ta bảo nên bồ ra một phần sáu gia tài để cúng, bạn 
hãy bày đồ cúng cách nào để người khác phải ngạc 
nhiên là được. 


Bạn phải xây dựng sự tích lũy công đức, tịnh trừ 


nghiệp chướng, vân vân, làm sao để ngày mai trong 


Giải thoát trong lòng tay | 22) 


buổi lễ chính, bạn sẽ phát được tâm bồ-để. Người ta 
bảo sáng mai bạn nên tụng kinh Tạng như kinh Hoa 
Nghiêm, vân vân.! 


Với thời gian ta có được, chúng ta không thể làm 
chuyện này, nhưng những vị nào tụng nhanh có thể 
tụng Bát-nhã Bát thiên tụng hay kinh Hiền kiếp. Khởi 
đầu lễ chính chúng ta nên làm một lễ dâng cúng nước 
và bánh lúa mạch cho ngạ quỷ và cúng đèn bánh cho 


phi nhân. 


Người thế tục thiết lễ ăn mừng những biến cố 
trọng đại trong đời này; họ làm ổn náo lên vào dịp 
tân niên — mà chỉ có nghĩa là những hạt cát thời gian 
đã chảy bớt đi một ít. Vậy thì tại sao chúng ta lại 
không đáng mừng? Chúng ta sắp phát tâm bồ-đề, vào 
đạo lộ Đại thừa, và trở thành một người con của chư 
Phật. Hãy mặc những y phục hạng nhất của bạn ngày 
mai. Những vị xuất gia nên dùng cả khăn quàng thêu 
lẫn khăn quàng thường của họ. Hãy tắm rửa, mặc y 
phục sạch, và mỗi người hãy đem cái gì theo làm lễ 
cúng dường, tỏ dấu mình đã thọ giới bồ-đề tâm. Đây 
là một điều mà bạn sẽ tìm thấy trong lịch sử cuộc đời 
Phật. Khi đi qua đây, đừng xem chỗ này là một cái gì 
tâm thường. Hãy quán nó như một cung điện với bốn 


1. Kinh Tạng gồm 108 tập dày; Hoa Nghiêm gồm sáu tập dày. Vì 
một người không sao đọc cho hết, nên người ta chia ra mỗi người 
đọc lớn một phần của bộ kinh và tất cả đồng thời tụng, như thế 
toàn bộ kinh có thể tụng xong trong buổi sáng. 


354 | Pabongka Rinpoche 


cổng thành, có Tứ thiên vương đứng bốn góc cùng với 
hàng trăm ngàn tùy tùng canh gác. Những vị này lại 
được vây quanh bởi chư thiên hộ trì giới; họ cũng đến 
để thọ giới. Có những bích họa trên bốn vách tường 
cung điện trình bày những hạnh Bồ-tát mà đấng Đạo 
sư chúng ta đã làm khi Ngài còn đang trên đường tu 
tập. Hãy quán những việc như thế (trong bức bích họa) 
bây giờ đang thực sự xảy ra; hãy vui mừng và cầu 
nguyện khi bạn trông thấy được những cảnh tượng ấy. 


Trong khóa lễ thứ hai ngày mai, sau khi bậc thầy 
an tọa, bạn phải tích tập công đức và thanh lọc 
nghiệp chướng vì những hành vi này sẽ làm căn bản 
cho sự phát bồ-để tâm. Chúng ta sẽ thọ nghỉ lễ chuẩn 
bị dài. Hãy nghiêm túc quán tưởng, tích lũy công đức 
và thanh lọc nghiệp chướng. Hãy tưởng tượng bậc thầy 
chính là đức Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni. Mỗi người 
phải tưởng tượng một cách rõ ràng phép quán theo lời 


mô tả của bậc thầy. 


Nói chung, hình thức phát nguyện của bồ-để 
tâm chỉ là sự mong mỏi đạt thành Phật quả để lợi lạc 
hữu tình. Hình thức dấn thân của bồ-đề tâm (lập bồ- 
để hạnh) là ước muốn làm những phận sự tiếp theo 
sau sự phát tâm bồ-đề. Phát tâm bồ-để ví như người 
muốn đi Ấn Độ, lập bô-đề hạnh là như người đã thực 
sự khởi hành. Có hai cách cử hành lễ thọ Bồ-đề tâm 
giới. Một cách là thọ hai phần ấy riêng biệt; điều này 
theo tác phẩm Bồ-tát địa của Vô Trước. Cách thứ hai 
là hai phần thọ cùng lúc, theo tác phẩm Hành Bồ-tát 


Giải thoát trong lòng tay | 355 


hạnh của Shantideva. Bạn muốn theo cách nào cũng 
được, nhưng có người cho rằng một cách là theo hệ 
thống Trung quán còn cách kia theo hệ thống Duy 
thức. Tuy nhiên về cách đề cập sự phát bổ-để tâm thì 
hai hệ thống này không trái nhau. Theo truyền thống 
của tôi, thì sau khi bạn đã thọ giới theo hình thức lập 
bồ-để nguyện, bạn không thể huấn luyện về những 
phận sự của Bồ-tát, mà bạn chỉ có thể phát tâm bồ- 
đề. Khi bạn theo hình thức lập bồ-để hạnh, thì theo 
truyền thống, bạn có thể làm cùng lúc cả hai việc. 
Ngày mai tôi sẽ cho cả hai hình thức thọ bồ-đề tâm, 
là bồ-đề nguyện và bổ-đểề hạnh. 


Khi ấy chúng tôi dâng một mandala và tụng bài 


nguyện Lamrim. Rồi ngài hướng dẫn cho chúng tôi lặp 
lại ba lần như sau: 


Mong con phát triển được những đúc tính 
Của tâm bồ-đề tôn quý tối thượng 

Mà con chưa phát triển. 

Xin cho bồ-đê tâm con tăng, không giảm, 


Và càng ngày càng mạnh thêm. 


(Khi ấy chúng tôi tụng một lần bài “Mong cho 
tất cả hữu tình, những bà mẹ chúng con, được hạnh 
phúc...” tiếp theo tụng một lần bài “Xin cho thọ 
mạng bậc tôn sư chúng con không bị hiểm nguy...” 
Rồi khi kết thúc, chúng tôi tụng “Tất cả chư Phật, 
đấng Chiến thắng...”). 


Ngày thứ hai mươi bốn 


l đầu trong ngày được dành để đọc kinh, cúng 
bánh lễ, vân vân. Sau đây tường thuật phần thứ hai. 
Khi Kyabje Pabongka Rinpoche thăng tòa, chúng tôi 
cử hành một nghi lễ chuẩn bị dài, gồm những lễ cúng 
dường, vân vân. Mỗi người trong chúng tôi tay phải 
dâng một mandala cúng dường để xin thọ Bồ-tát giới. 
Những cúng phẩm tượng trưng này được chuyển qua 
toàn thể thính giả làm thành một chồng đặt trước mặt 
bậc thầy. Rinpoche trích dẫn đức Tsongkapa, vị Pháp 


vương của ba cõi: 


Phát bô-để tâm là đại lộ 
Đưa đến tối thượng thừa... 


Ngài nhắc lại những lợi lạc của tâm bồ-đề và 


gợi cảm hứng cho chúng tôi bằng cách phác họa con 


Giải thoát trong lòng tay | 297 


đường tu tập, khởi đầu là sự khó được tái sinh thân 
người. Rồi chúng tôi bắt đầu phép quán. Chúng tôi 
phải tưởng tượng mình được vây quanh bởi tất cả hữu 
tình dưới hình dạng loài người - bên phải là người 
nam cùng đứng với cha, bên trái là người nữ cùng 
đứng với mẹ. Quán bậc thây thành hình dạng đức 
Phật Thích-ca được vây quanh bởi ngàn vị Phật hiền 
kiếp. Trước sự hiện diện của những bậc thầy, chư 
Phật Bồ-tát đã triệu thỉnh, chúng tôi quỳ gối xin quy 


y. Ngài nhắc lại bài kệ sau đây 3 lần: 


Từ hôm nay cho đến ngùy giác ngộ, 
Con xin nương tựa Phật, Pháp và thánh chúng 
Với công đức con có được nhờ bố thí, vân vân, 


Mong con thành Phật quả để lợi lạc hữu tình. 
Sau đó chúng tôi lập bồ-đề nguyện, đọc 3 lần: 


Tôi nguyện đạt giác ngộ 

Để giải thoát tất cả hữu tình 
Hết nỗi kinh hoàng của sinh tử. 
Tôi thê sẽ không bao giờ quên 
Tâm nguyện bồ-đê đã phát 

Cho đến khi đạt thành Phật quả. 


Kế tiếp là phần thực sự lập cả 2 lời phát nguyện 
- bổ-để nguyện và bồ-đề hạnh, nghĩa là hình thức 
phát nguyện và hình thức dấn thân trong sự phát tâm 


358 | Pabongka Rinpoche 


bôổ-đềể. Trước hết khẩn cầu chư Phật Bồ-tát, sau đó 


chúng tôi lặp lại ba lần như sau: 


Kính lễ chư Thượng sư, chư Phật, Bồ-tát! 
Con khẩn câu chư vị, xin lắng nghe con: 
Như chư Phật trong quá khứ 

Đã phát lời nguyện thành Phật 

Rồi tuân tự trải qua sự tu tập của một Bô-tát, 
Cũng vậy hôm nay, vì muốn lợi lạc hữu tình, 
Con phát tâm bô-đề, 

Và sẽ tuần tự tu tập Bô-tát hạnh. 


Sau đó chúng tôi đọc một lần bài sau đây để 
bày tổ sự vui mừng đã được thọ giới: 


Bây giờ cuộc đời tôi mới có kết quả: 

Đã được tái sinh thân người thù thắng, 

Nuy tôi lại được sinh vào dòng dõi chư Phật, 
Và trở thành một pháp tử của chư Như Lai. 


Kyabje Pabongka Rinpoche đọc lên vài bài nói 
về giới Bồ-tát, và giải thích ý nghĩa. Rồi ngài bảo các 
đệ tử: 


— Khi chúng ta phát tâm bồổ-đề, tất cả cõi Phật 
trong mười phương đều chấn động, khiến cho tại đấy 
pháp tòa chư Phật đang ngồi và mọi vật khác đều lung 
lay. Những vị theo hầu chư Phật sẽ hỏi nguyên do của 


Giải thoát trong lòng tay | 259 


chấn động ấy, và chư Phật sẽ trả lời họ rằng: “Chính 
vì tại xứ tuyết Tây Tạng, nơi ẩn cư tịch mịch Chuzang, 
trước mặt một vị Lama tên Taenzin Trinlae Gyatso, 
đệ tử ông ta là... đã phát tâm bồ-đề.” Các ngài sẽ cầu 
nguyện cho tâm bồ-để ấy không thối chuyển và nam 
nữ giới tử sẽ hoàn tất phận sự của Bồ-tát. 


Khi ấy Pabongka Rinpoche nhận những vật mà 
chúng tôi đã mang đến tùy sức ngài có thể nhận, phần 
còn lại giao cho những người hầu. Ngài nói tiếp: 


— Bây giờ chúng ta đã có được vô lượng công đức 
nhờ giảng dạy và lắng nghe giáo lý Lamrim. Hãy xét 
nội cái công đức chúng ta đạt được do phát tâm bồ- 
đề! Đế khỏi mất đi công đức đã tích lũy, chúng ta hồi 
hướng lên đức Di-lặc, bậc thầy che chở chúng ta. Khi 
ngài giáng thế trên châu lục này, hiến bày thắng ứng 
thân để làm các phật sự, chúng ta sẽ ở trong số những 
môn đệ của ngài nhờ năng lực công đức hôm nay. 
Chúng ta sẽ thưởng thức vị cam lô của lời ngài và 
được ngài thọ ký tương lai thành Phật. Vậy chúng ta 
sẽ hổi hướng công đức cho mục tiêu này. Sau khi lặp 
lại lần thứ 3 bài tụng hồi hướng, tôi sẽ dâng đồ cúng 
dường của quý vị lên hư không. Tất cả quý vị phải 
quán tưởng những đồ cúng này là công đức của mình 
dưới hình dạng tám tướng tốt lành, bảy dấu hiệu của 
chuyển luân vương, vân vân. Hãy tưởng tượng những 
đổ cúng này sẽ vây quanh đức Di-lặc trên cõi trời Đâu 
Suất, và Ngài sẽ nói: “Những công đức này khiến ta 


hoan hỉ” và Ngài cầu nguyện cho quý vị. 


360 | Pabongka Rinpoche 


Sau đó ngài hướng dẫn chúng tôi lặp lại ba lần 
lời kệ sau đây: 


Khi vừng thái dương Di-lặc đại hùng 
Lên trên đỉnh đôi ở bô-đề tràng, 

Mong sao đóa sen trí tuệ con bừng nở; 
Mong sao vô số hữu tình được toại ý. 
Mong sao đức Di-lặc, đấng Chiến thắng, 
Sẽ hoan hỉ đặt tay lên đầu con, 

Thọ ký cho con thành bô-đê vô thượng. 
Mong sao con sớm đạt giác ngộ, 


Vì lợi lạc cho tất cả hữu tình. 


Sau khi lặp lại lần thứ ba, ngài dâng cao đồ cúng 
lên hư không. 
b) Làm thế nào để cho tâm Bồ-đê không thối chuyển 
Có hai lời khuyên: 
IVB2.3.2.2b(i) Liên hệ đến bồ-để nguyện; 


IVB2.3.2.2b(ii) Liên hệ đến bồ-để hạnh. 


bi) Lời khuyên liên hệ đến bồ-đê nguyện 


Gồm hai: Tạo nhân lành để đời này khỏi thối 
tâm bồ-đề; và tạo nhân lành để không bao giờ rời tâm 


bồ-đề trong những đời sau. 


Giải thoát trong lòng tay | 361 


* Tạo nhân lành để đời này khỏi thối tâm bô-đề: 
Có bốn: 
— Nhớ lại lợi lạc của sự phát tâm 


- Lặp lại lời nguyện ngày ba lần đêm ba lần để khỏi 
quên, và để tăng trưởng bổ-đề tâm đã phát. 


— Ngăn ngừa ý xấu phát sinh, như mỗi khi bị ai hại, bạn 


lại nghĩ “Tôi sẽ không làm việc vì lợi ích cho hắn.” 


— Tích lũy phước và trí để tăng trưởng tâm bồ-đề. 


* Tạo nhân lành để không bao giờ rời tâm bô-đề trong 
những đời sau 


Có hai 


- Tránh bốn hành vi có hắc nghiệp báo là: cố ý nói 
dối với thầy dạy, bổn sư, tu viện trưởng, thầy truyền 
giới...; buồn bã khi thấy người khác làm việc công 
đức; vì sân giận mà nói những lời khiếm nhã với Bồ- 
tát; có hành vi lừa dối kẻ khác, không tâm vị tha. 


- Làm bốn việc có bạch nghiệp báo là: Tinh tấn từ bồ 
sự nói láo cố ý; không lừa dối chúng sinh mà có 
thiện chí giúp đỡ họ; ca tụng Bồ-tát như bậc thầy; 
làm cho hữu tình được mình săn sóc phải tôn trọng 


tâm bô-đề. 


362 | Pabongka Rinpoche 


bqii) Lời khuyên liên hệ đến bô-đê hạnh 


Kyabje Pabongka Rinpoche nói chỉ tiết về sự cần 
thiết phải học tập để giữ giới Bồ-tát đã thọ một cách 
nghiêm túc, làm thế nào để không ô nhiễm bất cứ 
giới nào trong 10 giới trọng hay 48 giới khinh. Rồi 


ngài tiếp tục: 


Mặc dù tôi đã dạy quý vị 
Con đường đưa đến giải thoát, 
Hãy biết sự giải thoát của bạn 


Tùy thuộc vào chính bạn. 


Hãy tu tập bất cứ pháp nào bạn có thể tu, để 
việc giảng dạy của tôi không là công uống. Cũng như 
thương gia tải hàng lên lưng lừa, ngựa... vừa sức chúng, 
mỗi người trong các bạn ít nhất phải thực hành tùy 
theo giới hạn khả năng mình. Tâm trí có người thù 
thắng, có người ít thù thắng, lại có người ám độn; 
nhưng trên tất cả ai cũng nên lấy bồ-để tâm làm pháp 
tu chính yếu của mình. Bạn hãy theo bất cứ đề mục 


thiền nào sẽ giúp cho bổ-đểề tâm đã phát. 


Trước hết nên tận tụy với một bậc thầy và thực 
hành những chỉ giáo của vị ấy. Rồi phát tâm mong 
mỏi rút tỉa được vài ý nghĩa từ cuộc đời mình. Nếu 
không rút tỉa tỉnh hoa ngay từ bây giờ thì chắc chắn 
sau khi chết bạn sẽ không thể chọn lựa chỗ tái sinh. 


Nếu tái sinh vào đọa xứ bạn sẽ khổ không chịu nổi. 


Giải thoát trong lòng tay | 363 


Bởi thế phải tìm cách tự cứu mình khỏi tái sinh vào 
đọa xứ. Nhưng các thượng giới cũng có những nỗi khổ, 
và sau khi được lên thượng giới, bạn sẽ lại tái sinh 
vào các đọa xứ. Khi xét kỹ điều này, chắc chắn bạn 
sẽ mong thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng giải thoát 
một mình mình chưa đủ, vì thực đáng khinh bỉ biết 
bao nếu ta ruông bỏ tất cả chúng sinh đã từng là cha 
mẹ bà con mình. Như thế điều thích hợp là đi vào Đại 
thừa ngay bây giờ, vì trước sau gì bạn cũng phải đi 
con đường ấy. 


Cổng vào Đại thừa duy nhất là sự phát bồ-để 
tâm, bởi thế bạn phải nỗ lực tìm cách phát tâm bồ- 
đề. Nếu không cần nỗ lực vẫn có bồ-đề tâm thì bạn 
có thể chịu đựng khó nhọc lâu dài để làm việc cho 
tất cả chúng sinh. Tuy nhiên bạn sẽ cảm thấy vô cùng 
khó chịu khi thấy mọi chúng sinh như những bà mẹ 
của mình đang bị đau khổ giày xéo. Đây là loại bồ-để 
tâm đặc biệt khiến bạn muốn đi vào con đường mật 
tông tối thượng thừa. Để đi đến chỗ thuần thục, bạn xin 
thọ bốn pháp quán đảnh từ một bậc Kim Cương sư đủ 
tư cách. Bằng cách ấy bạn đạt đến gần sự hợp nhất giữa 
ánh sáng và thân huyễn. Muốn đạt đến hợp nhất thực 
sự, bạn phải thiền quán giai đoạn phát sinh cũng như 
giai đoạn thành tựu. Qua những giai đoạn ấy, bạn chắc 
chắn đạt trạng thái hợp nhất của bậc Vô học chỉ trong 


một đời ngắn ngủi vào thời đại suy đồi này. 


Muốn thành tựu điều ấy, thì trước giai đoạn hợp 
nhất thực sự, bạn phải đạt đến cận hành định của nó, 


364 | Pabongka Rinpoche 


cùng với những giai đoạn tịnh và bất tịnh của thân 
huyễn. Nhưng muốn đủ thuần thục để làm việc này, 
thì chắc chắn bạn phải hoàn toàn nắm vững những 
cấp độ thô của giai đoạn phát sinh, và trước đấy bạn 
phải được bốn sự quán đánh để gieo trồng trong tâm 
thức những hạt giống của bốn thân. Nhưng để trở 
thành một pháp khí thích hợp cho phép quán đảnh, 
thì trước hết phải thanh lọc dòng tâm bằng bồ-để tâm 
- một phần của đạo lộ không chung với thanh văn 
thừa. Vậy bạn phải có những nguyên nhân để phát 
bồ-đề tâm như sau: có tâm bi mẫn không chịu nổi thấy 
chúng sinh đau khổ. 


Nguyên nhân chính để phát tâm bi mẫn là 
không chịu nổi những khổ tổng quát và đặc biệt của 
sinh tử mà chính mình đã trải qua. Điều này sẽ thúc 
đẩy bạn từ bỏ sinh tử. Nhưng trước đấy bạn phải phát 
sinh nỗi kinh hoàng đối với những thống khổ trong 
các đọa xứ. Và làm sao bạn có thể triển khai những 
điều này nếu trước đó bạn không quán sát luật nhân 
quả và nỗi bấp bênh bạn sẽ đương đầu sau khi chết? 
Bạn phải triển khai những điều này. Cái nguyên nhân 
duy nhất khiến bạn nghĩ đến việc khởi hành trên một 
con đường như vậy chính là quán sát thân người khó 
được và hoàn toàn có ý nghĩa. Và muốn triển khai tất 
cả những điều ấy, thì trước hết bạn phải tận tụy với 
một bậc thầy có đức hạnh, bằng tư tưởng và hành vi. 


Như vậy bạn không thể đạt ngay đến những 
trình độ cao, mà phải luyện tâm bằng cách nghiên 
cứu toàn thể tiến trình của đạo lộ, bước đầu bằng sự 


Giải thoát trong lòng tay | 365 


thờ kính thầy. “Nghiên cứu sơ đồ của đạo lộ” có nghĩa 
là bạn học một đề mục thiền đặc biệt nào đó một thời 
gian, để làm cho bạn cảm thấy “tôi đã triển khai thực 
chứng trong dòng tâm thức.” Như thế bạn hãy đi suốt 
con đường qua những để mục ấy khởi đầu theo Lam- 
rim là thờ thầy đúng cách. Hãy cố phát triển tuệ quán 
trong từng để mục thiên. Sau khi làm như vậy, hãy 
luyện tập thêm nhờ thiền định phản quan. Nhưng hãy 
cố phát sinh tuệ giác bằng cách luyện tập bất cứ để 


mục nào mà bạn chưa nắm vững được. 


Trong đời hiện tại chúng ta đã gặp những giáo 
lý vô cấu này trong cả kinh điển lẫn mật điển không 
lỗi lầm. Với một cơ may như thế, mà nếu bạn không 
phát sinh ngay cả một ước muốn đối với mật điển thì 
thật là đáng tiếc. Làm sao bạn có thể thực hành những 
thiền định phản quan vào các giai đoạn phát sinh và 
thành tựu của mật điển về một vị thần bảo hộ như 
Guhyasamàja, Heruka hay Yamàntaka? Hãy làm những 
thiên quán phản quan về tất cả giáo lý! Đây là một 


lối tu toàn diện. 


Nếu đã có thể triển khai được tuệ quán gượng 
ép vào các để mục cho đến bồ-đề tâm, thì hãy trở lui 
lại từ đầu; bấy giờ bạn sẽ đạt được tuệ quán một cách 
không khó khăn vào mỗi một đề tài ấy. Cách làm việc 
xuyên qua suốt đạo lộ này cũng giống như du hành 
trên một con đường nhiều lần cùng một hướng. Trước 
hết hãy triển khai tuệ quán vào các đề mục đưa đến 
tâm bồ-đểề bằng cách ấy, và sau đó hãy làm nỗ lực 


366 | Pabongka Rinpoche 


thêm ở từng giai đoạn của đạo lộ bằng các mật điển. 
Nếu làm như vậy bạn sẽ phát triển những thực chứng 
phi thường trong dòng tâm thức. Đây là lời tuyên bố 
được tìm thấy trong các mật điển và những kiệt tác 
của những hành giả vĩ đại. Và cũng như bậc thánh 
Ensapa và môn đệ, chẳng bao lâu bạn cũng có thể thể 
hiện trạng thái Kim Cương Trì, sự hợp nhất, trong một 
đời ngắn ngúi vào thời đại suy đồi này. 


Bây giờ hãy lập nguyện hướng dẫn 6 loài chúng 
sinh cùng tận biên giới của hư không, đến quả vị Phật 
vô song, nguyện làm lắng dịu những thống khổ của 
chúng; và vì lý do đó ta sẽ phát tâm bồ-đề, hành hạnh 
Bồ-tát. Chúng ta hãy tụng bài nguyện sau cùng trong 
tác phẩm Hành Bồ-tát hạnh. Đây không phải là pháp 
hành của bậc tôn sư tôi, nhưng gần như đây là điều 
mà những vị giữ ngai tu viện Ganden và môn đệ vẫn 
làm. Đây cũng đủ là lý do khiến chúng ta làm sống 
lại tập tục này. Yêu câu quý vị hãy tụng bài ấy với 
tâm không phân tán. 


(Khi ấy ngài hướng dẫn chúng tôi tụng bài hồi 
hướng rút từ tác phẩm Hành Bồ-tát hạnh. Chúng tôi 
dâng một mandala để tạ ơn đã được thụ giáo, và làm 
những cầu nguyện tiếp theo, những bài kệ cầu điềm 
lành vân vân, điều này phù hợp với truyền thống Lam- 
rim, tỉnh túy của toàn thể nên giáo lý. Ngài đã từ bi 
biết bao khi xua tan bóng tối khổng lô của chúng tôi 
liên hệ đến 3 cõi. Lòng từ bi này vẫn còn mãi cho đến 
tận cùng thời gian.) 


LỜI CUỐI SÁCH 
CỦA TRIJANCG RINPOCHE 


Hỡi đấng Kim Cương Trì 

Tối thượng trong giáo lý đức Như Lai! 

Với làn kiếm từ bi, Ngài phá hủy chấp hữu. 
Tâm Ngài quảng đại bao la. 

Ngài tuyên dương nên giáo lý 

Tốt nhất trong các thiện sự của Phật. 

Ngài thức tỉnh quần sanh từ giấc ngủ vô minh. 
Như vừng trăng có những dấu ấn tối hậu 
Của tánh Không và Đại bi, 

Làm dâng nước triều trên hồ trong, 

Ánh sáng của Ngài 

Làm cho hoa sen tâm con bừng nở; 


Ôi chúa tể trong các dòng họ Phật, hãy trở lại 


368 | Pabongka Rinpoche 


Và một lần nữa, xin Ngài 

Hãy là viên ngọc ước trên đỉnh đầu con. 
Hỡi đấng che chở, chân ngôn của Ngài 
Thật quý báu qua trăm ngàn thời kiếp, 
Làm lắng dịu dục vọng của thế gian 

Và niềm bình an vị kỷ. 

Những kẻ may mắn 

Xem lời Ngài vô cùng quý báu; 

Con nguệch ngoạc kính ghi 

Những chỉ giáo của Ngài. 

Hỡi vị nhập thể của toàn tri 

Làm im miệng những kẻ phỉ báng, 

Nơi Ngài hội tụ tất cả 

Những cấp bực của giáo lý đức Tsongkapa. 
Bằng ánh quang minh vô tỉ 

Về giáo lý và thân chứng, 


Ngài dẫn dắt chúng con qua cỗ xe Tối thượng 


Bằng phương tiện phù hợp tri thức chúng con. 


Tất cả kinh tuyệt hảo của đấng Mâu-ni, 
Như bảo châu đối với hữu tình 

Chỉ giáo tối thượng này cốt thực chứng: 
“Xem mọi sự như chỉ giáo của bậc thầy” 
Tu theo cách ấy sẽ làm chư Phật hoan hỉ 
Làm thất bại bốn ma 

Và gióng lên hồi trống chiến thắng. 


Con đã đưa ra những tư tưởng sâu xa 


Giải thoát trong lòng tay | 369 


Của đấng Mâu-ni không lầm lỗi. 

Mong sao giáo pháp này lan rộng 

Và dễ dàng hoàn tất hai mục đích. 
Mong sao sẽ có nhiều người thực hành 
Đạo lộ rất khó gặp này; 

Mong sao họ hợp thành một biển lớn, 
Hành vi họ không bị ô nhiễm, 

Tâm trí họ thâm nhập tỉnh túy của đạo 
Là trực ngộ tự tính bản lai. 

Còn con đường nào khác cho hữu tình 
Sáng sủa rõ ràng hơn lý duyên khởi — 
Tính vô ngã của sinh và diệt? 

Viên ngọc như ý 

Cũng không sánh được thân người 
Đừng ngụp lặn trong cuộc đời tầm thường; 
Hãy lấy sự chứng đắc hạnh phúc tối hậu 
Làm cứu cánh vĩnh cứu của ngươi. 
Như thế thì ai mà không tiến 

Trên đạo lộ thượng thừa? 

Những người mong muốn giải thoát 

Sẽ không xem con đường nào là nhất 
Mà sẽ y cứ vào tỉnh túy sâu xa 

Của một nên giáo lý toàn vẹn — 

Để thỏa mãn tất cả hy vọng của mình. 
Mong sao những nỗ lực của con, 


Làm cho công đức tràn ngập như biển, 


370 | Pabongka Rinpoche 


Biến thành chuỗi ngọc lóng lánh ánh trăng 
Dài vô tận để viền quanh hoàn vũ! 

Duyên khởi pháp — 

Mầu nhiệm vô biên, thần thông quảng đại, 
Giáo lý vô cấu của đức Như Lai, 

Như một viên bảo châu trên đỉnh trời người 
Như vừng trăng với những tia mát dịu. 

Xin trăng này hãy lên cao, tỏa sáng 

Trên những đóa lài diễm phúc. 

Xin trăng hãy tẩy trừ những đau đớn 

Của ba cõi luân hồi. 

Xin cho ánh trăng này lan tỏa 

Trên mặt nước lăn tăn 

Của biển giáo lý bất tận, 

Làm hiển lộ tất cả kho tàng pháp bảo. 


Mong truyền thống Gelug cao quý sẽ lâu bền 


Hỡi hồ sen với những đóa hoa vàng viên mãn. 


Taenzin Gyatso như chúa tế núi Tu Di 

Vượt trên tất cả những ngọn núi ở đời 

Và những đỉnh bình an vị kỷ. 

Toàn trí, từ bi và năng lực chư Phật 

Làm nên những cực vi của ngọn núi Ngài. 
Mong Ngài ở với chúng con trăm ngàn kiếp! 
Mong sao những thiện sự của Ngài sáng chói 
Như những hoa tai của chúa tế trời, trăng. 
Hỡi Lhasa quang minh, 


Giải thoát trong lòng tay | 371 


Đô thị của hạnh phúc vĩnh cửu, 

Một cõi Phật ở giữa miền đất chúng con; 
Mong sao bầu trời Lhasa thành bảo cái 

Với những vầng mây chở đầy công đức 

Làm thỏa mãn chúng sinh với pháp vũ cam lô. 
Hỡi bậc tôn sư từ bi tối thượng, 

Chúng con nguyện nương tựa Ngài đúng cách 
Nguyện Ngài luôn an trụ trong giọt tủy báu 
Trên đỉnh đầu chúng con. 

Nguyện cho chúng con được mang đi 

Qua đạo lộ thượng thừa 

Trên đôi cánh chim thần Kim sí điểu! 
Nguyện cho con hoàn tất những ba-la-mật 

Vì tất cả hữu tình đầy cả hư không; 

Nguyện con đạt thành Mười lực 

Dưới cội bồ-để, và sớm thành chánh giác 


Như Kim cương quang vinh. 


Pabongka Dorje Chang, bậc thầy của mọi hệ 
phái, là một hiện thân vô song, tỉnh túy của toàn trí, 
từ bi, năng lực và thiện sự của chư Phật Bồ-tát trong 
ba đời. Do từ bi thúc đẩy, với những hành vi thiện xảo 
bất khả tư nghì, ngài đã chuyển hóa những kẻ chậm 
lụt như tôi thành những chúng sinh đủ duyên may để 
tu tập Tối thượng thừa. Đây là lòng tử tế vô tỉ của bậc 
thầy chúng ta, mà danh hiệu tôi xin nêu lên: Jetsun 
Jampa Taenzin Trinlae Gyatso Paelzangpo. Ngài bố 


372 | Pabongka Rinpoche 


thí khóa giảng dạy theo yêu cầu của Yangdzom Tser- 
¡ng, một phu nhân có đức tin vô song đã lập lời thỉnh 
cầu để hồi hướng công đức cho hai nhà quý tộc quá 


cố, Jigme Namgyael và Puntsog Rabgyae. 


Khóa giảng được bố thí vào năm Con Chim Sắt 
(1921) trong sân tranh luận của Am ẩn cư Chuzang tại 
Nyangtraen. Ngài phối hợp ba giáo lý về các giai đoạn 
của đạo lộ đến toàn giác: bản văn ngắn gọn Con 
đường Nhanh, và hai hệ phái triển khai từ tác phẩm 
Lời đức Văn-thù — một ở tỉnh trung ương và một ở 
miền nam. Khóa giảng cũng bao gồm một chương về 
cách tu tâm gồm bảy điểm. Với lòng từ bi vô thượng 
ngài đã bố thí một thời giảng dạy sâu sắc theo kiểu 


nói chuyện thân mật. 


Mặc dù chỉ là kẻ sơ cơ bất tài, tôi đã có cái may 
mắn tham dự khóa giảng sâu rộng này và thưởng thức 
vị cam lổ trong đó. Dagyab Dongkong Rinpoche từ 
miền Ra thượng đã ghi chú mỗi ngày, và Pabongka 
Dorje Chang đã duyệt lại cho đến đoạn 4 ở phần nghỉ 
thức chuẩn bị: “Khẩn cầu ruộng phước.” Ngài 
Pabongka Rinpoche, mà thiện sự lợi lạc hữu tình rộng 
lớn như hư không, đã để lại tác phẩm trong tình trạng 
dở dang, nên tôi lãnh trách nhiệm hoàn tất. Tôi rất 
sung sướng làm công việc của bậc thầy mà tôi xem 
như cha. 


Thỉnh thoảng tôi nhận những gợi ý từ nhiều 


Lama và Lama tái sinh đã lắng nghe những chỉ giáo 


Giải thoát trong lòng tay | 373 


truyền khẩu của ngài, cũng như từ những vị Geshe 
tỉnh thông có thực chứng ở khắp xứ Tây Tạng. Bởi thế 
tôi đã thêm nhiều chỉ tiết vào bản thảo các bài giảng 
của ngài về Lamrim vào nhiều thời gian khác nhau. 
Tôi tham khảo một cách toàn triệt để đưa tác phẩm 
này lên một tiêu chuẩn cao. Tuy nhiên, vì bị gián 
đoạn nhiều lần, và không có đủ thì giờ, nên công việc 
này, mà tôi xem như một lễ dâng hiến, đã phải mất 
một thời gian khá dài để hoàn tất. 


Thư ký của Pabongka Rinpoche, Gelong Lzang 
Dorje, ghỉ nhớ những giáo lý khẩu truyền không thua 
gì Ananda. Mỗi khi nhàn rỗi, ông duyệt lại tác phẩm 
này và gợi ý nên để những tiêu để chỗ nào, vân vân. 
Ông đã giúp tôi trong một thời gian dài và hi sinh thì 
giờ củúa mình một cách không vị kỷ. Tôi cũng duyệt 
lại mỗi khi có giờ rảnh, sửa lại những chỗ không đúng 
với lời thầy; và thêm một vài chỉ giáo khẩu truyền mà 
tôi đã được nghe. 


Tôi đã khổ công trong việc biên tập sách này 
với hi vọng làm người trung gian cho bậc tôn sư từ 
mẫn của tôi và mong nó sẽ lợi lạc cho tất cả. Thầy 
tôi đã săn sóc tôi từ lúc tôi lên sáu lên báy; với lòng 
bi mẫn và năng lực gia trì tối thượng thầy đã nâng tôi 
lên từ địa vị thấp hòn. Tôi lười biếng, sống không 
đúng pháp, và thường làm trái lại những điều tôi ưa 
dạy bảo người khác làm. Tôi, Lozang Yeshe Taenzin 
Gyatso, còn được gọi Ganden Trijang Tulku, thầy giáo 
đạo của đức Dalai Lama, đã hoàn tất sách này vào 


374 | Pabongka Rinpoche 


thứ Bảy, Ngày thứ mười lăm, tháng thứ mười, năm 
Con Chim Lửa (năm Dậu, hành Hỏa - 1957), sao Ro- 
hinì. Đây thật là một ngày rất tốt lành vì công trình 
đã được hoàn tất. 


Nguyện cầu cho nên giáo lý quý báu này về 
Những giai đoạn của con đường Giác ngộ sẽ tồn tại 
lâu dài! Mong sao giáo lý này sẽ lan rộng và được 
truyền bá khắp mười phương, mãi mãi! 


Om svastil 


Omye dharma hetu prabhavà hetun teshàn tathà- 
gato hyavadat, teshànchayo nirodha evam vàdì mahà 
shramanahye svàhà! 


Phụ Lục 1 
BA CĂN BẢN CỦA ĐẠO LỘ 


Kính lễ chư vị tôn sư. 

Con sẽ trình bày ý nghĩa 

Tỉnh túy của các kinh Phật thuyết, 

Con đường Phật và Bồ-tát ngợi khen 
Cổng vào cho người khát khao giải thoát. 
Người không màng hạnh phúc thế gian 
Mà mong làm cho đời mình có ý nghĩa, 
Sẽ theo Con đường khiến Phật hài lòng. 
Hỡi người may mắn, hãy lắng nghe. 

Nếu không có sự Từ bỏ thuần túy, 

Thì không thể chấm dứt thèm khát 
Những quả báo tốt trong sinh tử luân hồi; 
Và vì tất cả hữu tình có thân 


Đều khát khao hiện hữu, 


376 | Pabongka Rinpoche 


Nên họ hoàn toàn bị trói buộc. 

Bởi thế khởi đầu, hãy hướng đến Từ bỏ. 
Thân người rất khó được, 

Mạng sống không kéo dài; 

Tâm thường nghĩ như vậy, 

Làm ngơ chuyện đời nay. 

Quán sát thật sâu xa 

Luật nhân quả không dối 

Quán nỗi khổ luân hồi 

Hết màng chuyện đời sau. 

Quán chiếu như vậy, cho đến lúc 

Hết ước mơ gì trong sinh tử phù hoa, 
Đến mức ngày như đêm, 

Trong tư tưởng đều khát khao giải thoát, 
Là trong tâm đã phát sinh Từ bỏ. 
Nhưng không có tâm bồ-đề thuần khiết 
Thì từ bỏ cũng không thể làm nhân tố 
Đưa đến phúc lạc Vô thượng bồ-đề. 

Bởi thế người có trí biết phân biệt 

Sẽ phát tâm bồ-đề vô thượng. 

Bị cuốn phăng bởi bốn dòng thác mạnh 
Bị xiểng xích của nghiệp khó dừng 

Bị tóm bẫy trong lưới chấp thủ kiên cố 
Bị ngộp thở trong khói ám vô minh, 
Hữu tình không ngừng chết và tái sinh 
Để liên tục chịu bức bách với ba thứ khổ 


Giải thoát trong lòng tay | 377 


Đấy là tình trạng những cha mẹ ta: 

Hãy quán sát tình huống này, 

Để phát tâm bồ-để vô thượng. 

Dù đã quen với từ bỏ và tâm bồ-đề, 
Song nếu không có trí tuệ 

Hiểu rõ cách tổn tại của các pháp 

Thì không nhổ gốc khổ trong Ba cõi — 
Vậy hãy nỗ lực bằng các phương tiện 
Để thực chứng duyên khởi. 

Người nào thấy nhân quả là tất yếu, 
Trong các pháp thế gian, xuất thế gian 
Và làm chánh lại nhận thức của họ, 

Là đi trên đạo lộ làm chư Phật vui lòng. 
Hiện tượng các pháp duyên sinh 

Không phải là ảo giác; nhưng có kẻ 
Hiểu lầm tánh Không là không tướng. 
Khi còn thấy hai thứ khác nhau 

Thì không hiểu được tôn ý đức Như Lai. 
Hiểu Tánh không đi liền với Duyên khởi 
— không phải thay thế nhau — 

Nhận thức ấy phá hủy mọi chấp hữu 
Thế là hoàn tất được tri kiến phân tích. 
Khi loại bỏ cả hai cực đoan không, hữu, 
Hiểu Tánh không hiện thành nhân quả, 
Thì sẽ không bị ảnh hưởng 


Của những quan điểm cực đoan. 


378 | Pabongka Rinpoche 


Sau khi hiểu đúng những điểm này 
Về ba Căn bản của đạo lộ, 
Hãy độc cư, phát triển tỉnh tấn lực; 
Không lâu sẽ đạt đến điều hằng mong. 

(Trên đây là lời khuyên cúa bậc tu sĩ đa văn 
Lozang Dragpa - tức Tsongkapa — cho Ngaang Dragpa, 
một quan chức ở Tsako.) 


Phụ Lục 2 


TRANG HOÀNG YẾT HẦU 
NHỮNG NGƯỜI MAY MẮN 


(Ma: nghi lễ chuẩn bị gồm từng đoạn ngắn gọn để 
tụng đọc trong lúc giảng dạy Lamrim, Con đường 
Nhanh, do Lampael Lhendrub ở Dagpo soạn.) 


Trước bậc thầy không khác đức Phật và đấng 
Kim Cương Trì, con xin dập đầu kính lễ và quy y trong 
tất cả thời gian. Xin thầy hãy che chở con vì lòng từ 
bi rộng lớn. 


Đây là những chỉ giáo của đức Gyelwa Ensapa 
về sự tụng đọc phải làm ở phần thứ sáu trước thời 


thiên quán Lamrim: 


Nghi thứ Nhất: lau nhà, bày các biểu tượng thân khẩu 
ý Giác ngộ 


380 | Pabongka Rinpoche 


Nghi thứ Hai: kiếm đô cúng hợp pháp và bày biện 
đẹp mắt 


Nghi thứ Ba: ngôi trên bồ đoàn theo cách đức Tỳ-lô- 
giá-na; thành khẩn quy y và phát tâm bồ-đê. 


Trước hết, quán đối tượng quy y: 


Trong không gian trước mắt tôi là một bảo tòa 
rộng được nâng bằng tám con sư tử khống lồ. Trên tòa 
ấy có một bồ đoàn làm bằng một đóa sen nhiều màu, 
một mandala nhật luân và nguyệt luân. Trên ấy an 
tọa một hình ảnh mà bản chất là bổn sư tôi dưới hình 
dạng đức Thích-ca. Thân Ngài như vàng ròng, đỉnh 
đầu Ngài có tướng nhục kế nhô cao. Ngài có một mặt 
hai tay, tay phải bắt ấn địa xúc, tay trái bắt ấn nhập 
định trong khi Ngài cầm một bình bát đựng đầy cam 
lô bất tử. Ngài khoác y vàng, được trang hoàng với 
đầy đủ các tướng hảo và tướng phụ; Ngài cùng bản 
chất với ánh sáng và ngồi giữa một vùng quang mỉnh 
từ thân Ngài phát ra. Hai chân Ngài bắt chéo theo thế 
kiết già hoa sen. 


Xung quanh Ngài là những bậc thầy của tôi và 
các bậc thầy trong hệ phái, những thần hộ mạng, chư 
Phật, Bô-tát, nam thần, nữ thần và hộ pháp. Trước 
mỗi vị này là những pháp mà họ khẩu truyền, dưới 
dạng những sách tờ rời có bản chất ánh sáng. 


Những vẻ mặt của ruộng Phước này chứng tỏ rất 
hài lòng về tôi. Về phần tôi, tôi hết lòng tin tưởng các 
ngài khi nhớ lại những đức tính và lòng từ bi của họ. 


Giải thoát trong lòng tay | 381 


Từ vô thủy đến nay, con và mọi hữu tình đã làm 
mẹ con, bị trôi lăn trong sinh tử và nếm trải vô lượng 
khổ luân hồi nói chung và những thống khổ trong ba 
đọa xứ nói riêng. Ngay cả giờ đây cũng thật khó mà 
thấu hiểu cho hết tầm mức sâu rộng của nỗi khổ ấy. 
Nhưng bây giờ, con đã đạt được một điều đặc biệt khó 
có và rất lợi lạc, đó là thân người may mắn. Gặp được 
giáo lý Phật là rất khó, thế mà nay con đã gặp được. 
Nếu không đạt toàn giác như chư Phật, thì con lại 
phải trải qua toàn bộ thống khổ sinh tử nói chung, và 
những khổ trong ba đọa xứ nói riêng. Năng lực che 
chở con khỏi rơi vào đọa xứ là bậc thầy và ba ngôi 
báu. Bởi thế, vì tất cả hữu tình như mẹ mình, con xin 
quy y bậc thầy và Ba ngôi báu, với nguyện ước sẽ đạt 
thành Phật quả. 


Sau khi khởi tâm như trên, hãy đọc công thức 


quy y càng nhiều càng tốt: 


Con xin quay về nương tựa Thầy, 
Con xin quay về nương tựa Phật, 
Con xin quay về nương tựa Pháp, 


Con xin quay về nương tựa Tăng. 
Lặp lại câu sau đây ba lần để phát tâm bồ-đề: 


Cho đến ngày giác ngộ, con xin nương tựa 


Phật, Pháp, và thánh chúng, 


382 | Pabongka Rinpoche 


Với công đức có được nhờ bố thí, vân vân, 


Mong con thành Phật quả vì tất cả hữu tình. 


Tụng bài sau đây nhiều lần để làm cho bốn tâm 


vô lượng thấm nhuần dòng tâm thức bạn: 


Lành thay nếu tất cả hữu tình an trú tâm xả, 
thoát khói thân sơ yêu ghét. Mong sao con giúp họ đạt 
đến tâm trạng này. Xin chư thượng sư và thần linh gia 


trì năng lực cho con làm việc này. 


Lành thay nếu tất cả hữu tình có được hạnh 
phúc và nhân của hạnh phúc. Mong sao con giúp họ 
có được. Xin chư thượng sư và thần linh gia trì năng 


lực cho con làm việc này. 


Lành thay nếu tất cả hữu tình thoát được khổ 
đau và nhân của khổ đau. Mong sao con giúp họ thoát 
được. Xin chư thượng sư và thần linh gia trì năng lực 


cho con làm việc này. 


Lành thay nếu tất cả hữu tình không rời khỏi 
phúc lạc của sự tái sinh cõi cao và giải thoát. Mong 
sao con giúp họ đạt được điều ấy. Xin chư thượng sư 


và thần linh gia trì năng lực cho con làm việc này. 


Với những lời sau đây, hãy phát sinh tâm bồ-để 


mãnh liệt: 


Vì tất cả chúng sinh như mẹ mình, con nguyện 
làm tất cả để nhanh chóng đạt được vô thượng bồ-đề. 


Giải thoát trong lòng tay | 383 


Bởi thế con thiển quán về giáo lý dạy các chặng 
đường đưa đến giác ngộ - cánh cửa đi vào đạo lộ sâu 
xa của pháp Du-già Đạo sư. 


Xin cho mặt đất khắp nơi 
Không còn sỏi đá gai góc 

Bằng phẳng như lòng bàn tay 
Bản chất như ngọc lưu ly 

Nhưng vẫn rất là mêm dịu. 
Mong sao cúng phẩm nhân thiên 
Có thực và do tâm biến, 

Đồ cúng vô song của Phổ Hiền 


Nhiêu như mây tràn khắp hư không. 


Đọc ba lần: 


Om namabhagavate, vajra sara pramardane 
tathagàtaya, arhate samyaksam buddhaya, tadyatha, 
om vajre vajre, mahà vajre, mahà tejra vajre, mahà 
vidya vajre, mahà bodhichitta vajre, mahà bodhi man- 
dopa samkramana vajre, sarva karma àvarana vishod- 
hana vajre svàhà. 


Gia trì cúng phẩm với những lời sau đây: 


Do năng lực Tam Bảo, do thần lực gia trì của 
chư Phật Bồ-tát với Hai tích lũy (phước và trí), do 
năng lực thanh tịnh bất khả tư nghì của pháp giới, tất 
cả hãy trở thành chân như. 


384 | Pabongka Rinpoche 


Nghi thứ Tư: quán ruộng phước 


Trong hai truyền thống, chúng ta sẽ theo truyền 


thống Cúng dường Đạo sư, vì dễ tụng. 


Phép quán phước điền: 


Trong không gian, đại lộ chư thần sử dụng, 
Như phối hợp phúc lạc và tánh không — 
Giữa những cúng phẩm của Phổ Hiển 
Nhiều như mây trùng trùng điệp điệp, 
Có cây ước trang hoàng lá hoa và trái. 
Ngọn cây có bảo tòa rực rỡ năm màu, 
Trên bảo tòa một đóa sen to lớn 

Với những vầng nhật nguyệt, 

Vị bổn sư tôi đang an tọa, 

Người đã ba lần tử tế với tôi. 

Ngài tự bản chất vốn là tất cả chư Phật 
Dưới hình dạng một thầy tu áo vàng, 
Với gương mặt và nụ cười tỏa rạng. 

Tay phải ngài bắt ấn thuyết pháp; 

Tay trái ngài bắt ấn nhập định, 

Ngài cầm bình bát đựng cam lô. 

Thân mặc ba pháp y vàng chói, 

Đầu đội mão học giả hiển trí màu vàng. 


Đức Thích-ca Kim Cương Trì ngự ở tim 


Giải thoát trong lòng tay | 385 


- một mặt hai tay cầm chuông và chùy 
Ngài cùng ngồi với Dhatvoshvarì, 

thưởng thức Đại lạc và Tánh không; 
Mang trang sức quý báu, thiên y lụa là. 
Ngài có những tướng quý và tướng phụ 
Tỏa ra hàng ngàn tia sáng, 

Quanh ngài có áng cầu vồng ngũ sắc, 
Ngài ngồi thế hoa sen: 

Năm uẩn thuần tịnh là năm vị Phật thiên, 
Tứ đại ngài là bốn bà phối ngẫu; 

Giác quan, máu, thịt, xương là Bồ-tát; 
Chân lông là hăm mốt ngàn La-hán; 
Chân tay ngài — chư thần phẫn nộ. 

Ánh sáng thân - thần bảo hộ các phương. 
Đế thích, Phạm thiên và chư thiên 

Đều lạy dài dưới chân ngài. 

Xung quanh ngài an tọa: 

Những bậc thầy tôi, vô số thần hộ mạng, 
Mandala chư thiên tùy tùng thị giá, 

Chư Phật và Bồ-tát. 

Nam thần Dakas và chư thần Hộ pháp, 
Thân khẩu ý họ có dấu ấn kim cương. 
Tia sáng tỏa ra từ những chữ HUM 


Tan vào nhau rồi đọng lại. 


386 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 387 


(Triệu thỉnh:) Om sarva tahtàgata abhishekata samaya shriye àh hùm. 
Hỡi chư vị che chở hữu tình Con tắm thân Hệ phái Hành vi quảng đại, 
Hàng phục Ma vương và quyến thuộc, Con tắm thân Hệ phái Tri kiến sâu xa, 


Người biết mọi sự một cách toàn hảo ~ Con tắm thân Hệ phái Hành vi dâng hiến, 


Xin chư Phật Thế tôn và tùy tùng Con tắm thân bậc thầy hệ phái con theo. 
Hãy hạ cố đến đây. Ja hùm bam hoh: Om sarva tathàgata abhishekata samaya shriye àh hùm. 
Quý vị bất khả phân với chư Bồ-tát. Con tắm thân chư Phật, Đạo sư của con, 
Con tắm thân Thánh pháp che chở con, 
(Quán nhà tắm hiện rua:) Con tắm thân Tăng cứu tỉnh của con, 
Đây là nhà tắm thơm tho, Con tắm thân Ba Ngôi con nương tựa. 
Nền bằng thủy tinh trong sáng, Om sarva tathàgata abhishekata samaya shriye àh hùm. 


Cột nhà sáng đẹp tuyệt trần, (Lau khô thân Phật:) 


Làm bằng đủ thứ châu ngọc, 

cThrỘ l Con lau thân chư vị với thứ vải vô song 

Trang trí tàn lọng ngọc trai. „ : 
Sạch sẽ và thấm nhuần hương chọn lọc. 


(Lễ tắm thân Phật:) Om hùm tràm hrìh àh kàya vishodhanaye svàhà 


Ngay sau khi Phật ra đời (Xức dầu thơm:) 
Chư thiên tắm rửa thân ngài; Con xức dầu thân thể đức Mâu-ni 


Nay con dùng nước cõi trời — Sáng chói như vàng ròng khéo luyện — 


Tắm rửa thân chư Thiện Thệ. Với những thứ hương hảo hạng 


Om sarva tathàgata abhishekata samaya shriye àh hùm. Mà thế giới có được để hiến dâng. 
Thân Ngài sinh từ vô sế đức thù thắng 

Lời Ngài thỏa mãn vô lượng hữu tình. (Dâng y:) 

Ý Ngài thấy như thật mọi pháp khả tri Với lòng tin kiên cố, 


Con tắm thân Thích-ca Kim Cương Thì. Con xin dâng thiên y mỏng nhẹ mềm 


388 | Pabongka Rinpoche 


Lên chư vị có Thân kim cương bất hoại 


Xin cho con cũng được thân ấy. 


(Dâng đô trang sức:) 


Chư Phật được trang sức tự nhiên 
Bằng những tướng quý và vẻ đẹp, 
Không cần trang sức nào khác, 

Nay con hiến dâng ngọc ngà đẹp nhất. 
Mong mọi hữu tình sẽ có được 

Thân đầy đủ tướng hảo của Như Lai. 


(Thỉnh chư Phật an tọa:) 


Chư Phật thương xót hữu tình, 
Với thần lực vô biên, 
Xin chư tôn hãy an tọa 


Bao lâu con còn dâng đồ cúng. 


Nghi thứ Năm: Dâng lời cầu nguyện bảy phần và một 
mandala vũ trụ: con đường chứa mọi điểm then chốt 
để tích lũy công đức và tịnh hóa bản thân 

Thân Ngài sinh từ vô số thiện đức, 

Lời Ngài thỏa mãn vô lượng hữu tình, 

Ý Ngài biết như thật mọi pháp sở tri: 

Con kính lễ bậc chúa tể dòng họ Sakya. 


Tâm bi mẫn lớn của đấng Kim Cương Trì, 


Giải thoát trong lòng tay | 389 


Nhận thức siêu việt của Tilopa và Nàropa, 
Ánh sáng chói lọi của Dombhìpa và Atìsha: 
Con kính lễ Hệ phái Hành động dâng hiến. 
Di-lặc, Vô Trước, Thế Thân, Vimuktisena, 
Paranasena, Vinìtasena, Pháp Xứng, 
Haribhadra, Kusalis và Suvarnadvìpi: 

Con kính lễ Hệ phái Hành vi quảng đại. 
Văn-thù, vị Bồ-tát phá húy hữu phi hữu, 

Long Thọ, Nguyệt Xứng và Vidyakokila 

Cùng những pháp tử của Long Thọ, 

Những người theo đúng nghĩa Phật dạy: 

Con kính lễ Hệ phái Tri kiến sâu xa. 

Atìsha nắm chỉ giáo tối thượng về lý và hạnh, 
Dromtoenpa, cha đẻ của giáo lý Kadampa, 
Bốn hành giả khổ hạnh và ba anh em khác: 
Con kính lễ những bậc thầy Kadampas. 
Tsongkapa phục hưng truyền thống xứ Tuyết, 
Gyaeltsab Je, nhà luận lý thần thông quảng đại, 
Kaedrub Je, chúa tế kinh giáo và mật giáo 
Kính lễ Hệ phái của Cha và Con. 

Đấng Kim Cương Trì, nhập thể của Ba chỗ quy y, 
Mang hình hài những bậc thầy hướng đạo 

Để điều phục các hàng đệ tử, 

Ban cho những thành tựu thế xuất thế gian: 
Con kính lễ những bậc thầy từ bi 

Cho con pháp nhãn thấy suốt bao la kinh điển, 


390 | Pabongka Rinpoche 


Thầy là cánh cửa tối thượng 

Đưa người may mắn đến giải thoát, 

Dùng phương tiện khéo thương yêu che chở — 
Con kính lễ những hướng đạo tâm linh. 

Thần Guhyasamàja, thân Heruka đầy phúc lạc 
Thần Yamàntaka quang vinh và những vị khác, 
Đấng bảo trì bốn Bánh xe của vô số mật điển: 
Con kính lã chư thần bảo hộ. 

Biển công đức nhiệm mầu nguyện lực cao sâu, 
Hành vi không ai sánh kịp, 

Thực hiện trong thời kiếp may mắn: 

Con kính lễ ngàn đức Phật Hiền kiếp, 
Sunàman, Ratna, Suvarnabhadra, Ashoka, 
Pháp Xứng, Abhijna, Dược Sư, Thích-ca— 

Đã hoàn tất tỉnh túy những đại nguyện: 

Con kính lễ tám đấng Thiện thệ. 

Trí Bát-nhã, bà Mẹ của chư Phật, 

Đã phá hủy những hạt giống phiền não 

Đã tẩy trừ tận gốc những khổ đau: 

Con kính lễ Pháp của ba thừa. 

Văn-thù, Kim cương thủ, Quán thế âm, 

Địa tạng, Sarvanivaranavishkambhi, 

Hư không tạng, Di-lặc, Phổ Hiển: 

Con kính lễ tám vị Pháp vương tử Bồ-tát, 
Những vị đã thiền quán mười hai nhân duyên, 


Đã thân chứng trí tuệ của bậc độc giác 


Giải thoát trong lòng tay | 391 


Và trong độc cư đã thuộc lòng lý duyên khởi: 
Con kính lễ các bậc thánh Độc giác. 

Những vị nghe pháp âm đấng Mâu-ni 

Đã dương cao ngọn cờ chánh pháp 

Angaja, Ajita, Vanavasin, 

Kàlika, Vajrìputra, Shrìbhadra 

Kanakvatsa, Kanakabharadvàja, 

Thánh Bạc câu la, La hầu la, 

Chu lợi bàn đà dà, Tân đầu lô phá la đọa 
(Chùdapanthaka, Pindolabhradvàja) 

Bàn đà dà, Nàgasena, Gopaka và Abheda: 
Chư Trưởng lão và quyến thuộc Thanh văn 
Từ đất thiêng Kechari đang nhìn xuống, 
Những vị thiên nhãn thường hiện thần thông, 
Săn sóc hành giả như mẹ săn sóc con một: 
Con kính lễ ba bộ loại nữ thần Dakinis. 

Từ quá khứ xa xăm, khi đức Thế Tôn còn ở đời, 
Các ngài đã theo hộ vệ, và, 

Như bà mẹ đối với con yêu, 

Các ngài mỉm cười hoan hỉ 

Về những người hành trì đúng pháp: 

Con kính lễ chư thần Hộ pháp và bảo vệ. 
Dhrtaràshtra, Virùdhaka, 

Virùpàksha và Vaishhravana, 

Chư vị thống lĩnh quyến thuộc giữ bốn cổng: 
Con kính lễ bốn vị đại thiên vương. 


392 | Pabongka Rinpoche 


Với tất cả những bậc đáng đảnh lễ, 
Con lạy dài trong niềm tin tuyệt đối, 
Với bao nhiêu thân thể 

Nhiều như cát bụi trên thế gian. 

Kính lễ đấng thánh Manjushrì trẻ tuổi, 
Kính lễ chư Như Lai trong ba thời gian — 
Những đấng Sư tử trong nhân loại 

Hiện hữu trong mười phương thế giới: 
Với thân lời ý thanh tịnh, 

Con kính lễ từng vị một trong các Ngài. 
Với lời nguyện những hành vi cao cả 
Con lạy dài trước tất cả chư Phật: 

Con quán tưởng mình có nhiều thân 
Như vi trần trong thế giới. 

Trên mỗi vi trần có vô số Phật 

Nhiều bằng số vi trần của vũ trụ; 

Chư Phật ấy ngồi giữa chúng hội Bồ-tát. 
Cũng thế con tin tưởng 

Tất cả Phật khắp hư không pháp giới 
Con ca tụng diệu đức của chư Như Lai 
Với biển vô tận những lời tán dương, 
Với biển lớn âm thanh vi diệu 

Con xưng tán tất cả các đấng Thiện thệ. 
Con kính dâng lên chư Như Lai 

Những hoa thơm và tràng hoa chọn lọc, 


Những tiếng nhạc xập xõa chạm nhau, 


Giải thoát trong lòng tay | 393 


Nước thơm hảo hạng và lọng báu, 

Đèn dầu và hương chiên đàn. 

Con dâng lên chư Như Lai 

Những y phục lụa là, hương quý nhất, 
Những núi hương bột cao như Tu Di 

Và trưng bày tuyệt diệu toàn thứ vô tỉ 
Tất cả đổ cúng nhiều và vô song ấy 
Con quán ra để dâng cúng chư Như Lai. 
Trước chư Như Lai con dập đầu kính lễ 
Để cúng dường bằng năng lực niềm tin 


Của con vào các hành vi cao cả. 


(Dâng mandala và đọc:) 


Om vajra bhùmi àh hùm: bình báu bằng vàng. 
Om vajra rekhe àh hùm: một dãy núi sắt vây quanh 
nó. Ở giữa là Tu Di sơn, vua các ngọn núi. Phương 
Đông là lục địa Thắng thần châu. Phương Nam là 
Diêm-phù-đề. Phương Tây là Ngưu hóa châu. Phương 
Bắc là xứ Kuru (Bắc Cu lô châu). Rồi ở phương Đông, 
các tiểu lục địa Deha và Videha; Nam, Chàmara và 
Aparachàmara; Tây, Shàthà và Uttaramantrina; Bắc, 
Kuru và Kaurava. Những núi châu báu, cây ước, bò 
ước, mùa màng không cần cày cấy. Bánh xe báu, ngọc 
báu, nữ báu, quan báu, voi báu, ngựa báu, đại tướng 
báu. Bình báu lớn chứa châu ngọc. Những nữ thần của 
sắc đẹp, tràng hoa, nhạc, vũ, hương trầm, ánh sáng, 


hương hoa, nhật nguyệt; lọng báu, tràng phan của 


394 | Pabongka Rinpoche 


chiến thắng tuyệt đối. Ở trung ương là tất cả tài sản 
mỹ lệ của chư thiên và nhân loại. Tất cả các thứ này 
con xin dâng hiến vị bổn sư đầy từ mẫn của con trong 
hệ phái, cùng vị Lama vĩ đại Lozang Tubwang Dorje 
Chang, chư thiên và quyến thuộc. Vì tất cả hữu tình, 
xin ngài từ bi nạp thọ những thứ này. Xin nhận lấy, 
và gia hộ cho con. 


Con dâng bình này, xức đầy hương, 

Rắc đầy hoa, trang hoàng bằng núi Tu Di, 

Các châu lục, trời, trăng — 

Tất cả được quán thành cõi Phật. 

Mong hữu tình thưởng thức đất tịnh này. 

Con hiến dâng thân lời ý của con và hữu tình 

Những lạc thú của chúng con, 

Những công đức cả ba thời; 

Con quán tưởng một mandala quý báu, 

Và khối lượng đổ cúng của đức Phổ Hiền, 

Dâng lên chư tôn sư, chư thần, Ba ngôi báu. 

Xin từ bi nhận lấy, và gia hộ cho con. 

Idam guru ratna mandalakam niryàtayàml. 

Bạn cũng có thể đọc bài Kinh Sám hối những tội 

Phạm giới nếu muốn làm lễ chỉ tiết hơn. 


(Thần chú tăng công đức: ) 


Om sambhara samhbhara vimanasra mahà vajra 
hùm. Om smarasmara vimanaskara mahà vajra hùm. 


KINH SÁM HỐI NHỮNG TỘI PHẠM GIỚI 
(HỒNG DANH BỬU SÁM) 


Kømn lễ đấng Đạo sư, Thế Tôn, Như Lai, Chánh Đẳng 
Giác, đấng chiến thắng quang vinh Thích-ca Mâu-ni. 


Kính lễ đức Như Lai chiến thắng bằng tỉnh túy Kim cang 
(Vajramandapramardin — Kim cang bất hoại Phật). 


Kính lễ đức Như Lai phát ra tia sáng quý báu (Rarnar- 
chỉ — Bảo Quang Phật). 


Kính lễ đức Như Lai vua của loài rồng mạnh (Ge- 
yaràja — Long tôn vương Phật). 


Kính lễ đức Như Lai bộ lạc những anh hùng (Vorasena 
— Tỉnh tấn quân Phật). 


Kính lễ đức Như Lai của niềm hỉ lạc quang vinh (Vo- 
ranandin - Tinh tấn hỉ Phật). 


396 | Pabongka Rinpoche 
Kính lễ đức Như Lai Ngọn lửa quý báu (Ratnàgni — 
Bảo hỏa Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Ánh trăng quý báu (Ratnachan- 
draprabha —- Bảo nguyệt quang Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Rất ý nghĩa để chiêm ngưỡng 
(Amoghadarshin —- Kiến vô ngu Phật ). 


Kính lễ đức Như Lai Như mặt trăng báu (Ratnachan- 
dra — Bảo nguyệt Phật) 


Kính lễ đức Như Lai Không cấu uế (Vimala - Vô cấu 
Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Bố thí chói sáng (Shrìdatta — 
Dõng thí Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Thanh tịnh (Brahmà - Thanh 
tỉnh Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Ban bố sự thanh tịnh (Brahmà- 
datta — Thanh tịnh thí Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Chúa tể của nước (Varuna — Thủy 
thiên Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Cao quý sáng chói (Shrìbhadra — 
Kiên đức Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Như chiên đàn sáng chói (Chan- 
danashrì —- Chiên đàn công đức Phật). 


Giải thoát trong lòng tay | 397 


Kính lễ đức Như Lai Ánh sáng vô lượng (Anantejas — 
Vô lượng cúc quang Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Ánh sáng quang vinh (Prab- 
hasashrì — Quang đức Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Không sâu (Ashokashrì - Vô ưu 
đức Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Không chấp thủ (Nàràyana - Na 
la diên Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Như hoa sáng chói (Kusumashrì 
— Công đức hoa Phật) 


Kính lễ đức Như Lai Thần thông hiển bày ánh sáng 
thanh tịnh (Brahmajyotirvikrodhi-tàbhijna) 


Kính lễ đức Như Lai Thần thông hiển bày ánh sáng 
như Hoa sen (Padmajyotirvikrodhità-bhijna — Liên hoa 
quang du hí thần thông Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Tài sản quang vinh (Danashrì — 
Tài quang Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Niệm quang vinh (Smrtishrì — 
Đức niệm Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Nổi tiếng về sự thanh tịnh sáng 
chói (Brahmàshrìsuparikìrti - Thiện danh xưng công 
đức Phật). 


398 | Pabongka Rinpoche 


Kính lễ đức Như Lai Vua cờ chiến thắng bay trên cả 
Đế thích (Indraketudhvajaràja —- Hồng diệm đế tràng 
vương Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Quang vinh của sự điều phục 


toàn vẹn nhất (Suvikràntashrì — Thiện du bộ Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Hoàn toàn chiến thắng trong 
cuộc chiến đấu (Yuddhajaya - Đấu chiến thắng Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Quang vinh vì đạt đến hoàn toàn tự 
chủ (Vikràntagàmishrì —- Thiện du bộ công đức Phật). 


Kính lễ đức Như Lai Khắp nơi đều có ánh sáng quang 
vinh (Samantàva-bhàsavyuhashnì). 


Kính lễ đức Như Lai Hoàn toàn điều phục bằng hoa 
sen báu (Ratnapadmavikràmin — Bảo hoa du bộ Phật). 


Kính lễ đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, bậc 
quý báu ngồi trên hoa sen, vua của các ngọn núi 
(Shailendraràja —- Bảo liên hoa thiện trụ Ta la thọ 
vương Phật.) 


Chư Phật này và chư Như Lai ứng cúng Chánh 
đẳng giác khắp mười phương thế giới - chư Thế tôn 
còn tại thế, xin chú ý nghe con đây: 

Trong đời này và các đời kiếp từ vô thủy đến 
nay trong vòng luân hồi sinh tử, con đã vi phạm nhiều 
hành vi tội lỗi, hoặc khuyến khích kẻ khác làm, hoặc 


Giải thoát trong lòng tay | 200 


vui thích về việc ác. Con đã ăn trộm những đồ cúng 
cho tháp, cho tăng thường trú, cho tăng chúng ở mười 
phương; con đã xúi giục kẻ khác và tán đồng những 
hành vi ấy. Con đã phạm năm tội nghịch, xúi kẻ khác 
phạm, tán đồng kẻ khác trong những tội ấy. Con đã 
phạm đầy đủ mười điều bất thiện, xúi kẻ khác phạm, 
tán đồng kẻ khác. Vì bị che mờ bởi đủ thứ nghiệp 
chướng, con đã làm dân địa ngục, con đã sinh vào 
loài súc sinh, vào loài quỷ đói, sinh vào những chốn 
xa xôi hẻo lánh, làm kẻ mọi rợ, làm trời trường thọ, 
làm người không đủ giác quan, làm người tà kiến và 
làm những kẻ không biết vui mừng về sự xuất hiện 
của đức Như Lai. Dù bất cứ nghiệp chướng nào, con 
cũng xin phát lộ tất cả, nhận tất cả, trải bày tất cả, 
mở ra tất cả trước chư Phật Thế Tôn, những đấng có 
trí tuệ căn bản và con mắt đại bi, có năng lực, có 
nhận thức đúng như thật và thấy tất cả với toàn trí. 
Con nguyện chừa bỏ tất cả những hành vi ấy trong 
tương lai. 


Xin chư Phật Thế Tôn chú ý nghe con đây: 


Con có thể có những công đức do bố thí trong 
đời này và các đời khác trong vòng luân hồi sinh tử 
từ vô thỉ — ngay cả công đức cho súc sinh một miếng 
nhỏ thức ăn. Con có thể có chút ít công đức do giữ 
giới, do tu phạm hạnh; con có thể có chút thiện căn 
do dạy dỗ hữu tình, do phát tâm bồ-đề vô thượng; do 
tu tập trí giác vô thượng. Tất cả những thiện căn mà 
con có thể có ấy, con xin tập hợp chúng lại, gom góp 
chúng lại, để hồi hướng về quả vị giác ngộ tối cao. 


400 | Pabongka Rinpoche 


Cũng như chư Phật Thế tôn trong quá khứ đã hồi 
hướng công đức, chư Phật Thế tôn trong đời vị lai sẽ 
hồi hướng công đức và chư Phật Thế tôn trong hiện 
tại đang hồi hướng công đức, con cũng xin hồi hướng 
công đức như thế. Con xin phát lỗ sám hối mọi tội lỗi. 
Con xin tùy hỉ tất cả công đức. Con cầu khẩn chư Phật 
cho con đạt được trí giác vô thượng. Con chắp tay 
khẩn cầu sự che chở của tất cả chư Phật hiện tại, quá 
khứ và vị lai. 


(Ghi cuối sách: Ngang đây chấm dứt bản kinh 
Đại thừa nhan đề Ba Tịnh tụ.) 


LỜI SÁM TỔNG QUÁT 


Tá cả chư Phật thường ở trong mười phương như 
Bậc Đạo sư Kim Cương Trì, chư Bồ-tát, và Thánh 
chúng! Xin hãy lắng nghe con đây. Con tên là... trong 
tất cả đời quá khứ từ vô thủy luân hồi đến nay, vì bị 
mãnh lực của vọng tưởng tham sân si, con đã tạo mười 
bất thiện bằng thân, lời, ý; đã phạm năm tội nghịch; 
năm tội lỗi phụ; con đã phá giới Biệt giải thoát, đã 
phá giới Bồ-tát, giới mật tông. Con đã bất kính với cha 
mẹ, với thầy bổn sư, thầy truyền giới và những người 
đồng phạm hạnh. Con đã làm những hành vi có hại 
cho Tam Bảo; con đã từ bồ nền diệu pháp; con đã phỉ 
báng thánh chúng Tăng-già; con đã làm hại hữu tình... 
Con đã làm một loạt những điều bất thiện, xúi kẻ 
khác làm và tán đồng họ. Nói tóm lại, có bao nhiêu 
tội lỗi trầm trọng mà con đã làm, bao nhiêu nguyên 
nhân sẽ ngăn con giải thoát hay tái sinh lên thượng 
giới và sẽ khiến con tái sinh vào vòng sinh tử hay các 


402 | Pabongka Rinpoche 


đọa xứ, tất cả con xin phát lộ, nhận tội không dám 
che giấu. Con xin trải bày trước tất cả chư Phật mười 
phương, trước đấng Đạo sư Kim Cương Trì và chư Bồ- 
tát. Con xin chừa tái phạm trong tương lai. Sau khi đã 
phát lộ sám hối, xin cho con trú trong an lạc. 


(Nếu muốn làm lễ ngắn gọn, thì đọc:) 


Do tham sân si thúc đẩy, 

Con đã phạm nhiều tội lỗi 

Bằng thân lời và ý, 

Tất cả tội ấy con xin sám hối. 
Con xin tùy hỉ tất cả công đức 
Của mười phương chư Phật, 

Chư Bồ-tát, Duyên giác, 

Chư Thanh văn, hữu học, vô học, 
Và của tất cả hữu tình. 

Hỡi những ngọn đèn của thế gian, 
Những vị gần với đấng Giác ngộ 
Vì đã đạt đến tâm vô chấp, 

Con khẩn cầu chư vị chuyển bánh xe Pháp. 
Đối với những vị đã giác ngộ 
Đang có ý muốn nhập Niết-bàn, 
Con xin chắp tay cầu khẩn 

Các ngài hãy ở lại trên thế gian 
Nhiều kiếp số như cát bụi 


Để giúp đỡ hữu tình, đưa chúng đến an lạc. 


Giải thoát trong lòng tay | 403 


Chút ít công đức con có được 

Do kính lễ, cúng dường, sám hối, 

Tùy hỉ, thỉnh Phật ở đời chuyển Pháp luân, 
Tất cả con xin hồi hướng đến vô thượng bồ-đề. 

(Ở điểm này hãy dâng một mandala. Rồi cầu xin 
ba mục tiêu lớn:) 

Con xin quy y bậc thầy và ba ngôi báu. Xin hãy 
gia trì cho dòng tâm thức con. Xin gia hộ để con và 
tất cả hữu tình, những người đã từng làm mẹ con, sẽ 
chấm dứt các tà kiến - từ sự bất kính đối với bậc thầy 
cho đến hai thứ chấp ngã. Xin gia hộ cho con dễ dàng 
phát sinh mọi tư duy chân chánh khởi đầu bằng thờ 
kính thầy. Xin gia hộ cho chúng con dọn sạch tất cả 


nội chướng ngoại chướng. 


Nghi thứ Sáu: Khẩn cầu thêm sau chỉ giáo truyễn 
khẩu, để bảo đảm dòng tâm thức đã thấm nhuâần phép 
quán. 

Hỡi Bổn sư tôn quý của con, xin hãy an vị 

Trên tòa sen và nguyệt luân trên đỉnh đầu con. 

Xin thương xót con vì lòng bi mẫn. 

Cho con những thành tựu về thân lời ý. 

Đấng Thế Tôn - bậc Cứu thế vô song. 

Đức Di-lặc phụ tá đấng Chiến thắng, 

Thánh Asanga do Phật tiên đoán sẽ ra đời: 


404 | Pabongka Rinpoche 


Con dâng lời cầu khẩn lên ba vị Phật Bồ-tát. 
Vasubandhu bảo châu của nền Ấn triết, 
Thánh Vimuktisena — sáng lập Trung đạo, 


Vimuktisenagomin được chúng tin tưởng: 


Con dâng lời nguyện lên Ba người Bạn của hữu tình. 


Paranasena thành tựu sự siêu phàm, 
Vinìtasena luyện tâm trong đạo lộ sâu xa. 
Vairochana hành động đầy năng lực: 

Con khẩn cầu ba vị mở mắt cho thế gian. 
Haribhadra hoằng dương Bát-nhã đạo 
Kusali người nắm giữ tất cả giáo lý Phật, 
Ratnasena thương yêu săn sóc hữu tình: 
Con khẩn cầu ba vị thuyền trưởng của chúng sinh. 
Suvarnadvìpi - tâm bồ-đề kiên cố, 

Atìsha — giữ truyền thống tiên phong 
Dromtoenpa - làm sáng tổ thánh đạo: 
Con khẩn cầu ba Cột trụ nên giáo lý. 

Đức Thích-ca — vô thượng cứu tỉnh, 

Đức Văn-thù — nắm giữ trí tuệ chư Phật 
Đức Long Thọ - thấy được ý nghĩa sâu xa: 
Con khẩn cầu ba Bảo châu tuyệt đỉnh. 
Nguyệt Xứng người làm sáng tỏ thánh ý, 
Vidyakokila đệ tử giỏi nhất của ngài 


Và em ngài —- một Pháp vương tử: 


Giải thoát trong lòng tay | 405 


Con khẩn cầu ba nguồn tri thức dồi dào. 
Atìsha nhận chân chiều sâu Duyên khởi 
Giữ chìa khóa những bậc tiên phong 
Dromtoenpa làm sáng tỏ thánh đạo: 

Con khẩn câu hai Châu báu cõi Diêm phù. 
Gampopa - hành giả nhiều năng lực, 
Neuzurpa - nhất tâm tịnh chỉ sâu xa, 
Tagmapa — người hộ trì Luật tạng: 

Con khẩn cầu ba Ngọn đèn soi chốn xa xôi. 
Con khẩn cầu đức Gyaelsae Zangpo — 

Xem tất cả chúng sinh như con ruột, 

Người được trời của những vị trời gia hộ. 
Đạo sư tối thượng vào thời mạt pháp: 

Con khẩn cầu Namkha Gyaeltsaen. 

Geshe Potowa - phụ tá đấng Chiến thắng, 
Sharawa - trí tuệ không ai sánh bằng, 
Chaekawa - nắm giữ hệ phái bổ-đề tâm: 
Con khẩn câu ba vị Đáp ứng hi vọng của hữu tình. 
Chilbupa - nắm giữ truyền thừa tuệ giác, 
Lhalung Wangchug uyên bác Kinh tạng, 
Goenpo Rinpoche che chở chúng sinh ba cõi: 
Con khẩn câu ba vị trưởng lão vô song. 
Zangchenpa - người có giới hạnh vô cấu 


Tsonawa - duy trì trăm ngàn chương Luật tạng, 


406 | Pabongka Rinpoche 


Moendrapa - hoàn tất những bộ luận siêu hình 
Con khẩn cầu ba Đại cứu tỉnh. 

Chúa tể các pháp Rộng và Sâu, 

Các đấng chở che hữu tình may mắn, 

Làm công việc hoằng truyền chánh giáo: 
Con khẩn cầu bậc tôn sư quang vinh. 
Tsultrimbar — hoàng tứ của những học giả 
ZhoenusOe - đào luyện hướng đạo tâm linh 
Gyergompa — luyện tâm đạo thượng thừa: 
Con khẩn cầu ba pháp tử đấng Chiến thắng. 
Sangyaeboen - kho tàng đức tính vi diệu, 
Namkha Gyaelpo — được chư thánh hộ trì, 
Soenge Zangpo - từ bỏ tám bận tâm thế tục: 
Quán Tự Tại - kho tàng từ bi chánh kiến 
Văn-thù — đấng toàn tri vô cấu, 

Tsongkapa —- bảo châu của xứ Tuyết: 

Con cầu khẩn chư vị Bồ-tát thượng sư. 
Jampal Gyatso — hoàng tử của giới học giả 
Kaedrub Rinpoche - mặt trời của những triết gia 
Basoje — người giữ kho Chỉ giáo bí mật: 

Con khẩn cầu ba bậc Đạo sư vô tỷ. 

Choekyi Dorje — người đã đạt hợp nhất, 
Gvaelwa Ensapa — người thành tựu ba thân, 


Sangyae Yeshe - giữ truyền thừa tuệ giác 


Giải thoát trong lòng tay | 407 


Con khẩn cầu ba vị học giả uyên thâm. 
Lozang Choekyi Gyaeltsaen — cầm cờ chiến thắng, 
Koenchog Gyaeltsaen — đệ tử hầu cận ngài, 
Lozang Yeshe - người rọi ánh sáng trên thánh đạo 
Con khẩn cầu ba vị Lama tối tôn. 
Ngagwang Jampa — hoằng truyền Thích giáo 
Lozang Nyaendrag - đệ tử thân cận của ngài, 
Yoentaen Tayae — có vô biên thiện đức: 
Con khẩn cầu ba bậc thầy từ bi. 
Taenpa Rabgyae —- hoằng giáo của Lozang Yeshe, 
Lodroe Zangpo giải thoát hữu tình, 
Lozang Gyatso giảng dạy thiện xáo 
Con khẩn cầu ba bậc thầy vô song. 
Bổn sư tối thượng đầy từ bi (Jinpa Gyatso) — 
Đấng vô tỷ giữ giáo lý và thực hành, 
Gìn giữ truyền thừa và tuệ giác 
Cho bốn hạng người có khả năng đón nhận: 
Với thành kính tột bực của thân lời ý 
Con khẩn cầu Bậc đa văn, người mở rộng 

chỉ giáo khẩu truyễn, 
Hiển bày hành trì ẩn mật của hai giai đoạn: 
Con khẩn cầu ngài Taenzin Kaedrub. 
Vị thầy tu tử tế nhất, mà thân thế 


Chứa đựng chỗ nương quá hiện vị lai; 


408 | Pabongka Rinpoche 


Lời ngài có sự hùng biện của Văn-thù; 

Tâm ngài như đại dương trí tuệ tự nhiên 
Về ba môn học tăng thượng và nhân quả 
Con khẩn cầu ngài Lozang Lhuendrub Gyatso. 
Bậc thầy tôn quý thiện xảo mọi ngành, 

Gìn giữ bảo châu của bậc thánh từ bi 

Ngài mặc tấm y bốn thiện sự rộng rãi 

Con khẩn cầu Jampa Taenzin Trinlae. 
Lozang Yeshe Tanzin Gyatso, 

Nhập thể của Căn bản trí chư Phật; 

Bậc tiên phong trong nền giáo lý vô cấu, 
Hỡi đấng che chở, người phóng ra 

Một số lượng lớn mandala. 

Con khẩn câu bậc tôn sư đầy từ bi. 

Ngài là con mắt thấy tường tận Giáo lý 

Là cổng đưa người may mắn đến giải thoát, 
Được điều động bởi Đại bi và Phương tiện 


Con khẩn cầu chư vị Đạo sư, người cho ánh sáng. 


Sau khi thiết tha khẩn cầu như trên, hãy đọc (rút 


từ Căn bản mọi thiện đức của Tsongkapa): 


Hỡi Thầy từ bi, căn bản mọi điều lành, 
Thờ thầy là căn bản của đạo lộ, 


Xin gia hộ cho con thấy được điều này 


Giải thoát trong lòng tay | 409 


Và siêng nương thầy với tâm cung kính. 
Đời lành mạnh tự do này chỉ có một lần, 
Thân người khó được và vô cùng lợi ích. 
Xin thầy gia hộ cho con tư duy miên mật 
Đêm ngày rút tỉnh túy của kiếp người. 
Thân mạng giống như bọt nổi trên nước, 
Chẳng bao lâu sẽ húy hoại; 

Cho con thường nhớ chết, 

Nhớ rằng thân con sẽ như cái bóng 

Đi theo nghiệp lành dữ đã làm. 

Xin gia hộ con được niềm tin chắc chắn 
Để từ bỏ vô số lỗi lầm, 

Cả đến những lỗi lầm vi tế nhất, 

Để kiện toàn mọi đức tính 

Và luôn luôn cẩn thận để phòng. 

Phân tích để thấy sinh tử là đau khổ 

Vẻ hào nhoáng thế gian không đáng tin 
Xin gia hộ cho con hiểu được tai hại 

Để sinh lòng khát khao giải thoát lạc; 
Có những ý tưởng trong lành nhất: 
Chánh niệm, tỉnh giác và thận trọng 
Xin gia hộ con thực hành cốt tủy Pháp 
Mà căn bản là Biệt giải thoát giới. 


Tất cả hữu tình đã từng là mẹ con 


410 | Pabongka Rinpoche 


Đang đắm chìm trong tư tưởng thế tục 
Như con về trước; cho con thấy điều này, 
Để luyện tâm bồ-đề vô thượng 

Và gánh trách nhiệm giải thoát hữu tình. 


Tuy nhiên chỉ phát tâm bồ-đề mà không quán 


tưởng về ba loại giới thì không thể đạt thành giác ngộ. 


Xin gia hộ cho con thấy rõ điều này, 

Và nỗ lực tỉnh tấn trong Bồ-tát giới. 

Xin tâm con an tịnh chớ sa vào đường tà 
Cho con dấn mình làm việc chánh; 

Cho tâm con điều phục, sớm phát sinh 
Tịnh chỉ phối hợp với tuệ quán đặc biệt. 
Mong con tu tập đạo lộ chung cả ba thừa 
Và trở thành một pháp khí thích ứng, 
Gia hộ con có diễm phúc lãnh thọ 

Kim cang thừa, ngõ vào cỗ xe tối thượng. 
Căn bản để đạt đến hai thứ thành công 
Chính là tuân giữ giới đã thọ; 

Xin cho con luôn ghi nhớ điều này 

Để giữ giới như giữ gìn sinh mạng. 

Khi ấy con có thể thực chứng mọi điều 
Tinh túy của mật điển là hai giai đoạn. 


Xin gia hộ cho con đừng lay chuyển 


Giải thoát trong lòng tay | 411 


Tu bốn Du-già và hoàn tất thánh giáo. 
Mong sao những bậc thầy giảng giáo lý 
Và hành giả thánh thiện sẽ sống lâu 
Mong sao các ngài sạch hết 

Nội ma ngoại chướng. 

Xin cho con trong tất cả đời kiếp 

Sẽ không rời xa bậc thầy thanh tịnh 

Cho con hưởng ánh sáng diệu pháp, 
Những thiện đức các chặng đường tu 

Cho con sớm thành tựu sự Hợp nhất. 
(Nghĩ về ý nghĩa những lời này khi tụng đọc). 
(Phép giải tán ruộng phước: ) 

Hỡi Bổn sư tôn quý, xin hãy an vị 

Trên tòa sen và nguyệt luân trên đầu con. 
Xin thương xót con vì lòng bi mẫn. 


Cho con những thành tựu về thân lời ý. 


Bậc thây dời lên đỉnh đầu bạn, và bạn làm 


một lễ cầu nguyện ngắn gồm bảy phần và dâng một 


mandala: 


Thân Ngài có mười triệu đức thù thắng, 
Lời Ngài thóa mãn hy vọng của hữu tình, 
Ý Ngài thấy như thật tất cả pháp khả tri: 
Con kính lễ Chúa tế dòng họ Sakya. 


412 | Pabongka Rinpoche 


Bậc thầy vô thượng: Phật bảo 

Chỗ nương tựa vô thượng: Pháp bảo 
Người cứu tỉnh vô thượng: Tăng bảo 

Con kính lễ Thầy, bao hàm cả ba ngôi. 
Con dâng đồ cúng thật và tưởng tượng, 
Con xin sám hối tội phạm giới và lỗi lầm 
Mà con đã làm từ vô thủy trong quá khứ. 
Con tùy hỉ công đức tất cả thánh hiển. 
Thỉnh cầu chư Phật ở lại với chúng con 
Cho đến khi sinh tử cùng tận 

Và chuyển bánh xe pháp cho hữu tình. 
Xin hồi hướng công đức con và tất cả 
Cho quả vị vô thượng bồ-đề. 

Hỡi tôn sư, chư thần bảo hộ, Ba ngôi báu, 
Đây là bốn châu, Tu Di và nhật nguyệt, 
Con hiến dâng mandala kết bằng bảy báu, 
Và vô số tặng phẩm của đức Phổ Hiền. 


Xin đấng từ bi hoan hỉ ban phước cho con. 


Đọc lời khẩn cầu sau đây với một bậc thầy 


duy nhất: 


Hỡi Thầy thánh thiện chúa tế bốn thân, 

Con khẩn cầu Ngài —- Thích-ca Kim Cương Trì. 
Hỡi Bậc thầy thánh thiện chúa tế pháp thân 
Con khẩn cầu Ngài — Thích-ca Kim Cương Trì. 


Giải thoát trong lòng tay | 413 


Hỡi Bậc thầy thánh thiện chúa tế Báo thân 
Con khẩn cầu Ngài - Thích-ca Kim Cương Trì. 
Hỡi Bậc thầy, chúa tể vô lượng ứng thân 

Con khẩn cầu Ngài —- Thích-ca Kim Cương Trì. 
Hỡi Bậc thầy hiện thân của tất cả thầy, 

Con khẩn cầu Ngài - Thích-ca Kim Cương Trì. 
Hỡi Bậc thầy hiện thân của chư thiên 

Con khẩn cầu Ngài - Thích-ca Kim Cương Trì. 
Hỡi Bậc thầy hiện thân của chư Phật, 





Con khẩn cầu Ngài - Thích-ca Kim Cương Trì. 
Hỡi Bậc thầy hiện thân của tất cả pháp, 

Con khẩn cầu Ngài - Thích-ca Kim Cương Trì. 
Hỡi Bậc thầy hiện thân của Thánh chúng, 
Con khẩn cầu Ngài - Thích-ca Kim Cương Trì. 
Hỡi Bậc thầy hiện thân của tất cả nam thần 
Con khẩn cầu Ngài —- Thích-ca Kim Cương Trì. 
Hỡi Bậc thầy hiện thân của chư thần Hộ pháp 
Con khẩn cầu Ngài - Thích-ca Kim Cương Trì. 
Hỡi Bậc thầy hiện thân tất cả chỗ quy y. 








Con khẩn cầu Ngài —- Thích-ca Kim Cương Trì. 


Quán bậc thầy trên đỉnh đầu là đức Thích-ca 


Mâu-ni, và đọc: 


Kính lễ đức Thích-ca Mâu-ni, 
Bậc Đạo sư, đấng Chiến thắng 


414 | Pabongka Rinpoche 


Con kính dâng Ngài phẩm vật 
Và xin quay về nương tựa nơi Ngài. 


Om muni muni mahàmuniye svàhà. 


Sau khi đọc hồng danh và chú này nhiều lần, 


đọc tiếp lời hồi hướng công đức như sau: 


Nhờ công đức này, mong cho con 

Sớm thành một bậc thầy như Phật. 
Nguyện cho con dẫn đạo mọi hữu tình 
Cùng đến địa vị ấy. 

(Lời cầu nguyện theo Lamrim) 

Do hai thứ tích lũy mà con đã làm 

Với nhiều nỗ lực trong thời gian dài 

Công đức rộng lớn như hư không, 

Mong con thành một vị Phật có hùng lực 
Để hướng dẫn hữu tình, những người 

Tâm nhãn bị khép lại bởi vô minh. 

Từ đây trở đi đời đời kiếp kiếp 

Xin đức Văn-thù hãy săn sóc con, 

Cho con tìm ra đường tối thượng trong giáo lý 
Và đi trên đấy, làm chư Phật hài lòng. 
Mong con sử dụng mọi điều đã tu chứng 
Để xua tan bóng tối vô minh của hữu tình. 


Nhờ từ bi mãnh liệt và phương tiện khéo 


Giải thoát trong lòng tay | 415 


Mong con bảo trì giáo lý đức Như Lai. 
Xin cho con với tâm đại bi thúc đẩy, 

Sẽ gieo rắc ánh sáng kho tàng Pháp bảo 
Ở nơi nào nền giáo lý chưa lan đến 
Hoặc nơi nào nền giáo lý bị suy tàn, 

Do thiện sự của chư Phật Bồ-tát 

Và pháp tu Từng bước đến giác ngộ, 
Xin cho tâm kẻ học đạo thấm nhuần 
Mong sao Phật sự được tiếp nối lâu dài 
Mong sao mọi sự đều hỗ trợ cho tu tập 
Mong sao chướng ngại sẽ tiêu tan, 
Mong sao mọi thời, người và phi nhân 
Không đoạn dứt con đường thanh tịnh 
Mà chư Phật ngợi khen. 

Khi nghi thức chuẩn bị tu tối thượng thừa 
Được làm đúng cách và nghiêm túc, 
Xin chư thần hãy chứng minh 


Ban điểm lành đến khắp muôn phương 


(Tụng đọc như trên thật thành khẩn, hồi hướng 


công đức cho bản thân và mọi hữu tình.) 


Kaendaen Ragsgyae, tu viện trưởng hồi hưu của 
tu viện Bangrim Choede, nói: “Tôi muốn có một bài 
tụng đọc cho nghỉ lễ chuẩn bị buổi giảng dạy khúc 


chiết về các chặng đường đến giác ngộ, tức “Con 


416 | Pabongka Rinpoche 


đường Nhanh dẫn đến toàn trí.” Ông đã tha thiết yêu 
cầu như thế, và tôi đã soạn bản văn này để tu tập 
hàng ngày với hi vọng nó sẽ giúp ích cho những người 
trình độ như tôi. 


Tôi, ampael Lhendrub, đã soạn căn cứ trên chỉ 
giáo theo hệ phái khẩu truyền của Kyabje Kaelzang 
Taenzin — vị Pháp vương tử vô song, ngọn đèn giáo lý 
phái Kadampa - và hai đại đệ tử của ngài. Mong sao 
những hệ phái tâm truyền của đức Văn-thù, đấng che 
chở hữu tình, sẽ không biến mất mà sẽ trở thành một 


lá cờ chiến thắng của Pháp bảo. 


Phụ Lục 3 
PHÁP LUYỆN TÂM BẢY ĐIỂM 


Om svasti. 

(Kính lễ tâm đại bi) 

Mặc dù có nhiều cách giảng về Chỉ giáo tu tâm 
Đại thừa, Geshe Chaekawa đã lập ra truyền thống 
bầy điểm: 
(1) Những chuẩn bị tiên quyết; 
(2) Nền tảng: luyện tâm bồ-đề 
(3) Chuyển nghịch cảnh thành con đường giác ngộ; 
(4) Một pháp tu để áp dụng suốt đời; 
(5) Tiêu chuẩn của một tâm đã thuần thục; 
(6) Những điều lệ trong việc luyện tâm; 


(7) Lời khuyên trong việc tu tâm. 


418 | Pabongka Rinpoche 


I. CHUẨN BỊ CHO PHÁP TU TÂM 


Có ba: 
1. Thiển quán thân người khó được; 
2. Quán chết và vô thường; 
3. Quán những lỗi lầm của sinh tử. 
II. NỀN TẢNG: LUYỆN TÂM BỒ ĐỀ 
1. Luyện tâm bô-đề tuyệt đối 
a) Chuẩn bị 


1) Quy y và phát tâm bồ-để; 2) Khẩn cầu; 
3) Dâng lời cầu nguyện bảy phần, 4) Thế ngồi; 
5) Thở hai mươi mốt hơi an tịnh. 


b) Trong thời thiền quán 
Nghĩ các pháp như giấc chiêm bao. 
Quán sát căn bản cái biết vô sanh. 
Ngay cả pháp đối trị cũng tan vào không. 
Ngồi trong bản chất (không) của vạn pháp. 
c) Giữa các thời thiển 
Hãy như người đang ở trong mộng 
2. Luyện tâm bồ-đê tương đối 


Có hai đoạn: 


Giải thoát trong lòng tay | 419 


a) Trong thời thiển 
Luyện tâm cho và nhận 
Bằng hai luông khí ra vào. 
b) Giữa các thời thiền 
Ba chủ đề, ba độc tố, ba thiện căn. 
Trong đời sống hàng ngày, 
Đọc những bài thi kệ để buộc niệm, 


Xây dựng “nhận lấy” khởi từ bản thân. 


II. CHUYỂN NGHỊCH CẢNH 
Khi thế giới dẫy dầy tội lỗi, 
Hãy chuyển hoàn cảnh không may 
Thành con đường giác ngộ. 


1) Bằng ý nghĩ 


(a) Tương đối 

Hãy trách cứ một điêu duy nhất. 

Thiên quán sự tử tế của tất cả hữu tình. 
b) Tuyệt đối 

Mọi hiện tượng giả dối 

Đầu xem như bốn thân. 

Đây là cách tốt nhất để duy trì 

Tánh không tuyệt đối. 


420 | Pabongka Rinpoche 


2) Bằng hành động 


Phương tiện tối thượng có bốn hành vi 
Hãy sử dụng ngay thiên quán 


Càng nhiêu càng tốt. 


IV. MỘT PHÁP ÁP DỤNG SUỐT ĐỜI 


Tỉnh túy của chỉ giáo ngắn gọn này 
Là năm năng lực. Hãy thực hành 
Chỉ giáo Đại thừa vê chuyển di 
Liên hệ đến năm năng lực. 


Hãy yêu mến hoạt động này. 


V. TIÊU CHUẨN TÂM KHÉO LUYỆN 


Tất cả pháp đêu do tư tưởng mà có. 
Giữa hai chứng nhân, mình là chính. 
Luôn luôn đào luyện hỉ lạc nội tâm. 


Có thể tự chủ ngay cả lúc tâm phân tán. 


VI. NHỮNG ĐIỀU LỆ TU TÂM 


Luôn luôn bám sát ba điểm chính. 

Thay đổi ước nguyện của mình 

Nhưng vẫn giữ nguyên phong thái cũ. 
Đừng đề cập tay chân què quặt của người 


Đừng bị ám ảnh bởi việc của người. 


Giải thoát trong lòng tay | 421 


Trước hãy tịnh hóa vọng tưởng lớn nhất. 
Hãy từ bỏ mọi hi vọng về quả báo. 

Từ bỏ thực phẩm có độc. 

Đừng nương tay với vọng tưởng. 

Đừng điên tiết vì những lời lăng nhục. 
Đừng chực để trả thù. 

Đừng tấn công những điểm yếu. 

Đừng bắt bò chở nặng như trâu dđzo 
Đừng chạy đua. 

Đừng để bùa chú mất linh. 

Đừng để thiên thân thành ác quỷ. 
Đừng tìm hạnh phúc trong bất hạnh. 


VI. LỜI KHUYÊN VỀ SỰ LUYỆN TÂM 


Mọi pháp Du-già được tu qua một phúp. 

Áp dụng một pháp cho tất cả đau buôn. 

Hai hành vi cho đầu và cuối. 

Nhẫn khi gặp một trong hai trường hợp 

Giữ hai loại giới như giữ sinh mạng. 

Luyện tâm theo ba khổ hạnh. 

Tạo ba nhân duyên chính (để tu tập). 

Thiên quán để có ba việc không thối 

Chớ để thân khẩu ý nhàn rỗi (không làm thiện) 
Xem các đề mục đều tốt ngang nhau; 


Hãy thông thạo về pháp sâu và rộng 


422 | Pabongka Rinpoche 


Và yêu mến tất cả. 

Luôn thiền quán khi gặp khó khăn, 

Đừng lệ thuộc hoàn cảnh. 

Từ hôm nay hãy thực hành pháp tu chính 
Đừng nhầm lẫn. 

Đừng quá hi vọng. 

Đừng tu theo từng cơn. 

Hãy giải thoát nhờ hai pháp thiền, 

Đừng kiêu căng 

Đừng khinh người 

Đừng trao đổi 

Đừng mong được cẩm ơn. 

Hãy nhớ kỹ những lời khuyên ấy. 

Thời mạt pháp đầy dẫy năm thứ suy đồi, 
Hãy biến chúng thành con đường giác ngộ. 


(Nghĩa là thực hành nhẫn nhục, nguyện lực, 
thưởng thức chân-không, tâm bỉ, tâm từ, và tâm hỉ.) 
Nguồn gốc chỉ giáo này: 
Chỉ giáo này, tỉnh chất của cam lô, 
Xuất xứ từ hệ phái truyền thừa 
Của Suvarnadvìpi. 


Hành giả vĩ đại Chaekawa tu theo chỉ giáo này, 


đã nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 423 


Nhờ luyện tâm theo pháp này 

Tôi đã phát sinh hỉ lạc 

Nên tôi có lý do để tôn trọng pháp ấy, 
Mọi đau khổ đã chấm dút. 

Tôi cống hiến chỉ giáo này 

Để hàng phục ngã ái. 

Bây giờ tôi có thể chết không ân hận. 


“Bản văn gốc này về độ dài cũng như thứ tự của 
nó, căn cứ theo giáo lý của Togme Rinpoche, pháp tử 
của các đấng Chiến thắng.” 


Mục lục 


PHẦN NĂM: PHẠM VI TRUNG BÌNH 7 
Ngày thứ mười bốn 9 
IVB2.2 Luyện tâm ở Phạm vi Trung bình: 9 
IVB2.2.1 Phát tâm cầu giải thoát: 10 
.2.1.1 Nghĩ về khổ sinh tử nói chung 16 

.2.1.2 Nghĩ về những khổ đặc biệt 29 

Ngày thứ mười lăm 57 


IVB2.2.2 Bản chất con đường đến giải thoát 60 
IVB2.2.2.1 Nghĩ về nguồn gốc của đau khổ 60 
.2.2.2 Con đường đưa đến giải thoát 98 


.2.2.2a Loại tái sinh nào có thể chấm 
dứt sinhtử 98 


.2.2.2b Con đường nào có thể đưa đến 
chấm dứt sinh tử 99 


PHẦN SÁU: PHẠM VI LỚN 113 
Ngày thứ mười sáu 115 


IVB2.3 Luyện tâm trong Phạm vi Lớn 116 


426 | Pabongka Rinpoche 


IVB2.3.1 Mười lợi ích của tâm bồ-đề 
IVB2.3.2 Cách phát tâm bồ-để 
.3.2.1 Những giai đoạn luyện tâm bồ-để 
.3.2.1a Chỉ giáo nhân quả 7 phần 
Ngày thứ mười bảy 
.3.2.1b Đổi địa vị mình người 


Ngày thứ mười tám 
.3.2.1c Chuyển nghịch cảnh thành 
nẻo giác 
Ngày thứ mười chín 
.321d Một pháp áp dụng suốt đời: 
5 năng lực 
.3.2.1e Tiêu chuẩn để biết đã luyện tâm 


.3.2.1f Mười tám điều kiện trong 
pháp luyện tâm 
.3.2.1øg Hai mươi hai lời khuyên 


Ngày thứ hai mươi 
IVB2.3.3 Làm gì sau phát tâm 
IVB2.3.3.1a Luyện sáu ba-la-mật 


Ngày thứ hai mươi mốt 
IVB2.3.3.1a(ii) Cách tu Chỉ và Quán 


Ngày thứ hai mươi hai. 


Ngày thứ hai mươi ba. 


143 
143 
144 
152 
176 


191 


198 


205 


211 
217 


220 
225 


234 
235 
236 


263 
263 


299 


347 


Giải thoát trong lòng tay 


TVB2.3.3.1a(iii) Làm thế nào để 
tu tập Kim Cang thừa 


IVB2.3.3.1b Cách huấn luyện 
bốn nhiếp sự 
IVB2.3.2.2 Phát tâm bồ-đề qua 
Nghi thức thọ giới 
IVB2.3.2.2a Làm thế nào để có 
được những giới chưa thọ 


Ngày thứ hai mươi bốn 
IVB2.3.3.2b Làm thế nào để tâm 
bồ-đề không thối chuyển 


IVB2.332b(ï) Lời khuyên liên hệ 
đến bồổ-đề nguyện 


IVB2.332b(ii) Lời khuyên liên hệ 
đến bô-đề hạnh 


Lời cuối sách của Trijang Rinpoche 
Phụ lục 1: Ba nòng cốt của đạo lộ 
Phụ lục 2: Các nghi thức chuẩn bị 
Hồng Danh Bửu Sám 

Phụ lục 3: Pháp luyện tâm bảy điểm 


427 


347 


349 


350 


351 


360 


360 


362 


NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI 
B15, Lô 2, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội 
Tel: 04. 62872617, Fax: 04. 62871730 


GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY 


Pabongka Rinpoche 
Việt dịch: 
Thích Nữ Trí Hải 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


BÙI VIỆT BẮC 


Biên tập: Ngô Liêm Khoan 

Sửa bản ¡n: Thiện Tri Thức 

Thiết kế bìa: Thiện Tri Thức 

Kỹ thuật vi tính: Thiện Tri Thức * 


Liên kết xuất bản: 
Công ty CP Văn hóa Thiện Tri Thức 
6c Nguyễn Trung Trực, quận Bình Thạnh, Tp. HGM 
ĐT: 0903 41 45 45 


In số lượng: 1000 cuốn, khổ 13,5x20,5 cm, 

Tại cíy Œp in FAHASA 

Số đăng ký KHXB: 490-2010/CXB/07/22-16/TĐ. Ngày 24/5/2010 
In xong và nộp lưu chiểu quý 2 năm 2010. 


Giải thoát trong lòng tay | 429 


430 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 431 


432 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 433 


434 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 435 


426 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 437 


438 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 439 


440 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 441 


442. | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 443 


444 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 445 


446 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 447 


448 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 449 


450 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 451 


452 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 453 


454. | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 455 


456 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 457 


458 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 459 


460 | Pabongka Rinpoche 


